PHẨM 45: MÃ VƯƠNG 


KINH SỐ 1! 

Nghe như vậy: 

Một thời Phật trú tại Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La-duyệt, 
cùng chúng 500 đại Tỳ kheo. Lúc bấy giờ trong thành ây có 
một người Bà-la-môn tên là Ma-hê-đề-lợi, rất thông suốt các 
kinh thư, kỹ thuật của ngoại đạo. Thiên văn, địa lý, không thứ 
gì là không thành thạo. Những gì là pháp tắc ứng đối trong đời, 
ông thảy đều thông suốt. Bà-la-môn này có một người con gái 
tên là Ý Ái, cực kỳ thông minh, nhan sắc xinh đẹp hiểm có trên 
đời. 

Bấy giờ, người Bả-la-môn này suy nghĩ như VẦY: “Trong kinh 
điền Bà-la-môn có nói rằng, có hai con người xuất hiện ở đời, 
rất là khó gặp. Hai con người ấy là ai? Đó là, Như Lai, Chí 
chân, Đăng chánh giác, và Chuyển luân Thánh vương. Khi 
Chuyên luân Thánh vương xuất hiện ở đời, bấy giờ bảy bảo vật 
tự nhiên hưởng ứng. Ta nay có nữ bảo nảy, nhan sắc xinh đẹp 
lạ lùng; là bậc nhất trong các ngọc nữ. Nhưng nay không có 
Chuyền luân Thánh vương. Ta nghe nói con trai của Chân Tịnh 
Vương tên là Tất-đạt có ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại 
nhân và tám mưới vẻ đẹp, đã xuất gia học đạo. Nếu người ây 
sống tại gia chắc chăn sẽ là Chuyên luân Thánh vương. Nếu 
xuất gia học đạo, chắc chắn thành Phật. Nay ta hãy đem con 
gái này đến cho Sa-môn ấy.” 

Rồi người Bả-la-môn dẫn cô gái đến chỗ Thế Tôn. Trước mặt 
Thế Tôn, [769] ông thưa rằng: 

“Mong Sa-môn hãy nhận Ngọc nữ này.” 

Bấy giờ Phật bảo người Bà-la-môn: 





' Tham chiếu, No 26 (136). 


“Thôi, thôi, Phạm chí! Ta không cần đến con người dính trước 
dục vọng này.” 
Người Bả-la-môn ba lần thưa với Phật: 
“Hãy nhận Ngọc nữ này. So sánh cả thế gian, không ai bằng 
đứa con gái này.” 
Phật bảo Bà-la-môn: 
“Ta đã thọ nhận ý của ông. Nhưng Ta đã xả bỏ gia đình, không 
còn quen thói dục vọng nữa.” 
Khi ấy có một vị Tỳ kheo Trưởng lão đứng sau Như Lai, đang 
câm quạt quạt Phật. Trước lão này liên bạch Như Lai: 
“Thế Tôn! Cúi mong Như Lai thọ nhận cô gái này. Nếu Như 
Lai không cân đên, hãy cho con đê sai khiên.” 
Thế Tôn bèn bảo Trưởng lão này: 
“Ngươi thật là ngu hoặc, mới dám trước mặt Như Lai phun ra 
lời nói xấu xa ấy. Sao ngươi lại để cho tâm ý bị buộc chặt vào 
cô gái này? Phàm là nữ nhân, đều có chín pháp ác. Chín pháp 
đó là gì? Một, người nữ vôn xú uê, bât tịnh. Hai người nữ hay 
ác khâu. Ba, người nữ không biệt trả ơn. Bôn, người nữ hay 
ganh tỊ. Năm, người nữ hay keo kiệt. Sáu, người nữ hay ưa đi 
chơi. Bảy, người nữ có nhiêu sân hận. Tám, người nữ nói dôi 
nhiêu. Chín, người nữ hay nói lời thiêu suy nghĩ. 
“Này các Tỳ kheo người nữ có chín pháp là các hành xấu xa 
như vậy.” 
Rồi đức Thế Tôn nói bài kệ này: 

Thường vui cười, khóc lóc; 

Vẻ thân mà không thân. 

Hãy tìm phương tiện khác. 

Các ngươi chớ loạn niệm. 
Tỳ kheo Trưởng lão bạch Phật: 
“Mặc dù người nữ có chín pháp xâu xa ấy; nhưng ở đây con 
quán sát cô gái này, không thây có tỳ vêt gì.” 


Phật bảo Tỳ kheo: 

“Ngươi, kẻ ngu si này, không tin điều được nói bởi chính thần 
khẩu của Như Lai sao? Nay Ta sẽ nói cho ngươi biết: 

“Trong quá khứ lâu xa, trong thành Ba-la-nal có một người lái 
buôn tên là Phổ Phú. Ông dẫn năm trăm khách buôn đi vào 
biển tìm châu báu. Thế nhưng bên cạnh biển lớn kia có nơi vốn 
là trú xứ của La-sát hay ăn thịt người. 

“Khi ấy trong biển nổi gió, thôi thuyền của họ đến bộ La-sát 
kia. Các La-sát thấy bọn khách buôn đến thì vui mừng khôn kẻ. 
Chúng ấn hình La-sát, biến thành người nữ, xinh đẹp không 
không thê sánh, rồi nói với các khách buôn: “Chào mừng các 
bạn đến đây. Bến bảo vật vật này không khác gì Thiên cung 
kia, có nhiều trân bảo đến hằng nghìn trăm loại; có đủ các thứ 
đồ ăn thức uống; lại có các cô gái xinh đẹp, [770a] thảy đều 
không chồng. Các bạn hãy ở đây vui thú với chúng tôi.” 

“Tỳ kheo, nên biết, trong bọn khách buôn kia những kẻ ngu 
hoặc khi thấy các cô gái liền móng tâm say đắm. Thương chủ 
Phố Phú liền suy nghĩ như vầy, “Trong biển lớn này là chỗ ở 
của loải phi nhân, làm sao có các cô gái này ở đó? Đấy nhất 
định là La-sát, không nghĩ ngờ gì nữa.` Rồi vị thương chủ bảo 
cô gái ấy, “Thôi đủ rồi, các cô em! Chúng tôi không tham nữ 
sắc.” 

“Thời bây giờ vào các ngày thứ tám, thứ mười bốn và mười 
lãm môi nửa tháng, Mã vương bay vòng trong hư không nói lời 
răn dạy nÀY: “AI muốn vượt qua hiểm nạn của biển lớn, ta sẽ 
chở qua.” Trong khi ấy vị thương chủ kia leo lên cây cao trong 
thấy Mã vường ở đẳng xa, nghe tiếng dội của âm thanh, hoan 
hỷ phấn khới khôn xiết. Ông đi đến chỗ Mã vương, nói rằng, 
“Chúng tôi gồm có năm trăm khách buôn bị gió thôi đến chỗ 
cực kỳ hiểm nạn này. Chúng tôi muốn vượt qua biển. Xin ngài 
giúp vượt qua." Mã vương bảo các khách buôn, “Các ông hãy 
lại hết đây. Tôi sẽ mang các ông đến bờ biến.” Thương chủ Phô 
Phú bèn bảo các khách buôn, “Mã vương đang ở gân đây. Vúng 


ta tất cả hãy đến chỗ đó để cùng vượt qua hiểm nạn của biến.” 
Bọn khach buôn nói, “Thôi, thôi, ông Chủ. Chúng ta tốt hơn 
nên ở lại đây mà cùng hưởng vui thú. Sở dĩ ở tại Diêm-phù đề 
phải cần lao khổ nhọc nên chúng ta đi tìm chỗ sung sướng. 
Chốn nảy có đủ bảo vật trân kỳ, cùng ngọc nữ xinh đẹp. Nên ở 
lại đây mà hưởng thụ năm thứ dục lạc. Những ngày tiếp theo, 
chúng ta thâu thập tài bảo hàng hóa dân rồi sẽ cùng nhau vượt 
qua hiểm nạn này." Vị đại thương chủ nói với mọi người, “Thôi 
đủ rồi, các người ngu SỈ. Ở đay không có nữ nhân đâu. Trong 
biển cả làm gì có chỗ ở của loài người.` Bọn khách buôn nói, 
“Hãy thôi đi, ông Chủ. Chúng tôi không thể bỏ chỗ này mà đi 
được. ` 
“Bấy giờ Thương chủ Phố Phú bèn nói bài kệ rằng: 

Chúng ta gặp chốn hiểm 

Chớ tưởng là nam hay nữ 

Đó là bọn La-sát 

Sẽ ăn dân chúng ta. 

— Nếu các bạn không đi theo tôi, các bạn hãy bảo bọc lấy 
nhau. Nếu tôi có điều gì xúc phạm do bởi thân, miệng, ý, mong 
các bạn bỏ qua cho, chớ để trong lòng.” Các khách buôn khi ấy 
cũng nói bài kế để chia tay: 

Chúng tôi gởi lời thăm 

Bà con tại Diêm-phù. 

[770b] Nay vui thú chốn này 

Chưa rõ ngày về quê. 
“Vị thương chủ đáp lại bằng bài kệ: 

Các bạn đang lâm nạn; 

Mê hoặc, không chịu về. 

Như vày, không bao lâu, 

Bị quỷ ăn thịt hết. 
“Nói kệ xong, ông bỏ đi. Đến chỗ Mã vương, ông cúi đầu lạy 
dưới chân, rồi cưỡi đi. Bọn người kia sau khi từ xa thấy thương 
chủ đã cưỡi Mã vương đi rồi, trong số đó hoặc có người kêu 


réo, hoặc có người lớn tiếng hờn trách, trong khi ấy. Chúa tế 
đại La-la-sát nói với các La-sát bằng bài kệ này: 

Đã rơi miệng sư tử, 

Thóat ra thật quả khó. 

Huồng gì vào bãi ta, 

Muốn ra, thật quá khó. 
“Bấy giờ, Chúa tế La-sát hóa làm một người con gái cực kỳ 
xinh đẹp, lấy hai tay chỉ vào bụng mà nói, “Nếu ta chăng ăn thịt 
ngươi thì ta rốt lại không làm La-sát. 
“Trong lúc đó, Mã vương chở thương chủ vượt qua bờ biển 
bên kia; năm trăm khách buôn còn lại thảy đều bị khốn hết. 
“Lúc bấy giờ Vua Phạm-ma-đạt đang cai trị nhân dân trong 
thành Ba-la-nai. Khi â áy có La-sát đuôi theo sau vị đại thương 
chủ, nó rằng, “Chao ôi, ta mất chồng rồi. 
“Khi thương chủ về đến nhà, La-sát hóa hình ắm một bé trai, đi 
đến trước vua Phạm-ma-đạt tâu rằng, “Thế gian có điều hết sức 
tai quái, xin hãy trừ diệt cho sạch.” Vua hỏi, “Thế gian có điều 
tai quái gì mà phải diệt cho sạch?” La-sát tâu, “Tôi bị chồng bỏ, 
mà chăng có lỗi gì với chồng cả.` Phạm-ma-đạt thấy cô gái này 
cực kỳ xinh đẹp lạ thường, liền nỗi tâm niệm say đăm. Ông bảo 
người nữ, “Chồng của Cô là người không có nghĩa nên mới bỏ 
Cô mà đi.” Rôi Phạm-ma-đạt khiến người đi gọi người chồng 
đến, hỏi rằng, “Có thật ngươi bỏ người vợ xinh đẹp này 
không? Thương chủ đáp, “Đó là La-sát chứ không phải người 
nữ.` Nữ La-sát lại tâu vua, “Người này không có đạo nghĩa làm 
chồng. Nay đã bỏ tôi, lại mắng chửi tôi là La-sát.` Vua hỏi, 
“Nếu ngươi thật sự không cần dùng, ta sẽ thâu nhận.” Thương 
chủ tâu, “Nó là La-sát. Tùy Thánh ý của Vua.” 
“Bấy giờ Phạm-ma-đạt liền mang cô gái này để trong thâm 
cung, thỉnh thoảng tiếp nạp, không để cho giận hờn. Sau đó, 
[770c| phi nhân La-sát bắt vua mà ăn thịt, chỉ chừa lại Xương, 
rồi bỏ đi. 


'“ Tỳ kheo, chớ nghĩ là ai khác lạ. Thương chủ lúc đó là Tỳ kheo 
Xá-lợi-phât bây giờ. La-sát lúc đó nay là Tỳ kheo Trưởng lão 
vậy. Mã Vương lúc nay chính là Ta. Năm trăm khách buôn lúc 
bấy giờ nay là năm trăm Tỳ kheo. Bằng phương tiện này mà 
biết rằng, dục là vọng tưởng bắt tịnh. Vây mà ông còn khởi lên 
ý tưởng say đắm sao?” 

Bấy giờ ỳ khẻo ấy liền lễ dưới chân Phật, bạch Phật răng: 

“Thế Tôn, cúi xin nhận sự sám hối và tha thứ lỗi lầm nghiêm 
trọng này của con. Từ nay trở đi, con không còn dám tái 
phạm.” 

Tỳ kheo này sau khi nhận lời răn dạy của Như Lai bèn một 
minh ở tại chô nhàn tĩnh khắc kỷ tu tập. Sở dĩ thiện nam tử 
siêng năng tu hành là mmuôn đạt được Phạm hạnh vô thượng. 
Bây giờ Tỳ kheo ây thành A-la-hán. 

Bấy giờ, các Tỳ kheo sau kho những điều Phậy dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SỐ 2? 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, Phật trú tại Thích-kiều,” trong vườn trái cây Ám-bà- 
lê quả," cùng với chúng đại Tỳ kheo 500 vị. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giá Mục-kiển-liên, sau khi 
tọa hạ ở đó, dân 500 Tỳ kheo đi du hóa trong nhân gian; lân hôi 
đi đên trong một ngôi làng của Thích-kiêu.* 

Khi ấy các Tỳ kheo mới đến và các Tỳ kheo đã trú ở đó cùng 
bàn luận, cùng thăm hỏi nhau, cao giọng lớn tiêng. Thê Tôn 
nghe các ỳ kheo cao giọng lớn tiêng, bèn hỏi A-nan: 





* Tham chiếu Pali, M. 67 Cãtumäã (R.¡. 456). Hán, No 137. 

3 Thích-kiều ###, phiêm âm, tương đương Pali: Sakkesu, “giữa những 
người họ Thích.” Nhưng, M 67, 1bid.: trú tại Catumä, trong khu rừng Xoài. 

* Ám-bà-lê quả viên #]3##Ÿš BỊ, khu vườn xoài. Pali, Cãtumã, một ngôi 
làng của người họ Thích. 


“Trong khu vườn này, tiếng của ai mà vang lớn thế? Giống như 
tiêng cây, đá gãy, vỡ.” 
A-nan bạch Phật: 


“Nay Xá-lợi- phát và Mục-kiền-liên dẫn 500 Tỳ kheo đến đây. 
Các Tỳ kheo mới đến và các Tỳ kheo cũ ở đây chào hỏi nhau 
nên có tiếng ồn ẫy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Ông hãy đuổi Tỳ kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đi chỗ 
khác ngay. Chớ có trú ở đó.” 

A-nan vâng lời Phật dạy, đi đến chỗ Xá-lợi-phất và Mục-kiền- 
liên, bảo họ răng: 

“Thế Tôn có dạy, các Thầy hãy mau rời khỏi đây; chớ có trú 
nơi này.” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Thưa vâng! Kính vâng lời dạy.” 

Rồi Xá-lới-phất và Mục-kiên-liên tức thì rời khỏi khu vườn ấy, 
dân 500 Tỳ kheo bước lên đường mà đi. 

Lúc bấy giờ những người họ Thích nghe Xá-lợi- phất và Mục- 
kiền-liên bị Phật đuổi, liền đi đến chỗ Tỳ kheo Xá-lợi-phất và 
Mục- kiền-liên [771a], cúi đầu lạy dưới chân, và bạch Xá-lợi- 
phât răng: 

“Các Hiền giả, nay muốn đi đâu?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Chúng tôi bị Như Lai đuôi, đang đi tìm chỗ an nghỉ.” 

Những người họ Thích bạch Xá-lợi-phất: 

“Thưa các Hiền giả, các ngài hãy chờ đây một lát. Chúng tôi sẽ 
đên sám hôi với Như Lai.” 

Rồi những người họ Thích đi đến chỗ đức Thế Tôn, cúi đầu lạy 
dưới chân Phật, rôi bạch Phật răng: 


“Cúi xin Thế Tôn tha thứ lỗi lầm cho các Tỳ kheo ở xa đến. 
Cúi xin Thế Tôn tùy thời thích hợp răn dạy những vị mới học 
đạo trong các Tỳ kheo từ xa đến ấy. Những người mới vào 
trong Chánh pháp chưa được nhìn thấy Tôn nhan dễ sinh tâm 
biến đổi thóai thất. Giống như chồi non mà không được tưới 
nhuẫn thì không thể phát triển. Các Tỳ kheo này cũng vậy. Họ 
chưa được nhìn thấy Như Lai mà phải bỏ đi, e rằng tâm sẽ bị 
biến đồi thoái thất.” 

Khi ấy Phạm thiên vương biết được những điều suy nghĩ trong 
tâm của Như Lai, trong khoảng khắc như lực SỸ CO duỗi cánh 
tay, biến mất khỏi cõi Phạm thiên, hiện đến chỗ Như Lai, cúi 
lạy dưới chân rồi đứng sang một bên. Bấy giờ Phạm thiên 
vương bạch Phật răng: 

“Cúi xin Thế Tôn tha thứ những lỗi lầm mà các Tỳ kheo xa đến 
đã gây ra, tùy thời thích hợp mà răn dạy. Trong số đó hoặc có 
vị chưa đạt đến cứu cánh, sẽ sanh tâm biến đổi thoái thất. 
Những ai chưa được nhìn thấy dung mạo của Như Lai, tâm ý bị 
biến đổi, họ sẽ quay trở vê nghiệp cũ. Cũng như con nghé mới 
sinh mà mất mẹ, nó buồn rầu, bỏ ăn. Ở đây cũng vậy, nêu Tỳ 
kheo tân học mà không được nhìn thấy Như Lai, chắc sẽ rời bỏ 
Chánh pháp này.” 

Bấy giờ Thế Tôn nhận lời can gián của những người họ Thích, 
và thí dụ nghé con của Phạm thiên vương. Rồi Thế Tôn quay 
liếc nhìn A-nan, A-nan nghĩ rằng, “Như Lai đã chấp nhận lời 
can gián của mọi người và của Phạm thiên vương.” A-nan bèn 
vội đi đến chỗ Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên mà nói như vây: 
“Như Lai muốn gặp chúng Tăng. Trời và người thảy đều bày tỏ 
nghĩa lý này.” 

Xá-lợi-phất bảo các Tỳ kheo: 

“Các thầy hãy thâu thập y, bát. Chúng ta cùng đi đến chỗ Thế 
Tôn. Bởi vì Như Lai đã chấp nhận cho chúng ta sám hồi.” 


Rồi Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên dẫn 500 Tỳ kheo đi đến chỗ 
Thê Tôn, cúi đâu lạy dưới chân, rôi ngôi xuông một bên. 

Đức Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

“Ta vừa rồi đuổi Tăng Tỳ kheo đi. Ý ông nghĩ sao?” 
Xá-lợi-phất đáp: 

“Vừa Tôi Như Lai đuổi chúng Tăng đi, con [77Ib] suy nghĩ 
như vây, “Như Lai ưa sông nơi chô nhàn tĩnh, một mình, vô vi, 
không ưa chỗ ôn ào. Do đó mà đuôi chúng Tăng đi vậy.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Sau đó ông suy nghĩ gì? Khi ấy Thánh chúng sẽ do ai dắt 
dân?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Thế Tôn, khi ấy con lại suy nghĩ, “Ta cũng Tiện sống một mình 
nơi chỗ nhàn tĩnh, không ở giữa chốn ôn ảo.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Chớ nói như vậy. Chớ có ý nghĩ như vậy, rằng “Ta cũng nên 
sông một mình nơi chô nhàn tĩnh. Như nay, người dất dân 
chúng Tăng há không phải là Tỳ kheo Xá-lợi-phât và Mục- 
kiên-liên chăng?” 

Thế Tôn lại hỏi Đại Mục-kiên-liên: 

“Khi Ta đuổi chúng Tăng đi, ông suy nghĩ gì?” 

Mục-kiền-liên bạch Phật: 

“Khi Như Lai đuổi chúng Tăng, con suy nghĩ như vày, “Như 
Lai muôn được sông một mình, vô vi, nên đuôi chúng Tăng đi 
vậy.” 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

“Sau đó ông lại có ý nghĩ gì?” 

Mục-kiền-liên bạch Phật: 

“Nay Như Lai đuổi chúng Tăng đi, chúng con cần phải nhóm 
họp trở lại, không đê cho tan rã.” 


Phật bảo Mục-kiên-liên: 
“Lành thay, Mục-kiền-liên! Lành thay, Mục-kiền-liên! Như 
điều ông nói. Đứng đầu trong chúngm, duy chỉ Ta và hai ông 
thôi. Từ nay vê sau Mục- kiền-liên hãy dạy bảo các Tỳ kheo 
hậu học, để cho trong lâu dài sống nơi chốn an ôn, không để 
cho nửa chừng bị rơi rụng, đọa lạc sinh tử. 
“Tỳ kheo nào thành tựu chín pháp sẽ không thể phát triển lớn 
lên ngay trong hiện pháp. Những gì là chín? Thân cận tùng sự 
với ác tri thức; không sự việc mà hằng ưa đi rong; thường 
xuyên ôm bệnh lâu dài; ham thích cất chứa tài vật, tham đắm V 
bát; phần nhiều trống rỗng, hư dối; ý loạn không định; không 
có sự sáng suốt của huệ; không hiểu rõ nghĩa lý; không tùy thời 
thích hợp sám hối. Này Mục-kiền-liên, đó là chín pháp mà Tỳ 
kheo nào thành tựu thì trong hiện pháp không thể tăng trưởng 
lớn mạnh, không được thấm nhuằn. 
“Có chín pháp mà Tỳ kheo nảo thành tựu thì có thể hoàn tất 
những điều cân làm. Những gì là chín? Tùng sự với thiện tri 
thức; tu hành Chánh pháp, không dính mặc nghiệp tà; hằng 
sống nơi chốn đơn độc, không ưa thích chỗ đông người; ít 
bệnh, không hoạn; không cất chứa các thứ tài bảo, cũng không 
tham đắm y bát; cần hành tinh tấn; tâm không loạn động; nghe 
nghĩa lý liền hiểu rõ không cần phải nhắc lại; tùy thời thích hợp 
nghe pháp mà không biết chán. Này Mục-kiền-liên, đó là chín 
pháp mà Tỳ kheo nảo thành tựu thì ngay trong hiện pháp 
[771e] được nhiều lợi ích. Cho nên, Mục-kiền-liên, hãy nhớ 
chuyên cần đi đến dạy dỗ các Tỳ kheo, khiến họ trong lâu dài 
đật đến chỗ vô vi.” 
Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: 

Thường niệm tự giác ngộ; 

Chớ đăm nhiễm phi pháp; 

Tu tập phải chánh hành; 

Vượt được nạn sinh tử. 


Làm vậy, mà được vậy, 


Làm điều này, phước này. 
Chúng sinh trôi nồi lâu, 
Đoạn trừ già, bệnh, chết; 
Không tập điều cần làm; 
Rôi lại hành phi pháp. 
Người buông lung như vậy, 
Tác thành hành hữu lậu. 


Nếu có tâm tỉnh cẩn, 

Hàng ở tại đấu tâm; 

Lán lượt dạy bảo nhau, 

Sẽ thành bậc vô lậu. 
“Cho nên, này Mục-kiền-liên, hãy cùng răn dạy các Tỳ kheo 
như vậy; hãy nhớ nghĩ học như vậy.” 
Rồi Thế Tôn nói pháp cực kỳ vi diệu cho các Tỳ kheo, khiến 
họ phát tâm hoan hỷ. 
Lúc bấy giờ, các Tỳ kheo sau khi nghe pháp này, trong chúng 
đó có hơn sáu mươi Tỳ kheo được lậu tận, tâm giải thoát. 
Các Tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 3 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Nếu có Tỳ kheo sống nương tựa thôn xóm mà pháp thiện tiêu 
diệt, pháp ác cứ tăng trưởng; Tỳ kheo ây nên học như vây: “Ta 
nay sông nơi thôn xóm mà pháp ác cứ tăng, pháp thiện giảm 
dân, niệm không chuyên nhât, không thê dứt sạch các lậu, 
không đạt đên nơi chốn vô vi an ôn. Những gì mà ta có được, 
như áo, chăn, đồ ăn, thức uống, giường chõng, ngọa cụ, thuốc 
men trị bệnh, thảy đều khó nhọc mới thu hoạch được.” Rồi Tỳ 


kheo ấy nên học như vây: “Ta nay sống trong thôn xóm này, 
mà pháp ác cứ tăng, pháp thiện thì tiêu diệt. Ta cũng không 
phải vì áo, chăn, đồ ăn, thức uống, giường chõng, ngọa cụ, 
thuốc men trị bệnh mà làm Sa-môn. Điều mà ta mong câu ước 
nguyện nay vẫn chưa có kết quả.” Tỳ kheo ấy nên rời bỏ thôn 
xóm ấy mà đi. 
“Lại nữa, hoặc có Tỳ kheo sống nương nơi thôn xóm, mà pháp 
thiện tăng trưởng, pháp ác tiêu diệt. Những gì có được, như áo, 
chăn, đồ ăn, thức uống, giường chðng, ngọa cụ, thuốc men trị 
bệnh, thảy đều khó nhọc mới có, Tỳ kheo ấ _ây nên học như vầy: 
“Ta nay nương nơi thôn xóm này mà sống, thiện pháp tăng 
trưởng, pháp ác [772a] tiêu diệt. Những gì có được, như áo, 
chăn, đồ ăn, thức uống, giường chõng, ngọa cụ, thuốc men trị 
bệnh, thảy đều khó nhọc mới có. Nhưng ta không vì áo chăn 
mà xuất gia học đạo, tu tập phạm hạnh. Điều mà ta mong cầu 
ước nguyện bởi học đạo ắt sẽ thành tựu. Ta hãy trọn đời thừa 
sự, cúng dường pháp ấy.” 
Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: 

Áo chăn và ẩm thực, 

Giường chỗng, và chỗ nghỉ, 

Chớ móng tâm tham đắm, 

Chớ trở lại đời này. 

Không phải vì cơm áo 

Mà xuất gia học đạo. 

Người sở đĩ học đạo, 

Tất đạt thành sở nguyện. 

1} kheo nên thích thời 

Suốt đời sống thôn kia; 


Ở đó bái-niêt-bàn 
Dứt sạch sốc rễ mạng. 


“Ở đây, Tỳ kheo kia hoặc sống giữa nhân gian, thôn xóm nhàn 
tĩnh, mà pháp thiện tăng trưởng, pháp ác tiêu diệt, Tỳ kheo ây 
nên suôt đời sông tại thôn xóm đó, không nên rời bỏ đi xa.” 
Khi ấy A-nan bạch Thế Tôn rằng: 

“Như Lai há không thường nói, bốn đại y thức ăn mà tồn tại, và 
y nơi pháp được niệm tưởng trong tâm, các pháp thiện y tâm 
mà sinh. Vả, Tỳ kheo kia y thôn xóm mà sống, với tỉnh cần khổ 
nhọc mới tìm câu được y phục, thức ăn; vị ây vì sao pháp thiện 
phát sinh thì sông ở nơi thôn xóm đó, chớ nên bỏ đi xa?” 

Phật bảo A-nan: 

“Áo chăn, cơm nước, giường chõng và ngọa cụ, thuốc men, 
đều có ba loại. Nêu Tỳ kheo chuyên niệm sự cúng dường bôn 
nhu yếu. mả sở câu không toại; thì sự y tựa ây là khô. Nêu 
phát khởi tâm tri túc, không móng tâm tham đắm, chư thiên và 
loài người thảy đêu hoan hỷ. Các Tỳ kheo hãy học điêu này. Ta 
vì lý do đó mà nói ý nghĩa này. Cho nên, này A-nan, Tỳ kheo 
hãy chuyên niệm thiêu dục, tri túc.” 

Như vậy, A-nan nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Bà-la. 

Bấy giờ, đến giờ, đức Thế Tôn khóac y, cầm bát, vào thôn Bà- 
la khât thực. Khi ây Ác ma Ba-tuân suy nghĩ như vây: “Nay Sa- 
môn này muôn vào thôn khât thực. Ta hãy tìm cách khiên đàn 
ông, đàn bà không bô thí cho.” Rồi Ác ma Ba-tuân bảo nhân 
dân khắp trong nước chớ bô thí đô ăn cho Sa-môn Cù-đàm. 





” Tứ sự bào: NA gọi là tứ duyên, hoặc tứ y: y, thực, ngọa cụ, y dược. 
° Bà-la viên 3š #Š iñ]. Xem kinh1, phâm 23 Địa chủ. 


Khi Thế Tôn vào thôn khất thực, mọi người [772b] đều không 
nói năng gì với Như Lai, cũng không thừa sự cúng dường. Như 
Lai khất thực xong mà không nhận được gì, bèn trở ra khỏi 
thôn. Lúc bấy giờ Ác ma Ba-tuần đến chỗ Như Lai, hỏi Phật: 
“Sa-môn, khất thực xong, có được gì không?” 

Thế Tôn đáp: 

“Do hành vi của Ma mà Ta không nhận được thức ăn. Rồi 
không bao lâu ngươi cũng sẽ nhận lãnh quả báo này. Này Ma, 
nay hãy nghe Ta nói. 

“Trong Hiền kiếp, có Phật hiệu là Câu-lâu-tôn Như Lai, Chí 
chân, Đẳng chánh giác, Minh hành túc, Thiện thệ, Thế gian 
giải, Vô thượng sỹ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, hiệu 
là Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời. Lúc bấy giờ đức Phật ấy 
cũng nương nơi thôn xóm này mà trú ngụ, dẫn theo đồ chúng 
bốn mươi vạn người. Bấy giờ Ác ma Ba-tuần suy nghĩ như 
vầy: “Ta nay hãy khuyến cáo mọi người trong thôn Bà-la đừng 
cho Sa-môn này đồ ăn. Khi các Thánh chúng khóac y, cầm bát 
vào thôn khất thực, nhưng các Tỳ kheo cuối cũng không nhận 
được gì, bèn trở ra khỏi thôn. 

“Lúc bấy giờ, đức Phật kia nói với các Tỳ kheo pháp vi diệu 
này, “Phàm có chín điều để quán sát thức ăn. Bốn lọai thức ăn 
của nhân gian, và năm loại thức ăn xuất thế gian. Bốn loại thức 
ăn của nhân gian là gì? Một là đoàn thực; hai là xúc thực; ba là 
niệm thực; bốn là thức thực. Đó là bốn loại thức ăn của thế 
gian. Năm loại thức ăn xuất thế gian là gì? Một thức ăn bởi 
thiền; hai, thức ăn bởi nguyện; ba, thức ăn bởi niệm; bốn, thức 
ăn bởi tám giải thoát; năm, thức ăn bởi hỷ. Đó là năm loại thức 
ăn biểu hiện cho thức ăn xuất thế gian. Các ngươi hãy chuyên 
niệm xả bỏ bốn lọai thức ăn, tìm cầu phương tiện có được năm 
lọai thức ăn. Như vậy, Tỳ kheo, hãy học điều này." Các Tỳ 





“C£ Pali, M. 50 MãratajjanTyasuttam (R.i. 333). Hán, Trung 30, kinh 131 
Hàng ma (tr. 620c07). 


kheo lúc bấy giờ thọ nhận lời dạy của đức Phật kia, tự mình 
khắc kỹ để hoàn thành có năm loại thức ăn. Vì vậy, Ma Ba- 
tuần không thừa cơ hội được. Ba-tuần bèn nghĩ, “Ta nay đã 
không lung lạc được Sa-môn này. Ta hãy tìm cơ hội nơi mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ta hãy khuyến khích mọi người trong 
thôn khiến cho chúng Sa-môn nhận được các thứ lợi lộc trước 
đó chưa hề được; các lợi lộc đã được càng tăng thêm, cho đến 
mức khiến lòng tham lợi dưỡng của các Tỳ kheo kia không thể 
xả bỏ trong chốc lát. Rồi ta sẽ thừa cơ hội từ nơi mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, [772c] được chăng?” 

“Bấy giờ, các Thanh văn của đức Phật kia, đến giờ, khóac y, 
cầm bát vào thôn khát thực. Khi ấy nhân dân trong thôn Bà-la” 
kia cung cấp Tỳ kheo các thứ áo chăn, cơm nước, giường 
chõng và ngọa cụ, thuốc men, không để cho thiếu thốn. Mọi 
người đến trước, năm y tăng-giả-lê, ép phải nhận các vật bố 
thí. 

“Đức Phật kia lúc bấy Ø1Ờờ nói pháp này cho chúng Thanh văn: 
“Phàm lợi dưỡng khiến người rơi xuống nẻo xấu, không khiến 
cho đạt đến chỗ an ôn vô vi. Tỳ kheo các ngươi chớ móng khởi 
ý tưởng tham đắm. Hãy chuyên niệm xả ly các thứ lợi dưỡng. 
Nếu Tỳ kheo tham đắm lợi dưỡng sẽ không thể thành tựu năm 
phần Pháp thân, không đầy đủ giới đức. Cho nên, này Tỳ kheo, 
tam lợi dưỡng chưa sinh thì khiến cho đừng sinh. Tâm lợi 
dưỡng đã sinh thì hãy nhanh chóng trừ diệt. Như vậy, Tỳ kheo, 
hãy học điều này.”” 

Lúc bấy giờ Ma Ba-tuần bèn ấn hình mà đi mắt. 

Bấy giờ, các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 5 
Tôi nghe như vây: 





* Đề bản: Bà-la-môn thôn 3##Ƒ!‡†. TNM, và các đoan trên: Bà-la thôn. 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Hãy hành tâm từ; trải rộng tâm từ. Do hành tâm từ, những gì 
là tâm sân hận thù nghịch tự chúng sẽ tiêu trừ. Vì sao vậy? Tỳ 
kheo, nên biết, xưa có một con quỷ cực kỳ xấu xa hung bạo. 
Nó đến ngồi trên tòa của Thích Đề-hoản Nhân. Lúc bấy giờ các 
trời Tam thập tam vô cùng tức giận, rằng “Con quỷ này sao 
dám đến ngồi trên chỗ ngồi của Chúa chúng ta?” Khi chư thiên 
vừa khởi tâm sân hận, con quỷ kia liền trở thành có dung mạo 
đẹp đẽ dị thường. Lúc đó, Thích Đề-hoàn Nhân cùng với các 
ngọc nữ đang vui đùa tại giảng đường Phố tập. Bấy giờ có một 
thiên tử đi đến chỗ Thích Đề-hoàn Nhân, tâu với Đế Thích 
rằng, “Cù-dực,' nên biết, nay có một con quỷ đang ngồi trên 
tôn tòa. Chư thiên Tam thập tam thảy đều tức giận. Khi chư 
thiên vừa khởi tâm sân hận, con quỷ ấy bỗng trở nên có dung 
mạo đẹp đẽ khác thường.” Thích Đề-hòan Nhân liền nghĩ, 'Con 
quỷ này tất phải là quỷ thần diệu.” Rồi Thích Đề-hoàn Nhân đi 
đến chỗ con quỷ kia, cách nhau không xa, cùng xưng tên họ, 
“Ta là Thích Đề-hoàn Nhân, Chúa của chư thiên. Khi Thích 
Đề-hoàn Nhân tự xưng danh tính, con quỷ kia liền trở thành có 
dung mạo xấu xí, dễ ghét. Con quỷ đó tức thì biến mất. 

Tỳ kheo, do phương tiện này mà biết, [773a] ai hành từ tâm 
không rời, thì đức của người ấy là như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ kheo, ngày xưa Ta trong bảy năm hằng tu từ tâm, 
trải qua bảy kiếp thành, kiếp hoại không qua lại sinh tử. Khi 
kiếp sắp hoại, sinh lên trời Quang âm. Khi kiếp sắp thành, sinh 
lên trời Vô tưởng. Hoặc làm Phạm thiên thống lãnh chư thiên, 
tháng lãnh mười nghìn thế giới. Lại có khi 37 lần làm Thích 
Đề-hoàn Nhân. Lại vố số lần làm Chuyển luân Thánh vương. 





° Cù-dực # #, các nới khác âm là Câu-dực; họ của Đề Thích. Päli: Kosiya. 


Do phương tiện này mà biết rằng, ai hành từ tâm, đức của 
người ây là như vậy. 

“Lại nữa, ai hành từ tâm, khi thân hoại mạng chung, sinh lên 
cõi trời, rời xa ba ác đạo, tránh khỏi tám nạn. 

“Lại nữa, ai hành từ tâm thì sinh vào nước trung chánh. 

“Lại nữa, ai hành từ tâm, có dung mạo xinh đẹp, các căn không 
khuyêt, hình thê toàn vẹn. 

“Lại nữa, ai hành từ tâm, tự thân được thấy Như Lai, thừa sự 
chư Phật, không thích sông tại gia, muôn được xuât gia học 
đạo, khóac ba pháp y, cạo bỏ râu tóc, tu hành pháp sa-môn, tu 
Phạm hạnh vô thượng. 

“Tỳ kheo, nên biết, cũng như kim cang mà người mang lấy ăn, 
trọn không bao giờ tiêu hóa mà phải xô ra. Người hành từ tâm 
cũng vậy. Nêu Như Lai xuât thê, người đó sẽ hành đạo, tu 
phạm hạnh vô thượng., cho đên, biệt như thật răng sinh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, điêu cần làm đã làm xong, không cân còn tái 
sinh đời sau.” 

Lúc bấy giờ Tôn giả A-nan bạch Phật răng: 

“Thế Tôn, giả sử khi Như Lai không xuất thế, mà thiện nam tử 
kia không thích sông tại gia, sẽ phải quy hướng vê đâu?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nếu khi Như Lai không xuất thế, mà thiện nam tử kia không 
thích sông tại gia, tự mình cạo bỏ râu tóc, sông nỡi chỗ nhàn 
tĩnh, tự khắc kỷ tu tập, tức ngay ở nơi đó mà các lậu diệt tận, 
thành vô lậu hành.” 

A-nan bạch Phật: 

“Thế Tôn, người tự mình tu phạm hạnh, hành theo ba thừa kia 
sẽ quy hướng về đâu?” 

Phật bảo A-nan: 

“Như điều ông nói, Ta hằng thuyết hành của ba thừa. Chư Phật 
trong ba đời, quá khứ và vị lai, cũng thuyêt hành của ba thừa. 


“A-nan, nên biết, có một thời, các loải chúng sinh có dung mạo 
và thọ mạng cảng lúc càng giảm thiểu, thân hình gầy yếu, 
không co uy thần, nhiều sân, nộ, tật đố, nhuế, sĩ, gian ngụy, 
huyền hoặc, sở hành không chân chánh. Hoặc có chúng sinh có 
các căn linh lợi, nhanh nhẹn, chúng tranh giành lẫn nhau, đấu 
tranh kiện tụng nhau; hoặc chúng năm tay, [773b] hoặc lấy 
ngói, đá, dao, gậy, tàn hại nhau. Các loài chúng sinh vào lúc 
bẩy giờ khi cầm đến cọng cỏ, Có. liền biến thành đao kiếm, cắt 
đứt mạng căn kẻ khác. Trong số đó, chúng sinh nào hành từ 
tâm, không có sân nộ, thấy sự biến quái này, trong lòng kinh 
sợ, thảy cùng nhau bỏ chạy, tránh xa chỗn hung ác này. Trong 
chốn núi non, chúng tự nhiên cạo bỏ râu tóc, khóac ba pháp y, 
tu phạm hạnh vô thượng, tự mình khắc kỷ tu tập, tâm được giải 
thoát khỏi các lậu mà nhập cảnh giới vô lậu. Mỗi mỗi nói với 
nhau rằng, “Chúng ta đã thắng kẻ thù.” A-nan, nên biết, những 
người đó được nói là tối thắng.” 

A-nan bạch Phật: 

“Những vị ẫy thuộc vảo bộ nào, Thanh văn bộ, Bích-chi-phật 
bộ hay Phật bộ?” 

Phật bảo A-nan: 


“Những vị ấy cần được nói là thuộc Bích-chi bộ. Vì sao vậy? 
Những người ấy đều do tạo các công đức, hành các gốc rễ 
thiện, tu thanh tịnh bốn đế, phân biệt các pháp. Phàm hành 
pháp thiện ở đây là hành từ tâm vậy. Vì sao vậy? Bước đi nhân 
ái, hành từ tâm, đức ấy rộng lớn. Ngày xưa Ta khóac khôi giáp 
nhân từ này mà hàng phục Ma và quan thuộc của nó, ngồi dưới 
gốc thọ vương, thành Đạo vô thượng. Do phương tiện này mà 
biết từ là tối đệ nhất; từ là pháp tối thắng. A-nan, nên biết, do 
đó mà nói ai tối thắng hành từ tâm, đức của người ấy là như 
vậy, không thể ước tính. Vậy hãy nên tầm cầu phương tiện 
hành từ tâm. Như vậy, A-nan, hãy học điều này.” 

Bấy giờ A nan nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 6'° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phạt ở tại nước Xá-về, trontg vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất, vào lúc sáng sớm, rời tĩnh thất, 
đi đên chỗ Thê Tôn, cúi đâu lạy dưới chân, rôi ngôi xuông một 
bên. Khi ây Phật nói với Xá-lợi-phât: 

“Ông hôm nay có các căn thanh tịnh, nhan sắc khác người. Ông 
đang an trú trong tam-muội nào?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn, con hằng an trú Không tam-muội.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Lành thay, lành thay, như Xá-lợi-phất mới có thể an trú nơi 
Không tam-muội. Vì sao vậy? Trong các tam-muội, Không ' 
tam-muộ! là tôi thượng đệ nhât. Tỳ kheo an trú Không tam- 
muội không châp trước ngã, nhân, thọ mạng, cũng không thây 
có chúng sinh, cũng không thây có bản mạt của các hành. Do 
không thây có, nên không tạo gôc rê của hành. Do không có 
[773c| hành nên không còn tái sinh đời sau. Do không còn tái 
sinh đời sau nên không chòn thọ nhận quả báo khô lạc. Xá-lợi- 
phât, nên biết, ngày xưa khi Ta chưa hành Đạo, ngôi dưới gôc 
thọ vương, suy nghĩ như vây: Các loài chúng sinh này do 
không năm bắt được pháp gì mà phải trôi lăn trong sinh tử, 
không được giải thoát? Khi ây, Ta lại nghĩ, vì không có Không 
tam-muội nên phải trôi nôi sinh tử, không được giải thoát. Có 
Không tam-muội này, nhưng chúng sinh chưa đạt được, khiên 
chúng sinh khởi tưởng niệm đăm trước. Do khởi tưởng thê gian 
nên thọ nhận phân sinh tử. Nêu đạt được Không tam-muội này, 





'° Tham chiếu Pali, M. 151 Pindapätaparisuddhisuttam (R. 1i. 293). Hán, 
Tạp (Việt) kinh238. 
'' Đề bản chép nhằm là hư không rš ZE. 


không có gì là sở nguyện, do đó đạt được Vô nguyện tam- 
muội. Do đạt được Vô nguyện tam-muội, không mong câu chêt 
nơi này sinh về nơi kia; hoàn toàn không có tưởng niệm. Bây 
giời hành giả ây lại đạt được và an trú trong Vô tướng tam- 
muội. 

“Các loài chúng sanh này do không đạt được ba tam-muội này 
nên trôi nôi sinh tử. 

“Sau khi quán sát các pháp, Ta liền đắc Không tam-muội. Sau 
khi đắc Khong tam-muội, Ta liên thành A-nậu-đa-la tam-miệu- 
tam-bô đê. Ta lúc bây giờ do đạt được Không tam-muội, bảy 
ngảy bảy đêm quán sát cây Đạo thọ, mắt không hê nháy. 
“Xá-lợi- phất, do phương tiện này mà biết rằng Không tam- 
muội là tối đệ nhất trong các tam-muội. Vua trong các tam- 
muội là Không tam-muội vậy. Cho nên, xá-lợi- phất, hãy tìm 
câu phương tiện hoàn thành Không tam-muội. Như vậy, Xá- 
lợi-phât, hãy học điêu này.” 

Bấy giờ Xá-lợi-phất nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 7 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật trú tại Ca-lan-đà Trúc viên, thành La-duyệt, cùng 
với chúng đại tỳ kheo 2500 vỊ. 

Lúc bấy giờ trong thành La-duyệt có một trưởng giả tên là Thi- 
lợi-quật, có nhiêu của cải, nhiêu bảo vật, vàng, bạc, châu báu, 
xa cừ, mã não, không sao kê xiêt. Nhưng ông lơ là Phật pháp, 
chỉ phụng sự ngoại đạo là Ni-kiên tử. Quôc vương, đại thân, 
thảy đêu quen biệt ông. 

Lúc bấy giờ, các hàng tại gia và xuất gia ngoại đạo và các đệ tử 
xuât gia và tại giả của Ni-kiên Tử tự nói lời phỉ báng răng, có 
ngã, và châp có thân của ngã. Chúng cùng với các nhóm sáu 
tôn sư ngoại đạo tập họp tại một nơi, bàn luận như vây: 


“Nay Sa-môn Cù-đàm không việc gì mà không biết. Ông ấy có 
Nhất thiết trí. Song, chúng ta không được lợi dưỡng, mà Sa- 
môn ấy lại có nhiều lợi dưỡng. Phải tìm phương tiện không cho 
ông ấy không được lợi dưỡng. Chúng ta hãy đến [774a] nhà 
Thi-lợi-quật, khiến trưởng giả ấy bày kế sách.” 

Rồi ngoại đạo xuất gia, Ni-kiền Tử, cùng với sáu Tôn sư, đi 
đến nhà trưởng giả Thi-lợi-quật, nói với trưởng giả này rằng: 
“Đại gia nên biết, ông là người được sinh bởi Phạm thiên, là 
con của Phạm thiên, có được lợi ích. Nay ông hãy đến chỗ Sa- 
môn Cù-đàm, vì thương tưởng chúng tôi, thỉnh Sa-môn cùng 
chúng Tỳ kheo về nhà để tế tự. Lại sai làm một hầm lửa lớn ở 
trong nhà, đốt ngọn lửa cực kỳ rự rỡ. Trong các thức ăn đều bỏ 
thuốc độc rồi mời đến ăn. Nếu Sa-môn Cù-đàm có Nhất thiết 
trí, biết rõ sự việc trong ba đời, sẽ không nhận lời mời. Nếu 
không có Nhất thiết trí, tất sẽ nhận lời mời, dẫn đệ tử đến đây, 
để tất cả đều bị đốt cháy. Trời người sẽ được yên ổn, không có 
tai hại.” 

Thi-lợi-quật-đa im lặng nhận lời của sáu Tôn sư. Ông ra khỏi 
thành, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân, mà trong lòng 
chứa chất độc hại, bạch Như Lai rằng: 

“Cúi xin Thế cùng Tỳ kheo Tăng nhận lời mời của tôi.” 

Thế Tôn biết rõ những điều suy nghĩ trong tâm ông, im lặng 
nhận lời. Thi-lợi-quật-đa thấy Như Lai im lặng nhận lời mời 
liền đứng dậy, đầu mặt lễ chân Phật, rồi thối lui mà đi. Giữa 
đường, ông nghĩ như vầy: “Nay điều mà sáu Tôn sư của ta nói 
rất là chính xác. Nhưng Sa-môn không biết những điều suy 
nghĩ trong tâm ta. Họ sẽ bị lửa lớn đốt cháy.” 

Rồi Thi-lợi-quật đa trở về nhà, sai làm một hầm lửa lớn, đốt 
ngọn lửa lớn hừng hực. Lại sai làm các món ăn đủ loại, tất cả 
đêu bỏ thuốc độc. Ở bên ngoài cửa lại làm một hầm lửa lớn, 
với ngọn lửa lớn hừng hực. Bên trên ngọn lửa đặt các giường 
ngồi, cũng bôi các thứ kịch độc. Lúc giữa bữa, sai người đi báo 
giờ ăn đã đến. 


Bấy giờ Thế Tôn biết giờ ăn đã đến, bèn khóac y, cầm bát, dẫn 
các Tỳ kheo vây quanh trước sau, đi đên nhà ây. Ngài lại lệnh 
các Tỳ kheo Tăng không ai được đi trước Ngài, không được 
ngôi trước Ngài, cung không được ăn cái gì trước Ngài. Trong 
lúc đó, các nhóm nhân dân trong thành La-duyệt nghe nói Thi- 
lợi-quật-đa cho đào làm hâm lửa, lại làm thức ăn độc mà thỉnh 
Phật và chúng tăng; chúng bôn bộ thảy đêu than khóc, “Như 
Lai và Tỳ kheo tăng tât bị hại chăng?” 

Có người đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, bạch Phật 
răng: 

“Cúi xin Thế Tôn chớ đến nhà trưởng giả đó. Ông ấy làm hầm 
lửa lớn, lại làm các thức ăn độc.” 

Phật nói: 

“Mọi người chớ ôm lòng sợ hãi. [774b] Như Lai không bao giờ 
bị kẻ khác hại. Giả sử ngọn lửa trong Diêm-phù-đê cao đên 
Phạm thiên cũng không thê đôt cháy Ta được; huông gì ngọn 
lửa nhỏ ây mà hại được Như Lai. Không bao giờ có trường hợp 
ây. Các ưu-bà-tắc, nên biệt, Ta không còn có tâm gây hại.” 

Bấy giờ Thế Tôn với các tỳ kheo vây quanh trước sau đi vào 
thành La-duyệt, đên nhà trưởng giả. Thê Tôn bảo các Tỳ kheo: 

“Các người chớ đi vào nhà trưởng giả trước, cũng chớ có ăn 
trước. Đợi Như Lai rôi mới ăn. 

Khi Thế Tôn vừa cất chân lên trên ngưỡng cửa, hầm lửa tự 
nhiên hóa thành ao tăm cực kỳ mát mẻ, trong đó đây các loại 
hoa; cũng có mọc hoa sen lớn như bánh xe, cọng băng bảy báu; 
và cũng mọc các loại sen khác, trong đó ong mật bay nhởn 
nhơ. 

Trong lúc đó, Thích Đề-hoàn Nhân, Phạm thiên vương, và Tứ 
thiên vương, cũng với càn-thát-bà, A-tu-la, các dạ-xoa, quý 
thần các loại, thấy trong hầm lửa mọc lên hoa sen này, ai nây 
đều chúc mừng chuyện lạ, khác giọng, cùng lời, thảy đều nói: 
“Thê mới biệt Như là là đệ nhât trong các bậc đã Chiên thăng.” 


Lúc bấy giờ trong nhà trưởng giả có đủ các ngoại đạo dị học 
cùng tụ tập về đó. Khi ấy, các ưu-bà-tắc, ưu-bả-di, sau khi thấy 
sự biến hóa của Như Lai, hoan hỷ phần chắn không dừng được. 
các ngoại đạo dị học sau khi thây sự biên hóa của Như Lai thì 
trong lòng ưu sâu. Trong hư không, chư thiên tôn thân rải 
xuông đủ các loại danh hoa lên trên thân Như Lai. Thê Tôn lúc 
ây bước trên không mà đi, cach mặt đât bôn tâc. Chỗ nào Như 
Lai cât chân, chỗ đó mọc lên đóa hoa sen lớn như bánh xe. Rôi 
Thê Tôn quay vê bên phải, bảo các Tỳ kheo: 

“Các ngươi hãy đạp lên hoa sen mà đi.” 

Khi ấy các Thanh văn đều bước trên hoa sen mà đến nhà 
trưởng giả. 

Rồi Thế Tôn nói thí dụ bằng câu chuyện cô tích: 

“Ta, từ quá khứ cho đến nay, đã cúng dường hằng sa chư Phật, 
thừa sự, lễ kính, chưa hề làm sai Thánh ý; nay mang những 
điều này ra mà thệ nguyện, khiến cho các chỗ ngồi đều được 
vững vàng.” 

Rồi Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: 

“Ta cho phép các Tỳ kheo trước hết lẫy tay đặt lên chỗ ngòi, 
rôi sau đó mới ngôi. Đây là giáo sắc của Ta.” 

Khi Thế Tôn và các Tỳ kheo Tăng đã ngồi lên chỗ ngồi, thì 
dưới chỗ ngôi ây thảy đêu mọc lên hoa sen thơm lừng. 
Thi-lợi-quật-đa thấy sự biến hóa của Như Lai như vậy, trong 
lòng suy nghĩ: “Ta bị ngọai đạo dị học dôi gạt, làm ta mât đi sở 
hành trong loài người, vĩnh viên mât con đường sinh thiên.” 
Trong lòng rât phân nộ, như [774c] uông phải chât độc. “Ta 
chắc sẽ đọa trong ba ác đạo. Quả thật, Như Lai xuât thê, rât khó 
gặp.” Hiệu biệt điêu này rôi, ông liên rơi lệ, cúi đâu lạy dưới 
chân Phật, bạch răng: 

“Cúi mong Như Lai nghe con sám hối lỗi lầm. Con sẽ sửa đối 
việc làm quá khứ, tu tập tương lai. Tự biệt mình có tội đã xúc 


nhiễu Như Lai. Cúi nguyện Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con. 
Từ nay không con tái phạm nữa.” 

Phật bảo ông trưởng giả: 

“Sửa đổi lỗi lầm, dẹp bỏ tâm ý trước kia, mới có thể tự biết đã 
xúc phạm Như Lai. Trong pháp của Hiên Thánh, thật là rộng 
rãi. Ta nghe cho ông sửa lỗi, tùy pháp mà xả bỏ. ta nay nhận sự 
hôi lỗi của ông. Vê sau chớ tái phạm.” 

Nói như vậy ba lần. 

Lúc bấy giờ Vua A-xà-thế nghe trưởng giả Thi-lợi-quật-đa đặt 
bày hâm lửa và pha thức ăn độc đê hại Như Lai, bèn nôi cơn 
thịnh nộ, bảo các quân thân: 

“Cần phải tiêu diệt hết những người trên Diêm-phù-lợi-địa có 
cùng tên Thi-lợi-quật-đa này!” 

Rồi Vua A-xà-thế lại nhớ đến công đức của Như Lai, buồn 
khóc rơi lệ, cởi mũ Thiên quan xuông, nói với quân thân: 

“Tay nay sống mà làm gì, nếu như Như Lai bị lửa đốt cháy, và 
chúng Tăng cũng đêu bị đôt cháy. Các ngươi hãy đên nhà 
trưởng giả mả trông chừng Như LaI.” 

Khi ấy Kỳ-bà-già Vương tử tâu vua A-xà-thế: 

“Đại vương, chớ có lo rầu, cũng đừng khởi lên ý tưởng ác. Vì 
sao? Như Lai không bao giờ bị kẻ khác hại. Hôm nay Thr-lợi- 
quật-đa sẽ làm đệ tử của Như Lai. Ngưỡng mong Đại vương 
hãy đên xem sự biên hóa.” 

Bấy giờ A-xà-thế theo lời khuyến dụ của Kỳ-bà-già, bèn cưỡi 
con voi lớn Tuyêt sơn, đi đên nhà trưởng giả Thị-lợi-quật-đa. 
Vua xuông vol, đi vào nhà Thi-lợi-quật-đa. Lúc ây đám đông 
đang tụ tập ngoài cửa, có đên tám vạn bôn nghìn người. Khi A- 
xà-thê trông thây hoa sen lớn như bánh xe, hoan hỷ phân khởi 
không dừng được, bèn nói lên răng: 

“Cầu cho Như Lai hằng thắng các chúng Ma.” 

Rồi vua bảo Ky-bà-già Vương tử: 


“Lành thay, Kỳ-bà-g1à, ông mới tin có sự việc như vậy nơi Như 
Lai!” 
Bấy giờ vua A-Xà- thế đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, 
rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy A-xà-thế thấy từ miệng Như 
Lai phóng ra ánh sáng, và cũng nhìn thấy nhan sắc lạ thường 
của Như Lai, trong lòng hêt sức hoan hỷ không dừng được. 
Lúc bấy giờ trưởng giả Thi-lợi-quật-đa bạch Thế Tôn: 
“Những thức ăn mà con dọn ra đều có độc. Cúi mong Thế Tôn 
đợi giây lát, [775a] con sẽ cho dọn thức ăn khác. Sở dĩ như 
vậy, để không khiến thân thể của Như Lai có tăng tôn.” 
Phật bảo trưởng giả: 
“Như Lai cùng các đệ tử không bao giờ bị kẻ khác làm hại. 
Những thức mà trưởng giả đã dọn lên, hãy tùy thời thích hợp 
mà dâng cúng.” 
Khi ấy trưởng giả tự tay san sớt, bưng lên các món thức ăn. 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Chí thành Phật, Pháp, Tăng, 

Giải độc không còn gì. 

Chư Phật không có độc. 

Chí thành Phật, giải đóc. 


Chí thành Phật, Pháp, Tăng, 
Giải độc không còn gì. 

Chư Phật không có độc. 

Chí thành Pháp, giải độc. 
Chí thành Phật, Pháp, Tăng, 
Giải độc không còn gì. 

Chư Phật không có độc. 

Chí thành Tăng, giải độc. 
Độc tham dục, sân nhuế, 
Thế gian có ba độc. 

Như Lai hằng không độc. 


Chí thành Phật, giải độc. 


Độc tham dục, sân nhuế, 
Thể gian có ba độc. 

Pháp Như Lai không độc. 
Chí thành Pháp, giải độc. 


Độc tham dục, sân nhuế, 

Thế gian có ba độc. 

lăng Như Lai không độc. 

Chí thành Tăng, giải độc. 
Thế Tôn sau khi nói bài kệ này bèn ăn thức ăn có pha chất độc. 
Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: 
“Các ngươi chớ có ăn trước. Hãy đợi Như Lai ăn đã, sau đó 
mới ăn. 
Bấy giờ trưởng giả tự tay san sớt, bưng dọn đủ các món thức ăn 
cúng dường Phật và Tỳ kheo tăng. Khi trưởng giả Thi-lợi-quật- 
đa thấy Như Lai đã ăn xong, cất dẹp bát, ông lấy một cái ghế 
nhỏ ngồi trước Như Lai. Thế Tôn bèn thuyết vi diệu pháp cho 
trưởng giả và đám đông tám vạn bốn nghìn người. Ngài thuyết 
các đề tài về thí, VỆ giới, về sinh thiên, dục là bất tịnh, dâm dật 
là tai họa lớn, xuất yêu là lạc. Như Lai xem xét thấy tâm ý của 
trưởng giả cũng tám vạn bốn nghìn người đã khai tỏ, không 
còn bụi bẩn, như pháp mà chư Phật thường thuyết là Khổ, Tập, 
Tận, Đạo; Ngài thuyết cho hết thảy chúng tám vạn bốn nghìn 
người, phân biệt chi tiết các hành của chúng. Ngay lúc ấy, một 
người từ trên chỗ ngồi mà sạch các bụi bân, được pháp nhẫn 
thanh tịnh, cũng như tắm vải mới dễ nhuộm màu sắc, mọi 
người lúc bấy giờ cũng như vậy, mỗi người đều ngay trên chỗ 
ngồi mà [775b] thấy được dấu tích của Đạo, thấy pháp, đắc 
pháp, phân biệt các pháp, vượt qua nghi hoặc, được vô sở úy, 
không thờ ai khác làm Thây, tự quy y Phật, Pháp, Tăng, thọ 
năm gIới. 


Lúc bấy giờ trưởng giả Thi-lợi-quật-đa tự bết đã thấy được dấu 
tích của Đạo, bẻn đên trước Phật bạch răng: 
“Cúng thí chất độc cho Như Lai mà lại được quả báo lớn; cúng 
thí cam lộ cho các ngoại đạo dị học lại thọ nhận tội. Vì sao 
vậy? Hôm nay con đem chât độc cúng dường Phật và Tỳ kheo 
Tăng mà ở ngay trong hiện pháp được chứng nghiệm này. Đã 
từ lâu con bị ngoại đạo mê hoặc nên mới móng tâm như vậy 
đôi với Như Lai. Những ai phụng sự ngoại đạo dị học đêu bị 
rơi vào biên tê.” 
Phật bảo Thi-lợi-quật-đa: 
“Đúng như điều ông nói, không có gì khác, đều là bị người 
khác dôi gạt.” 
Trưởng lão Thi-lợi-quật-đa bạch Phật: 
“Từ nay về sau, con không còn tin ngoại đạo dị học này nữa. 
Con cũng không thuận cho chúng bôn bộ tại g1a cúng dường.” 
Phật bảo Trưởng giả: 
“Chớ nói như vậy. Ông trước kia thường cúng dường các vị 
ngoại đạo này. Bô thí cho súc sinh còn được phước khó lường, 
huông gì bô thí cho người. Nêu có ngoại đạo dị học hỏi, “Thi- 
lợi-quật-đa là đệ tử của a1?” ông trả lời như thê nào ?” 
Thi-lợi-quật-đa tức thì rời chỗ ngồi đứng dậy, chấp tay quỳ dài, 
bạch Thê Tôn: 
“Con là đệ tử của Thích-ca Văn, là đắng Tiên nhân thứ bảy, 
dũng mãnh mà giải thoát, nay thọ thân người này.” 
Thế Tôn nói: 
“Lành thay, Trưởng giả, ông đã có thể nói lời tán thán vi diệu 
ây.” 
Rồi Thế Tôn lại nói lần nữa pháp thậm thâm cho trưởng giả, 
tức thoiừ thuyêt bài kệ này: 

Tế tự, lứa trên hết, : 

Các thư, tụng hơn hết; 


Vua tôn quỷ giữa người, 

Các dòng, biển là nhất. 

Các sao, trăng đứng đâu, 

Chiếu sáng, mặt trời trước; 

Bốn bên, trên và dưới, 

Ở các phương, cảnh vức, 

Trời cùng người thể gian, 

Phật là bậc tối thượng. 

Ai muốn cẩu phước kia, 

Nên quy y Tam-phát*. 
Thế Tôn sau khi nói bài kệ này bèn rời chỗ ngồi đứng dậy. 
Bấy giờ trưởng giả Thi-lợi-quật-đa và những người đến hội 
nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. ˆ 





'* Bản Hán, hết quyền 4l. 


MƯỜI PHÁP 
PHẨM 46: KÉT CÁM 

KINH SỐ 1 
[775c07] Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 
Bấy giời Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 
“Có mười sự công đức' mà Như Lai xuất hiện ở đời thuyết cắm 
giới cho các Tỳ kheo. 








' Thập sự công đức -Ƒ-E#?#; đoạn dưới: thập pháp công đức -Ƒ-ÈšZf8. 
CỸ. 7 phần 1 (570c03), thập cú nghĩa -|-#J‡Š: 1. Nhiếp thủ đối với Tăng; 
2. Khiến cho Tăng hoan hỷ; 3. Khiến cho Tăng an lạc; 4. Khiến cho người 
chưa tín thì có tín; 5. Người đã có tín khiến tăng tưởng; 6. Để điều phục 
người chưa được điều phục; 7. Người có tàm quý được an lạc; 8. Đoạn hữu 
lậu hiện tại; 9. Đoạn hữu lậu đời vị lai; 10. Chánh pháp được cửu trụ. Ngữ 
phần (T22n1421, tr.3c1), thập lợi -[-§l: 1. Tăng hoà hiêp; 2. Tăng đoàn kết; 
3. Chế ngự người xấu; 4. Đề cho người biết hỗ thẹn được yên vui; 5. Đoạn 
hữu lậu đời nay; 6. Diệt hữu lậu đờ sau; 7. Khiến người chưa tin có tín tâm; 
8. Khiên người có tín tâm được tăng trưởng: 9. Để Chánh pháp lâu đài; 10. 
Phân biệt tì-ni phạm hạnh tồn tại lâu dài. 7 ăng Rỳ (T22n1425.tr.228c24), 
thập sự lợi ích -[-Rf#ll2#: 1. Nhiếp Tăng; 2. Cực nhiếp Tăng; 3. Để Tăng an 
lạc; 4. Chiết phục người không biết hỗ thẹn; 5. Để người có tàm quý sống 
yên vui; 6. Người chưa tin được tin; 7. Người đã tin thì tin thêm; 8. Trong 
đời này được lậu tận; 9. Các lậu đời vị lai không sinh; 10. Đề chánh pháp 
lâu dài. Cấn bản (T23n1442,tr.629922), như Pall. Pali, Vín. 1H. tr.32: 
sanghasuffhuiaya (vì sự ưu mỹ của Tăng); sanghaphaãsutãya (vì sự an lạc 
của Tăng); đumưnankinain puggalãnam niggahäya (đề chế phục hạng người 
không biết hỗ thẹn); pesalanam bhikhiñnam phãsuvihãrãya (đễ các Tỳ-kheo 
nhu hòa sống an lạc) ; đi/hadhammikãnan ãsavãnam sainvaräya (đề ngăn 
chặn hữu lậu đời này); sampäratikãnam ãsavãnam pafighatäaya (đễ đôi trị 
hữu lậu đời sau); 42/asannãnưm" pasadãya (vì tịnh tín của người chưa có 
tín); pasannanam bhiyyobhãvaya (Vì sự tăng trương của người có tín); 
saddhammaffhitiyä (vì sự trường tồn của chánh pháp); vinayãnuggahäya 
(để nhiếp hộ tì-n¡). 








“Những gì là mười? Thừa sự Thánh chúng; hòa hiệp thuận 
thảo; an ôn Thánh chúng; hàng phục người xâu; khiến các Tỳ 
kheo có tàm quý không bị quây nhiễu; người không tin khiến 
xác lập tín căn; người đã tin khiến càng tăng ích; ngay trong 
hiện pháp được dứt sạch các lậu; cũng khiên các thói xâu hữu 
lậu đời sau được trừ diệt; lại khiên Chánh pháp tôn tại thê gian 
lâu dài, thường niệm tư duy băng phương tiện nào đê Chánh 
pháp tôn tại lâu dài. 

“Ty kheo, đó là mười pháp công đức, nay Như Lai xuất hiện ở 
đời thuyêt câm giới cho Tỳ kheo. Cho nên, Tỳ kheo, hãy tìm 
câu phương tiện thành tựu câm giới giới, chớ đê thoái thât. 
“Như vậy, Tỳ kheo, hãy học điều này.” 

Bấy giờ, các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SÓ 2? 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Có mười sự, là chỗ cư trú của Thánh." Các Thánh trong ba đời 
thường cư trú nơi đó. Những gì là mười? Năm sự đã trừ; thành 
tựu sáu sự; hăng hộ một sự; hộ trì chúng bôn bộ:” quán sát các 
sự yêu kém; bình đăng thân cận; chánh hướng vô lậu;” thân 
hành khinh an;” tâm khéo giải thoát; tuệ giải thoát. 





” Pali, A.X.19-20 Äriyaväsa (R.v. 29) 

3 Pali, ibid., đasa ariyavãsa, mười Thánh cư. Hán, 7rưởng 9 kinh § (tr. 
57a): mười Hiền Thánh cư -|-Éfj#. 
M¿ rường 1bid., xả một †ầ—. Pali: ekãrakkho_ hoi: một thủ hộ 

Ÿ Trương ibid., y bỗn {KUH. Pali: ca#u„räpasseno hoi, bôn y cứ 

® Trường ïbid., diệt dị đề Đầ#4ñlf. Pali: papunnapaccekasacco_ hoii, trừ khử 
sự thật cá biệt. 

7 Trường ibid., thắng diệu cầu JJ§#zR. 











“Thế nào, Tỳ kheo, năm sự đã trừ? Ở đây, Tỳ kheo đã đoạn trừ 
năm kết. `” Như vậy, năm sự đã được trừ. 

“Thế nảo Tỳ kheo thành tựu sáu sự? Ở dây, Tỳ kheo vâng hành 
sáu pháp tôn trọng. ' Như vậy, Tỳ kheo thành tựu sáu sự. 

“Thế nào. Tỳ kheo hằng hộ một sự? Ở đây, Tỳ kheo hằng thủ 
hộ tâm đôi với hữu lậu. vô lậu, hữu vị, vô vị, cho đên cửa Niệt- 
bàn. '” Như vậy, Tỳ kheo hằng hộ [776a] một sự. 

“Thế nào Tỳ kheo thủ hộ chúng bốn bộ? Ở đây, Tỳ kheo thành 
tựu bốn thần túc. '` Như vậy mà thủ hộ chúng bốn bộ. 

“Thế nào Tỳ kheo quán, sát sự yếu kém? Ở đây, Tỳ kheo đã tận 
trừ các hành sinh tử. “ Như vậy, Tỳ kheo quán sát sự yếu 
kém. '” 

“Thế nào T Ly kheo bình đăng thân cận? Ở đây, Tỳ kheo đã đoạn 
tận ba kết. ° Đó là Tỳ kheo bình đẳng thân cận. 


























Š Tưiừng ibid., vô trược tưởng ###3j#ä. Pali: anãwilasankappo hoti, không 
tư duy vẫn đục. 
? Nguyên Hán: y ỷ thân hành {&ff#ŸÍT. Pali: pasaddhakäyasankhäro. 
Trương, ibid., thân hành dĩ lập #ƒ7E, 
'° Năm kết Tr§. Pali: năm triền cái. 
'! Hán: thừa lục trọng chỉ pháp &7X##Zš*š. Xem phẩm 37, sáu trọng pháp. 
Pali, Cha|ajga-samannagaIo, thành tựu sáu chỉ: thấy sắc, nghe tiếng, v.v., ý 
thức pháp, mà không hỷ, không ưu, an trú xả (øeva sưmuano hoi na 
dummano, upekkhako viharafi ). 

'* Pali: một thủ hộ: với tâm được thủ hộ bởi chánh niệm (ekãrakkho_ hoíi.... 
satãrakkhena cetasã samannãgato hofi). 

'3 Pali: thân cận (pa/#isevafi), kham nhẫn (adhivaseti), xả ly (parivajjeti), trừ 
khử (vinodeii). 

'* Pali: gác qua một bên các sự thật chủ quan: thế gới thường hay vô 
thường... 

' Đề bản chép sót một đoạn. 

'“ Pali: samavayasafthesano  hoíi, diệt trừ ba tầm cầu: dục tầm cầu 
(kãmesan3), hữu tầm cầu (bhavesand) Phạm hạnh tầm cầu 
(brahmacariyesanđ). 


Kt 





“Thế nào Tỳ kheo chánh hướng vô lậu? Ở đây, Tỳ kheo trừ 
khử kiêu mạn. 'ˆ Như vây, Tỳ kheo chánh hướng vô lậu. 

“Thế nào Tỳ kheo thân hành khinh an? Ở đây, Tỳ kheo đã diệt 
tận vô minh. '” Như vậy, Tỳ kheo thân hành khinh an. 

“Thế nào Tỳ kheo tâm hoàn toàn được giải thoát? Ở đây, Tỳ 
kheo đã đoạn tận ái. Như vậy, Tỳ kheo tâm hoản toàn giải 
thoát. 

“Thế nào Tỳ kheo tuệ giải thoát? Ở đây, Tỳ kheo quán Khổ, 
Tập, Tận, Đạo, như thật biệt rõ. Như vậy, Tỳ kheo tuệ giải 
thoát. 

“Đó là, Tỳ kheo, mười sự là chốn cư trú của Hiền Thánh. Các 
Hiện Thánh xưa đã cư trú nơi trú xứ này, đã cư trú và đang cư 
trú. Cho nên, Tỳ kheo, hãy niệm trừ năm sự, thành tựu sáu 
pháp, thủ hộ một pháp, hộ trì chúng bôn bộ, quán sát yêu kém, 
bình đăng thân cận, chánh hứong vô lậu, thân hành khinh an, 
tâm được giải thoát, trí tuệ giải thoát. 

“Như vậy, Tỳ kheo, hãy học điều này.” 

Bấy giờ, các ỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 3 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Như Lai thành tựu mười lực, tự biết là bậc Vô sở trước, ” ở 
giữa đại chúng mà có thê rông tiêng sư tử, chuyên pháp luân vô 





'” Ba tư duy vẫn đục: dục (kãma), sân (byãpada), hại (vihimsa). 

'* Pal: chứng nhập và an trú thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh 
(upekkhasatiparisuddhim catutham jhãnam upasampdjja viharati). 

'? Pali, định cú: ãsabham thãnam pafjjaãnaíi, tự xác nhận địa vị Ngưu 
VƯƠng. 


thượng mà cứu độ chúng sinh, rằng đây là sắc, đây là tập khởi 
của sắc, đây là sự diệt tận của sắc, đây là xuất yếu của SẮC; 

quán sát đây là thọ, tưởng, hành, hức, tập khởi, diệt tận, xuất 
yếu của thức; nhân bởi cái này, có cái này, đây sinh thì kia 
sinh; do duyên vô minh mà hành, hành duyên thức, thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên chết, 
chết duyên sầu ưu khô não, không thể kể xiết. Nhân có thân 
năm uẩn này mà có pháp tập khởi này; đây diệt thì kia diệt, đây 
không thì kia không, do vô minh diệt tận mà hành diệt tận, 
hành tận nên thức tận, thức tận nên danh sắc tận, danh sắc tận 
nên sáu xứ tận, sáu xứ tận nên xúc tận, xúc tận nên thọ tận, thọ 
tận nên [776b] ái tận, ái tận nên thủ tận, thủ tận nên hữu tận, 
hữu tận nên chết tận, chết tận nên sầu ưu khổ não thảy đều diệt 
tận. 

“Tỳ kheo, nên biết, pháp của Ta sâu thăm, rộng lớn không có 
bờ mé, đoạn trừ các hồ nghi, là chốn an ôn, chánh pháp. Nếu 
thiện nam tử, thiện nữ nhân chuyên cần dụng tâm không để 
khuyết, dù cho thân thể khô kiệt, hủy hoại, vẫn không bao giờ 
xả bỏ hành tinh tấn, buộc chặt tâm không quên lãng: tu hành 
pháp khổ thật không phải dễ, ưa chốn nhàn tĩnh, tịch tĩnh tư 
duy, không xả bỏ hành đầu-đà, như nay Như Lai hiện tại khéo 
tu phạm hạnh. 

“Cho nên, Tỳ kheo, nếu khi tự quán sát, tư duy pháp vi diệu, 
hãy quán sát hai nghĩa, hành không buông lung, để cho thành 
tựu kết quả chắc thật, đạt đến chỗ diệt tận của cam lộ. Nếu khi 
nhận sự cúng dường của người khác, áo chăn, cơm nước, 
giường chõng và ngọa cụ, thuốc men trị bệnh mà không uống 
công khó nhọc của người, và cũng khiến cho cha mẹ được quả 
báo ấy, thừa sự chư Phật, lễ kính, cũng dường. 

“Như vậy, Tỳ kheo, hãy học điều này.” 

Bấy giờ, các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 4° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các k: kheo: 

“Như Lai thành tựu mười lực,ˆ“' được bốn vô sở úy, ở giữa đại 
chúng mà có thê rồng tiếng sư tử. 


“Những gì là mười? Ở đây, Như Lai như thật biết rõ đây là xứ, 
biết rõ như thật là phi xứ. 

“Lại nữa, Như Lai biết rõ xứ sở, biết rõ tùy thuộc nhân duyên 
nào mà các chúng sinh thọ lãnh quả báo ây.ˆ” 

“Lại nữa, Như Lai biết rõ thế giới sai biệt, giới sai biệt xứ sai 
biệt; biệt rõ như thật.” 

“Lại nữa, Như Lai biết rõ như thật giải thoát sai biệt, vô lượng 
giải thoát.” 

“Lại nữa, Như Lai biết rõ trí tuệ nhiều hay ít của chúng sinh; 
biết rõ như thật. ”” 





?° Pali, A. X. 21 Siha (R. v. 23). 

? ef. Tạp (Việt) kinh 652; T}-bà-sa 30 (156c19). 
” Thị xứ, phi xứ *J/# 3EJj&. Pali: hãnañca thãnato atthãnañca afthãna0o. 
” Tỳ-bà-sa ibid.: nghiệp pháp tập trí lực ¿xX ## 7. Päli: a/ữãnãgafa- 
paccuppannanam kammasamadananam thănaso hefuso vipakam yatha- 
bhữtam pa/anaíi, như thực biệt rõ dị thục tùy theo nguyên nhân và điêu kiện 
của sJư thọ báo của các hành vị quá khứ, vị lai và hiện tại. 

® Hán: trì ‡‡. 77 tức giới đều dịch từ tiếng Phạn đZứi. 

” Tỳ-bà-sa, lực thứ tư: chủng chủng giới trí lực $#ế #*` 3. Pali: 
anekadhatuun nãnãdhãtim lokam (biết rõ) thể gian với giới đa thù, giới sai 
biệt. 

?° 7)-bà-sa ïbid., lực thứ năm: chủng chủng thắng giải trí lực # 4£ l$ #‡ #7 
31. Päli: saãnam nãnãdhimuffikatam, chí hướng (thắng giải) sai biệt của 
các chúng sanh. 








“Lại nữa, Như Lai biết rõ những điều suy nghĩ trong tâm của 
chúng sinh; biết rõ như thật.” Tâm có dục, biêt rõ tâm có dục; 
tâm không dục, biết rõ tâm không dục; tâm có sân nhuế, biết rõ 
tâm có sân nhuế; tâm không sân nhuế, biết rõ tâm không sân 
nhuế; tâm ngu SI, biết rõ tâm ngu s1; tâm không ngu sI, biết rõ 
tâm không ngu sĩ; tâm có ái, biết rõ tâm có ái; tâm không ái, 
biết rõ tâm không ái; tâm có thủ, biết rõ tâm có thủ; tâm không 
thủ, biết rõ tâm không thủ; tâm loạn, biệt rõ có tâm loạn; tâm 
không loạn, biết rõ tâm không loạn; tâm tán, biết rõ có tâm tán; 
[776c | tâm không tán, biết rõ tâm không tán; tâm ít, biết rõ có 
tâm ít; tâm không ít, biết rõ tâm không ít; tâm rộng, biết rõ có 
tâm rộng; tâm không rộng, biết rõ tâm không rộng; tâm vô 
lượng, biết rõ tâm vô lượng: tâm hạn lượng, biết rõ tâm hạn 
lượng; như thật biết rõ. Tâm định, biết có tâm định; tâm không 
định, biết tâm không định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; 
tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. 

“Lại nữa, Như Lai biệt rõ tận cùng tất cả con đường mà tâm 
hướng đến,?' hoặc một, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười 
đời, năm mươi đời, trăm đời, nghìn đời, ức trăm nghìn đời, vô 
lượng đời, trong thành kiếp, hoại kiếp, vô lượng thành hoại 
kiếp, xưa kia ta sinh ở đó với tên họ như vậy, ăn thức ăn như 
vậy, thọ khổ lạc như vậy, thọ mạng dài, văn, chết đây sinh nơi 





? Tỳ-bà-sa. lực thứ 6: căn thắng liệt trí lực 3#l§ Z # 2. Päli: parasattãnam 
parupuggalãnamm indripaparopariyatfarm, biết căn cơ hơn kém của các loại 
chúng sanh, con người. 

” Tỳ-bà-sa, thứ ba: tĩnh lự giải thoát đẳng chí phát khởi tạp nhiễm thanh 
tịnh trí lực Ö# Ƒ # Đí 3 i‡ 3 # 4sit*:ñ/## 20. PHI: jhãnavinokkha- 
samadhisamapattmam samkilesain vodanan vu{†hãnđ1ợ, sự xuất khởi thành 
tịnh, tpạ nhiễm của các sự chứng nhập các thiền, giải thoát, tam-muội. 
Không có tương đương với bản Hán này. 

” Tỳ-bà-sa, lực thứ bảy: biến thú hành trí lực ‡Š 3# ‡ƒ # 2. Pali: 
sabbatthagãminim patipadarn, hành tích dẫn đến tất cả các định lãng 


kia, chết nơi kia sinh nơi này; tự nhớ lại như vậy sự việc vô 
lượng đời trước."" 

“Lại nữa, Như Lai biết định hướng sống chết của chúng sinh;`' 
bằng thiên nhãn mà quán sát các loài chúng sinh, hoặc có sắc 
đẹp, hoặc sắc xấu, thiện thú, ác thú tùy theo hành nghiệp đã 
gieo trồng, tất cả đều biết rõ. Hoặc có chúng sinh hành ác bởi 
thân, miệng, ý, phi báng Hiền Thánh, gây nghiệp tà kiến, thân 
hoại mạng chung sinh vảo trong địa ngục. Hoặc có chúng sinh 
hành thiện bởi thân, miệng ý, không phi báng Hiền Thánh, 
hằng hành chánh kiến, thân họai mạng chung sinh vào cõi 
thiện, sinh lên trời. Đó gọi là bằng thiên nhãn thanh tịnh quán 
sát định hướng của chúng mà các hành vi đưa đến. 

“Lại nữa, Như Lai biết rõ các lậu đã diệt tận,” thành vô lậu, 
tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa, 
biết rõ như thật. 

“Đó gọi là mười lực của Như Lai, tự gọi là bậc Vô trước, được 
bốn vô sở úy, ở giữa đại chúng mà rống tiếng sư tử, chuyên 
phạm luân. 

“Thế nào là bốn vô sở úy mà Như Lai có được?!” Như Lai 
thành đăng chánh giác; (nếu có chúng sinh muốn nói là biết, 
trường hợp này không thể có;)'' hoặc có sa-môn, bà-la-môn 





3° Tỳ-bà-sa, lực thứ tám: túc trụ tùy niệm trí lực ä4+lŠã&# 2. Trong bản 


hán này, lực này được keer chúng với biến thú hành trí lực. Päli: 
anekavihitam pubbeniväsam anussaraii, nhớ lại vô số đời trước. 

3' Tỳ-bà-sa, lực thứ chín: tử sanh trí lực Z6 # # #3. Päli: đibbena 
cakkhunä... safte passafi cavamäne upapajjamane, bằng thiên nhãn, ..., 
thấy chúng sanh đang chết, đang tái sanh... 

3 Tỳ-bà-sa, lực thứ mười: lậu tận trí lực X4 ### 2. Päli: ãsavãnưm khayä 
anãsavam cefovimuffin, lậu tận, vô lậu tâm giải thoát. 

33 So sánh, phâm 27, kinh số 6. Văn và nghĩa không nhất quán giữa hai đoạn 
dịch này. 

** Câu văn này nghỉ là chép nhằm, dư, nên cho vào ngoặc. 


muốn đến phi báng Phật, nói là không thành Đẳng chánh giác, 
trường hợp này không thể có. Vì trường hợp ấy không thê có, 
nên Ta được an Ổn. 

“Nhưng hôm nay khi Ta nói, Ta đã diệt tận các lậu. Giả sử có 
sa-môn, bà-la-môn, hoặc Thiên, hoặc Ma thiên, đến mà nói Ta 
chưa diệt tận các lậu, trường hợp ấy không thể có. Vì trường 
hợp ấy không thể có nên ta được an ôn. 


“Lại nữa, pháp mà Ta thuyết, là xuất yêu của Hiền Thánh, như 
đoạn tận biên tê khô. Giả sử [777a] có sa-môn, bà-la-môn, 
Thiên, hoặc Ma thiên, đên nói là chưa đoạn tận biên tê khô, 
trường hợp này không thê có. Vì trường hợp này không thê có 
nên Ta được an ôn. 

“Lại nữa, pháp chướng ngạt” mà ta nói là đọa lạc cõi dữ; giả sử 
có sa-môn, bả-la-môn, đên muôn nói điêu đó không đúng; 
trường hợp này không thê có. 

“Tỳ kheo, đó là bốn vô sở úy của Như Lai. 

“Giả sử có ngoại đạo dị học hỏi Sa-môn Cù-đàm kia có lực gì, 
vô úy gì mà tự xưng là bậc Vô trước, tôi tôn, các ngươi hãy trả 
lời băng mười lực này. 

“Giả sử ngoại đạo dị học nói, “Chúng tôi cũng thành tựu mười 
lực,` Tỳ kheo các ngươi nên hỏi lại, “Ong có mười lực gì?” Khi 
ây ngoại đạo dị học ăt không thê trả lời, và lại tăng thêm nghi 
hoặc. Vì sao? Ta không thây có sa-môn, bà-la-môn nào tự xưng 
đặc bôn vô sở úy, trừ Như Lai. Cho nên, Tỳ kheo, hãy tìm câu 
phương tiện thành tựu mười lực, bôn vô sở úy. 

“Như vậy, Tỳ kheo, hãy học điều này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





3 Nguyên Hán: nội pháp H34; Hán dịch sai, hiểu nhằm zarãyikadharma 
(pháp chướng ngạ!) thành an/aradharma, pháp trung gian hay nội pháp. 


KINH SỐ #° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Có mười niệm, được phân biệt rộng rãi, tu tập, đoạn tận dục 
áI, sắc ái, vô sắc ái, kiêu mạn, vô minh. Những gì là mười? Đó 
là, nệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng Tỳ kheo, niệm giới, niệm 
thí, niệm thiên, niệm tịch tĩnh, nệm an-ban, niệm thân, niệm 
sự chết. 

“Đó là Tỳ kheo, nếu có chúng sinh tu hành mười niệm này sẽ 
đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái; hệt thảy vô minh, kiêu mạn, 
thảy đêu được đoạn tận. 

“Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 6” 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, Phật trú tại nước xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn HT với các Tỳ kheo: 

“Gần gũi cung vua,` = mười phi pháp. Những gì là mười? Ở 
đây, trong nội cung“" có khởi tâm mưu hại muốn giết quốc 





*° Đề bản nhảy sót kinh số 5. Kinh này được được bố khuyết ở cuối quyên 
42, y các bàn Tống, Ngyên, Minh. 

3“Nguyên Hán: niệm chỉ quán. Có lẽ chỉ tức nhưng chép nhằm thanh chỉ 
quán. Xem kinh § phẩm 2 (niệm hưu tức); kinh 5 phẩm 39. 

3 Pali, A. X. 45. Pavesana 

*” Hán: quóc gia BỊ #, nhà của nước, tức nhà của vua. Pali: z4/an/epura, nội 
cung hay hậu cung của vua; mười điều tai hại khi đi vào hậu cung của vua. 
!° Hán: quốc gia, xem cht. 39 trên. 


vương. Do bởi âm mưu này, quốc vương bị giết. Nhân dân 
nước đó nghĩ rằng, “Sa-môn, đạo sỹ này thường xuyên lui tới. 
Đây chắc chăn là việc làm của sa-môn ấy.” Đó là phi pháp thứ 
nhất, nạn do gần gũi cung vua. 

“Lại nữa, đại thần phản nghịch, bị vua bắt và giết. Khi ẫy nhân 
dân nghĩ răng, 'Sa-môn, đạo sỹ này thường xuyên lui tới. Đây 
là việc làm của sa-môn ấy.' Đây là phi pháp thứ hai, nạn do 
vào trong cung vua. ` 

“Lại nữa, nội cung bị mất tài bảo, khi ấy người giữ kho nghĩ 
rằng, “Ở đây bảo vật này luôn luôn được ta canh giữ, lại cũng 
không có ai khác đi vào đây. Nhất định là do sa-môn ấy làm.? 
Đó là phi pháp thứ ba, nạn do đi vào cung vua. 

“Lại nữa, con gái của vua đang tuôi tráng thịnh, chưa có chồng 
mà mang thai. Khi ấy người trong nước nghĩ rằng, “Trong đây 
không ai khác lui tới. Nhất định là do sa-môn ấy làm.” Đó là 
phi pháp thứ tư, nạn do gần gũi cung vua. 

“Lại nữa, vua mắc bệnh nặng, [777b] trúng thuốc của người 
khác. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng, “Trong đây không có ai khác. 
Nhất định là do sa-môn ấy làm. Đó là phi pháp thứ năm, nạn 
do gần gũi cung vua. 

“Lại nữa, các đại thần của vua tranh chấp nhau, gây thương tốn 
nhau. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng, “Các đại thần này trước kia 
hòa hiệp, nay lại tranh chấp nhau. Đây không phải là việc làm 
của ai khác, mà nhất định là do sa-môn, đạo sỹ ấy.” Đây là phi 
pháp thứ sáu, nạn do gần gũi cung vua. 

“Lại nữa, hai nước tranh chấp nhau, mỗi bên đều tranh thắng. 
Khi ấy nhân dân nghĩ rằng, “Sa-môn đạo sỹ này nhiều lần lui 
tới nội cung. Đây nhất định là việc làm của sa-môn ấy.” Đây là 
phi pháp thứ bảy, nạn do gần gũi cung vua. 





*' Hán: nhập quốc ^. BÌ], nên hiểu là nhập hậu cung. 


“Lại nữa, quốc vương trước kia vốn ưa huệ thí, phân chia tải 

vật cho dân; vê sau keo lân, hôi tiệc, không huệ thí nữa. Khi ây 

nhân dân nghĩ răng, “Quôc vương của chúng ta trước kia vôn 

ưa huệ thí; nay lại tham lam keo kiệt, không có tâm huệ thí. 

Đây nhât định là việc làm của sa-môn ây.” Đây là phi pháp thứ 

tám, nạn do gân gũi cung vua. 

“Lại nữa, quốc vương hằng đúng theo pháp mà thâu tài vật của 
dân. Vệ sau, lây tài vật của dân một cách phi pháp. Khi ây nhân 
dân nghĩ răng, “Quôc vương của chúng ta trước kia thâu tài vật 
của dân một cách hợp pháp, nay lây tài vật của dân một cách 

phi pháp. Đây nhât định là việc làm của sa-môn ây.” Đây là phi 

pháp thứ chín, nạn do gân gũi cung vua. 

“Lại nữa, nhân dân trong quốc thô mắc phải bệnh dịch tràn lan, 
thảy đều do duyên đời trước. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng, 
“Chúng ta xưa kia không có tật bệnh. Nay người bị bệnh chết 

năm đây đường. Đây nhât định do chú thuật của sa-môn gây 

nên." Đây là phi pháp thứ mười, nạn do gân gũi cung vua. 

“Tỳ kheo, đó là mười phi pháp, tai họa do đi vào cung vua. 
Cho nên, Tỳ kheo, chớ móng tâm gân gũi cung vua. 

“Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 

hành. 

KINH SỐ 7 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Nếu quốc vương thành tựu mười pháp thì không thể tồn tại 
lâu dài, bị nhiêu giặc cướp. Những gì là mười? 

“Ở đây, quốc vương tham lam keo kiệt, vì chút sự việc nhỏ mà 
nôi thịnh nộ, không quán sát nghĩa lý. Nêu quôc vương thành 


tựu pháp thứ nhất này, sẽ không tồn tại lâu dải, nước có nhiều 
ØlặC cướp. 

“Lại nữa, vua ây tham đắm tài vật, không khứng chịu thua sút. 
Quôc vương [777c| thành tựu pháp thứ hai này, sẽ không tôn 
tại lâu dài. 

“Lại nữa, vua kia không chịu nghe can gián, là người bạo 
ngược, không có từ tâm. Đây là pháp thứ ba mà quôc vương 
thành tựu sẽ không tôn tại lâu dài. 

“Lại nữa, vua kia bắt oan nhân dân, giam cầm ngang ngược, 
nhôt trong lao ngục không có ngày ra. Đó là pháp thứ tư, khiên 
vua không tôn tại lâu dải. 

“Lại nữa, quốc vương tuyên dụng thần tá phi pháp, không y 
theo chánh hành. Đó là pháp thứ năm, khiến vua không tôn tại 
lâu dải. 

“Lại nữa, quốc vương tham đắm sắc đẹp của người, xa lánh vợ 
của mình. Đó là quôc vương thành tựu pháp thứ sáu, không tôn 
tại lâu dài. 

“Lại nữa, quốc vương ưa uống rượu mà không lý đoán quan sự. 
Đó là thành tựu pháp thứ bảy, không tôn tại lâu dài. 

“Lại nữa, quốc vương ưa thích ca múa, hý, nhạc, mà không lý 
đoán quan sự. Đó là pháp thứ tám, không tôn tại lâu dài. 

“Lại nữa, quốc vương hằng mang bệnh tật, không có ngày nào 
khỏe mạnh. Đó là pháp thứ chín, không tôn tại lâu dài. 

“Lại nữa, quốc vương không tin bề tôi trung hiểu, lông cánh 
yêu ớt, không có người phò tá mạnh. Đó là quôc vương thành 
tựu pháp thứ mười, không tôn tại lâu dài. 

“Ở đây, chúng Tỳ kheo cũng vậy, nếu thành tựu mười pháp, 
công đức gôc rê thiện không tăng trưởng, thân hoại mạng 
chung sinh vào địa ngục. Mười pháp ây là gì? 

“Ở đây, Tỳ kheo không trì cắm giới, cũng không có tâm cung 
kính. Đó là Tỳ kheo thành tựu pháp thứ nhât, không cứu cánh 
đạt đên nơi phải đạt đên. 


“Tỳ kheo không thừa sự Phật, không tin lời nói chân thật. Đó là 
Ty kheo thành tựu pháp thứ hai, không tôn tại lâu dài. 

“Lại nữa, Tỳ kheo không thừa sự Pháp, các giới luật bị khuyết 
thủng. Đó là Tỳ kheo thành tựu pháp thứ ba, không tôn tại lâu 
đải. 

“Lại nữa, Tỳ kheo không thừa sự Thánh chúng, tâm ý hằng tự 
ty, không tin lời dạy của chúng. Đó là Tỳ kheo thành tựu pháp 
thứ tư, không tôn tại lâu dài. 

“Lại nữa, Tỳ kheo tham đắm lợi dưỡng, tâm không buông bỏ. 
Đó là Tỳ kheo thành tựu pháp thứ năm, không tôn tại lâu dài. 
“Lại nữa, Tỳ kheo không học hỏi nhiều, không siêng năng đọc 
tụng, ôn tập. Đó là Tỳ kheo thành tựu pháp thứ sáu, không tôn 
tại lâu dải. 

“Lại nữa, Tỳ kheo không tùng sự theo thiện tri thức, mà thường 
xuyên tùng sự theo ác tri thức. Đó là Tỳ kheo thành tựu pháp 
thứ bảy, không tôn tại lâu dài. 

“Lại nữa, Tỳ kheo hằng ưa bận rộn công việc, không thích tọa 
thiên. Đó là Tỳ kheo thành tựu pháp thứ tám, không tôn tại lâu 
đải, 

“Lại nữa, Tỳ kheo [778a] ham thích toán số, bỏ đạo chạy theo 
thê tục, không học tập chánh pháp. Đó là Tỳ kheo thành tựu 
pháp hứ chín, không tôn tại lâu dài. 

“Lại nữa, Tỳ kheo không ưa tu phạm hạnh, tham đắm bắt tịnh. 
Đó là Tỳ kheo có pháp thứ mười, không tôn tại lâu dài. 

“Đó là, Tỳ kheo thành tựu mười pháp này nhất định đọa ba ác 
đạo, không sinh vài chô lành. 

“Nếu quốc vương thành tựu mười pháp thì sẽ được tồn tại lâu 
đài ở đời. Những gì là mười? 

“Quốc vương không tham đắm tài vật, không nổi thịnh nộ, 
cũng không vì chuyện nhỏ mà sinh tâm thù oán. Đó là pháp thứ 
nhât khiiên được tôn tại lâu dài. 


“Lại nữa, quốc hằng nghe lời can gián của quần thần, không 
nghịch lời của họ. Đó là thành tựu pháp thứ hai thì được tôn tại 
lâu dải. 

“Lại nữa, quốc vương thường ưa huệ thí, cùng chung vui với 
dân. Đó pháp thứ ba khiến cho tồn tại lâu dài.” 


“Lại nữa, quốc vương trưng thu tài vật hợp pháp chứ không 
phải phi pháp. Đó là pháp thứ tư khiên tôn tại lâu dài. 

“Lại nữa, quốc vương kia không tham đắm sắc người khác, 
hãng tự thủ hộ với vợ của mình. Đó là thành tựu pháp thứ năm 
khiên tôn tại lâu lâu dài. 

“Lại nữa, quốc vương không uống rượu, tâm không hoang 
loạn. Đó là thành tựu pháp thứ sáu, khiên tôn tại lâu dài. 

“Lại nữa, quốc vương không cười giỡn, mà hàng phục kẻ thủ 
bên ngoài. Đó là thành tựu pháp thứ bảy, tôn tại lâu dài. 

“Lại nữa, quốc vương vương y theo pháp mà trị hóa, không bao 
giờ bẻ cong. Đó là thành tựu pháp thứ tám, tôn tại lâu dài. 

“Lại nữa, quốc vương cùng với quần thần hòa thận, không có 
tranh châp. Đó là thành tựu pháp thứ chín, tôn tại lâu dài, 

“Lại nữa, quốc vương không có bệnh hoạn, khí lực cường 
thịnh. Đó là pháp thứ mười, khiên tôn tại lâu dài. 

“Nếu quốc vương thành tựu mười pháp này sẽ được tôn tại lâu 
đài, không có gì lo ngại. 

“Chúng Tỳ kheo cũng vậy, nếu thành tự mười pháp, chỉ trong 
khoảnh khắc như co duỗi liền được sinh lên trời. Những gì là 
mười? 

“Ở đây, Tỳ kheo thọ trì giới cắm, giới đức đầy đủ, không phạm 
chánh pháp. Đó là Tỳ kheo thành tựu pháp hứ nhât này khi 
thân hoại mạng chung sinh vào chỗ lành, sinh lên trời. 





* Đề bản nhảy sót. 


Lại nữa, Tỳ kheo có tâm cung kính đối với Như Lai. Đó là Tỳ 
kheo thành tựu pháp thứ hai, được sinh vào chô lành. 

“Lại nữa, Tỳ kheo thuận tùng giáo pháp, không một điều vì 
phạm. Đó là Tỳ kheo thành tựu pháp thứ ba, được sinh vào chỗ 
lành. 

“Lại nữa, Tỳ kheo [778b] cung phụng Thánh chúng, không có 
tâm biêng nhác. Đó là thành tựu pháp thứ tư, được sinh lên trời. 
“Lại nữa, Tỳ kheo thiểu dục, tri túc, không say đắm lợi dưỡng. 
Đó là Tỳ kheo có pháp thứ năm, được sinh lên trời. 

“Lại nữa, Tỳ kheo không làm theo tự ý mả hằng tùy thuận giới 
pháp. Đó là thành tựu pháp thứ sáu, được sinh vào chỗ lành. 
“Lại nữa, Tỳ kheo không mê đắm công viêc bận rộn, thường ưa 
tọa thiên. Đó là thành tựu pháp thứ bảy, được sinh lên trời. 

“Lại nữa, Tỳ kheo ưa chỗ nhàn tĩnh, không ưa sống giữa nhân 
gian. Đó là thành tựu pháp thứ tám, được sinh vào chỗ lành. 
“Lại nữa, Tỳ kheo không tùng sự theo ác tri thức, mà thường 
tùng sự theo. thiện tri hức. Đó là thành tựu pháp thứ chín, được 
sanh vào chõ lành. 

“Lại nữa, Tỳ kheo thường tu phạm hành, xa lìa ác pháp, nghe 
nhiêu, học nghĩa, không đê mât thứ tự. Như vậy Tỳ kheo thành 
tựu mười pháp, trong khoảnh khắc như co duôi cánh tay, sinh 
vào chô lành, sinh lên trời. 

“Đó là, mười phi pháp hành khiến vào địa ngục, hãy nên bỏ 
tránh xa. Mười chánh pháp hành, hãy nên cùng vâng tu tập. 
“Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 8 
Tôi nghe như vầy: 





* Pali, A.X. 27. Mahäpañhä 1 (R.v. 48) 


Một thời, Phật ở tai thành La-duyệt, trong Ca-lan-đà Trúc viên, 
cùng với chúng đại Tỳ kheo 500 vị. 

Bấy giờ, số đông Tỳ kheo, khi đến giờ, khóac y, cầm bát, vào 
thành La-duyệt khất thực. Khi á Ấy, sô đông Tỳ kheo nghĩ như 
vầy: “Chúng ta vào thành khất thực, nhưng còn quá sớm. 
Chúng ta hãy đến chỗ ngoại đạo đị học để cùng luận nghị.” Rồi 
chúng Tỳ kheo đi đên chỗ ngoại đạo dị học. 

Khi các ngoại đạo tháy các sa-môn đến, bảo nhau rằng: “Các 
bạn hãy giữ im lặng, chớ nói lớn tiêng. Đệ tử của Sa-môn Cù- 
đàm đang đi đên đây. Pháp của sa-môn ca ngợi những người 
im lặng. Chớ đê họ biệt chánh pháp của chúng ta loạn hay 
không loạn.” 

Bấy gIỜ, sỐ đông các ly kheo đi đến chỗ ngoại đạo dị học, sau 
khi chào hỏi nhau, ngôi xuông một bên. Khi ây, các ngoại đạo 
hỏi các Tỳ kheo: 

“Sa-môn Củ-đàm của các ông dạy các đệ tử bằng diệu pháp 
này, răng “Này các Tỳ kheo, hãy thâu suôt hêt thảy các pháp, 
và hãy tự mình an trú.” Phải vậy chăng? Chúng tôi cũng dạy 
[778c] các đệ tử diệu pháp này đê tự an trú. Những điêu tôi nói 
có gì khác với các ông, có gì sai biệt? Thuyêt pháp, giáo giới 
cùng như nhau, không có gì khác.” 

Số đông các Tỳ kheo, sau khi nghe những điều ngoại đạo nói, 
không khen hay, cũng không chê dỡ, bèn rời chỗ ngôi đứng 
dậy mà bỏ đi. 

Sau đó, các Tỳ kheo bảo nhau: “Chúng ta hãy đem nghĩa lý này 
đến bạch Thế Tôn. Nếu Như Lai có dạy điều gì, chúng ta sẽ ghi 
nhớ mà phụng hành.” 

Rồi số đông các Tỳ kheo, sau khi vào thành La-duyệt khất 
thực, trở vê trong phòng, cât y bát, đi đên Thê Tôn, cúi đâu lạy 





#4“ Pali: sabbam dhammam abhijãnatha, sabbam dhammam abhinnaya 
viharatha Ti, các ngươi hãy chứng trì tât cả pháp. Sau khi chứng trì tât cả 
pháp, các ngươi hay an trú. 


dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy số đông các Tỳ 
kheo đem duyên sự trước đó kê hết với Như Lai. 
Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 
“Sau khi các ngoại đạo dị học kia hỏi nghĩa này, các ngươi hãy 
trả lời bằng những lời này: luận một điều, nghĩa một điều, diễn 
một điều; cho đến, luận mười, nghĩa mười, diễn mười.” Khi 
nói lời này có ý nghĩa gì, các ngươi mang lời này đến hỏi, 
những người kia sẽ không thê trả lời. Các ngoại đạo do thế 
càng tăng thêm ngu hoặc. Vì sao vậy? Vì không phải là cảnh 
giới của họ. Cho nên, Tỳ kheo, Ta không thấy có Trời, Người, 
Ma hoặc Ma thiên, Đề Thích, Phạm thiên vương, mà có thể trả 
lời được điều đó, trừ Như Lai và đệ tử của Như Lai nghe từ Ta 
nói, điều này không luận đến. 
“Luận một, nghĩa một, diễn một; Ta tuy đã nói ý nghĩa này, 
nhưng do đâu mà nói? Hết thảy chúng sinh do thức ăn mà tồn 
tại; không thức ăn thì chết. Tỳ kheo đối với pháp ấy mà bình 
đăng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình đăng quán sát, bình 
đăng › phân biệt ý nghĩa của nó, bình đăng chấm dứt biên tế 
đồng một nghĩa, không hai' Ì điều mà Ta nói, chính xác 
n nừ vậy. 
“Nghĩa một, luận một, diễn một, cho đến luận mười, nghĩa 
mười, diễn mười; ` Ta tuy đã nói ý nghĩa này, nhưng do đâu 
mà nói? Danh và sắc. Danh là gì? Thọ*, tưởng, niệm, xúc*, tư 





* Pali: eko, ãvuso, pañho eko uddeso ekam veyyäkaranar, dve pañhã dve 
uddesa dve veyyakaranim .. dasa panhã dasuddesa dasa 
veyyäkaranani íi, một câu hỏi, một tuyên bố, một trả lời, cho đến, mười... 
‡° Pali: samưnã nibbindamäno sammä virajjamãno sammã vinuccamãno 
samma pariyantadassäavi sammadattham abhisamecca đif†theva dhamme 
dukkhassantakaro hoíi, chân chánh yêm ly, chân chánh ly tham, chân chánh 
giải thoát, chân chánh quan sát biên tế, chân chánh hiện quán nghĩa lý, ngay 
trong đời này mà chấm dứt biên tế khô. 

* Đề bản và Tống nhảy sót. Nguyên, Minh bổ khuyết: nhát luận nhất nghĩa 
nhát diễn, một luận, một nghĩa, một diễn (điều mà Ta đã nói...) 

*3 Có thê để bản chép nhằm. Nguyên Minh: “luận hai, nghĩa hai, diễn hai.” 


duy; đó là danh. Cái kia sao gọi là sắc? Bốn đại, và sắc do bốn 
đại tạo; đó gọi là sắc, do duyên bởi căn bản này mà nói là sắc. 
Luận hai, nghĩa hai, diễn hai, do bởi nhân duyên này mà Ta nói 
đến. Tỳ kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình 
đăng quán sát, bình đăng phân biệt ý nghĩa của nó, bình đẳng 
chấm dứt biên tế khô. 

“Luận ba, nghĩa ba, diễn ba; do đâu mà nói [779a] nghĩa này? 
Do ba thọ* Những gì là ba? Khổ thọ, lạc thọ, không khổ không 
lạc thọ. Vì sao được nói là lạc thọ? Trong tâm có ý tưởng lạc, 
cũng không phân tán; đó gọi là lạc thọ. Vì sao được nói là khổ 
thọ? Trong tâm mê loạn không định tĩnh chuyên nhất, tư duy 
với nhiều ý tưởng khác nhau; đó gọi là khổ thọ.” Thế nào là 
cảm thọ không khổ không lạc? Ý tưởng không khổ không lạc 
trong tâm, lại không phải là chuyên nhất định tĩnh, cũng không 
phải loạn tưởng, cũng không tư duy pháp và phi pháp, hằng tự 
tịch mặc, tâm không có ghi nhận gì; đó gọi là cảm thọ không 
khổ không lạc. Tỳ kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải 
thoát, bình đăng quán sát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa của nó, 
bình đăng chấm dứt biên tế khổ. Luận ba, nghĩa ba, diễn ba, 
điều mà Ta nói, chính xác là như vậy. 

“Luận bốn, nghĩa bốn, diễn bốn; do đâu mà nói nghĩa này? Đó 
là bốn để." Những gì là bốn? Thánh đế Khổ, Tập, Tận, Đạo. 
Vì sao được gọi là Thánh đề Khổ? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, 
chết khổ, lo, buồn, não khổ, oán ghét gặp nhau khổ, ân ái biệt 
ly khổ, ước muốn không được khô.”! Vì sao được gọi là Thánh 
đế Tập? Căn bản ái cùng với dục tương ưng.`” Vì sao được gọi 





'' Định nghĩa không thấy trong Pali. 

”° Pali: bốn loại thức ăn (cafiisu ãhãresu) 

k Nguyen-Minh thêm: “Tóm tắt, năm thạnh ấm khổ. Đó gọi là Thánh để 
Khô.” 

** Hán: Z¿kE⁄ÄXJHJ#. Chính xác nên hiểu là “khái ái đương lai câu hữu 
với hỷ tham (Pall: /an„hã ponobhavikã nandiragasahagaiz, nhưng bản Hán 
có lẽ hiểu ponobhavika, đương lai hữu, là pubbabhavika?) 


là Thánh đế Khổ tận? Ái kia vĩnh viễn đoạn tận không còn tàn 
dư cũng không tái sinh khởi; đó gọi là Khổ tận đế. Vì sao được 
gọi là Thánh đề Khổ xuất yếu? Đó là tám phẩm đạo của Hiền 
Thánh: chánh kiến, chánh tri, chánh ngữ, chánh mạng, chánh 
nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh tam-muội; đó là đạo 
có tám phẩm. Tỳ kheo bình đăng nhàm tởm, bình đẳng giải 
thoát, bình đắng quán sát, bình đăng phân biệt ý nghĩa của nó, 
bình đằng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận bốn, nghĩa bốn, 
diễn bốn, điều mà Ta nói, chính xác là như vậy. 

“Luận năm, nghĩa năm, diễn năm; do đâu mà nói nghĩa này? 
Đó là năm căn.” Những gì là năm? Căn tín, căn tinh tấn, căn 
niệm, căn định, căn huệ. Thế nào là căn tín? Hiền Thánh đệ tử 
tin đạo pháp của Như Lai, rằng Như Lai là bậc Chí chân, Đăng 
chánh giác, Minh hành túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô 
thượng sỹ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, hiệu Phật Thế 
Tôn, xuất hiện ở đời. “Đó gọi là căn tín. Thế nào là căn tỉnh tấn? 
Thân, tâm, ý tỉnh cần không mệt mỏi; diệt [779b] pháp bất 
thiện, tăng ích pháp thiện, hằng chấp trì tâm; đó là căn tinh tấn. 
Thế nào là căn niệm? Tụng tập không quên, hằng giữ trong 
tâm, ghi nhớ không thất lạc, pháp hữu vi vô lậu không bao giờ 
bị mất; đó là căn niệm. Thế nào là căn định? Trong tâm không 
động loạn, không có các tưởng sai biệt, hằng chuyên tỉnh nhất 
ý; đó là căn tam-muội. Thế nảo là căn trí tuệ? Biết Khổ, biết 
Tập. biết Tận, biết Đạo; đó là căn trí tuệ. Đó là năm căn. Tỳ 
kheo ở trong đó mà bình đẳng giải thoát, bình đăng phân biệt ý 
nghĩa ấy, bình đằng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận năm, 
nghĩa năm, diễn năm, điều mà Ta nói, chính xác là như vậy. 


“Luận sáu, nghĩa sáu, diễn sáu; do đâu mà nói nghĩa này? Đó là 
sáu trọng pháp.” Sáu ấy là gì? Ở đây, Tỳ kheo thường xuyên 
hành từ tâm bởi thân, hoặc ở chỗ văng vẻ, hoặc ở trong phòng, 





*3 Pali: năm thủ uẫn (pñcasu upadanakkhandhesu). 
** Sáu pháp tôn trọng, xem kinh số I phẩm 37. Pali: sáu nội xứ (chzsu 
qj?hattikesu ãyafanesu). 


tâm thường như một,” đáng tôn, đáng quý, đưa đến hòa hiệp. 


Đây là pháp tôn trọng thứ nhất của Tỳ kheo. Lại nữa, hành từ 
tâm nơi miệng, không khởi ganh tị oán ghét, đáng kính, đáng 
quý; đó là pháp tôn trọng thứ hai. Lại nữa, nếu được lợi dưỡng 
đúng pháp, cho đến còn dư trong bình bát, đều đem chia cho 
các bạn đồng phạm hạnh, tâm bình đăng mà cho; đó là pháp 
tôn trọng thứ tư, đáng kính, đáng quý. Lại nữa, phụng trì cắm 
giới không có điều rơi rớt, giới mà bậc hiền trí qúy trọng; đó là 
pháp tôn trọng thứ năm, đáng kính, đáng quý. Lại nữa, chánh 
kiến mà Hiền Thánh được xuất yếu, đến chỗ chấm dứt khô tế, Ỹ 
không tạp loạn, cùng tu hành với các đồng phạm hạnh pháp ấy; 
đó là pháp tôn trọng thứ sáu, đáng kính, đáng quý. Bấy giờ Tỳ 
kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng 
phân biệt ý nghĩa ấy, bình đằng chấm dứt biên tế khô. Đó là 
luận sáu, nghĩa sáu, diễn sáu, điều mà Ta nói, chính xác là như 
vậy. 

“Luận bảy, nghĩa bảy, diễn bảy; do đâu mà nói nghĩa này? Đó 
là bảy y chỉ xứ của thần thức.” Bảy ấy là gì? Hoặc có chúng 
sinh có nhiều tưởng sai biệt, nhiều thân sai biệt; đó là trời ˆ và 
người. Hoặc có chúng sinh có nhiều thân nhưng một tưởng; đó 
là trời Phạm-ca-di khi mới thác sinh.” Hoặc có chúng sinh một 
tưởng, một thân; đó là trời Quang âm. [779c| Hoặc có chúng 
sinh một thân, nhiều tưởng sai biệt; đó là trời Biến tịnh. Hoặc 
có chúng sinh không xứ vô lượng; đó là trời Không xứ. Hoặc 
có chúng sinh thức xứ vô lượng; đó là trời Thức xứ. Hoặc có 
chúng sinh vô sở hữu xứ vô lượng; đó là trời Vô sở hữu xứ. 
Hoặc có chúng sinh phi tưởng phi phi tưởng vô lượng; đó là 
trời Phi tưởng phi phi tưởng.” Đó là bảy y chỉ xứ của thần 





*Š Đây hiểu là tâm thường hòa hiệp như một với các bạn đồng tu. 

3° Pali: safasu viññãnafthitisu, bảy thức trú. 

*” Chính xác: một bộ phận của chư thiên. 

** Chính xác: xuất hiện vào thời kiếp sơ. 

*° Hán dịch dư trú xứ thứ tám. Trú xứ của thức chỉ đến Vô sở hữu xứ thiên. 
Xem Tập đ¡ 77, mục bảy pháp. 


(thức). Ở đó, Tỳ kheo bình đẳng giải thoát, cho đến, bình đằng 
chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận bảy, nghĩa bảy, diễn bảy, điều 
mà Ta nói, chính xác là như vậy. 

“Luận tám, nghĩa tám, diễn tám; do đâu mà nói nghĩa này? Đó 
là tám pháp thế gian,"” tùy theo đời mà xoay chuyên. Tám ây là 
gì? Đắc, thất, vinh, nhục, khen, chê, khổ, lạc."' Đó là tám pháp 
thế gian, tùy theo đời mà xoay chuyên. Tỳ kheo trong đó bình 
đăng giải thoát, cho đến, bình đằng chấm dứt biên tế khổ. Đó là 
luận tám, nghĩa tám, diễn tám, điều mà Ta nói, chính xác là 
như vậy. 

“Luận chín, nghĩa chín, diễn chín; do đâu mà nói nghĩa này? 
Đó là chín cư xứ của chúng sinh." Những gì là chín? Hoặc có 
chúng sinh có nhiều tưởng sai biệt, nhiều thân sai biệt; đó là 
trời và người. Hoặc có chúng sinh có nhiều thân nhưng một 
tưởng: đó là trời Phạm-ca-di khi mới thác sinh. Hoặc có chúng 
sinh một tưởng, một thân; đó là trời Quang âm. Hoặc có chúng 
sinh một thân, nhều tưởng sai biệt; đó là trời Biến tịnh. Hoặc có 
chúng sinh không xứ vô lượng; đó là trời Không xứ. Hoặc có 
chúng sinh thức xứ vô lượng; đó là trời Thức xứ. Hoặc có 
chúng sinh vô sở hữu xứ vô lượng; đó là trời Vô sở hữu xứ. 
Hoặc có chúng sinh phi tưởng phi phi tưởng vô lượng; đó là 
trời Phi tưởng phi phi tưởng. Vô tưởng chúng sinh và các loài 
thọ sanh khác, đó là chín y chỉ xứ của thần (thức). Tỳ kheo 
trong đó bình đẳng giải thoát, cho đến, bình đằng chấm dứt 
biên tế khổ. Đó là luận chín, nghĩa chín, diễn chín, điều mà Ta 
nói, chính xác là như vậy. 

“Luận mười, nghĩa mười, diễn mừơi; do đâu mà nói nghĩa này? 
Đó là mười niệm." Những gì là mười? Niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng Tỳ kheo, niệm giới, niệm thí, nệm thiên, niệm chỉ 





%9 Pạli: a/hasu lokadhammesu. 

lội „„ Nguyên hán: lợi suy hủy dự xưng ky khổ lạc #I|Z£###‡‡8i§¡¿ %6 
52 Pạli: navasu saffãvãsesu, chín hữu tình cư. 

5 Pạli: dasasu akusalesu kamưnapafhesu, mười nghiệp đạo bất thiện. 





tức, niệm an-ban, niệm thân, niệm sự chết. Tỳ kheo trong đó 
bình đăng giải thoát, cho đên, bình đăng châm dứt biên tê khô. 
Đó là luận mười, nghĩa mười, diễn mười, điêu mà Ta nói, chính 
xác là như vậy. 

“Như vậy, Tỳ kheo, tỳừ một cho đến mười. 

[780a] “Tỳ kheo, nên biết, nếu ngoại đạo dị học mà nghe 
những lời này, còn chưa dám nhìn kỹ vào sắc mặt, huông nữa 
là trả lời. Tỳ kheo nào hiệu rõ được nghĩa này, ở ngay trong 
hiện pháp, là người tôi tôn đệ nhật. 

“Lại nữa, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni nào tư duy nghĩa này, cho đến 
mười năm, nhât định thành tựu hai quả: hoặc A-la-hán, hoặc A- 
na-hảm. 

“Tỳ kheo, hãy bỏ qua mười năm; nếu trong một năm mà tư duy 
nghĩa này, ất thành tựu hai quả, trọn không nửa chừng thoái 
thât. 

“Tỳ kheo, hãy bỏ qua một năm. Trong chúng bốn bộ, trong 
mười tháng, cho đên một tháng, ai tư duy nghĩa này, ất thành 
tựu hai quả, cũng không nửa chừng thoái thât. 

“Vã, hãy bỏ qua một tháng. Ai trong chúng bốn bộ bảy ngày tư 
duy nghĩa này ăt thành tựu hai quả, quyêt không nghi ngờ. 

Khi ấy A-nan ở sau Thế Tôn cầm quạt quạt Phật. Bấy giờ A- 
nan bạch Phật: 

“Thế Tôn, pháp này cực kỳ sâu thắm. Ở địa phương nảo có 
pháp này, nên biết ở đó gặp được Như Lai. Kính bạch Thế Tôn, 
pháp này tên gọi là gì? Nên phụng hành như thế nào?” 


Phật bảo A-nan: 

“Kinh này có tên là Nghĩa của pháp Mười. Hãy ghi nghớ phụng 
hành.” 

Bấy giờ A-nan và các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy hoan 
hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 9°° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Những ai tu hành mười tưởng, sẽ diệt tận các lậu, đạt được 
thần thông, tự thân tác chứng, dần dần đạt đến Niết-bàn. Những 
gì là mười? Tưởng xương trắng, tưởng bằm tím, tưởng sình 
chương, tưởng ăn không tiêu," tưởng huyết, tưởng nhai cắn,"° 
tưởng thường vô thường, tưởng tham thực, tưởng sự chêt, 
tưởng tất cả thế gian không có gì lạc.”” Đó là mười tưởng mà 
Tỳ kheo tu tập sẽ diệt tận các lậu, đạt đên Niêt-bàn giới. 

“Lại nữa, Tỳ kheo, trong mười tưởng nảy, tưởng tất cả thế gian 
không có gì đáng ham thích thích là tôi đệ nhật. Vì sao vậy? 
Người tu hành về sự không có gì đáng ham thích, và người thọ 
trì, tín phụng pháp; hai hạng người này tât vượt bực mà thủ 
chứng. Cho nên, Tỳ kheo, hãy ngôi dưới gôc cây, nơi chỗ văng 
vẻ, giữa trời trông, tư duy mười tưởng này. 

“Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy.” 





'* Pali, A.X. 56-57. Saññä (R.v. 105). 

“* Chỉ tử thi mà chim, thú ăn chưa hết. 

“ Chỉe tử thi bị chim thú ăn. 

°“ Chín tưởng đầu thuộc sáu đề mục trong 9 đề mục quán tử thi. Pali: 
asubhasaññä (bất tịnh ưởng) maranasaññi (từ tưởng)  đhãre 
pafikilasaññä (yêm nghịch thực tưởng, ghê tởm thức ăn), sab5aioke 
anabhiratasañña (thế gian bất khả lạc tưởng), amiccasaññä (vô thường 
tưởng), micce dukkhasaññä (vô thường tức khổ tưởng), đukkhe 
anafasaññä (khô tức vô ngã tưởng) pahãnasaññä (đoạn tưởng), 
viragasanfa (ly tham tưởng), nirodhasanna (diệt tận tưởng). CẾ. T-bả-sa 
166 (tr. 836c23): vô thường tưởng, vô thường khổ tưởng, khổ vô ngã tưởng, 
tử tưởng, bất tịnh tưởng, yêm thức tưởng, nhất thiết thế gian bất khả lạc 
tưởng, đoạn tưởng, ly tưởng, diệt tưởng. 


Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những đìeu Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SÓ 10 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ có một Tỳ kheo đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, 
[780b] rôi ngôi xuông một bên. 

Rồi Tỳ kheo này bạch Thế Tôn: 

“Như Lai hôm nay dạy các Tỳ kheo pháp mười tướng. Những 
a1 tu hành có thê đoạn trừ các lậu, thành hạnh vô lậu. Thê Tôn, 
như con thì không có khả năng tu hành các tưởng này. Sở dĩ vì 
dục tâm của con quá nhiêu, thân ý hừng hực không thê yên 
nghỉ.” 

Bấy giờ Thế Tôn nói với Tỳ kheo ấy: 

“Người hãy xả bỏ tưởng về tịnh”" mà tư duy tưởng về bất tịnh; 
xả tưởng vê thường mà tư duy tưởng vê vô thường; xả hữu ngã 
tưởng mà tư duy vô ngã tưởng, xả khả lạc tưởng mà tư duy bât 
khả lạc tưởng,. Vì sao vậy? Nếu Tỳ kheo tư duy tịnh tưởng, 


dục tâm liền hừng hực; nếu tư duy bất tịnh tưởng, sẽ không có 
dục tâm. 


“Tỳ kheo, nên biết, dục là bất tịnh, như đồng phân kia; dục như 
con sáo bắt chước giọng nói; dục không có đáp trả, lại như rắn 
độc kia; dục như ảo thuật, như tuyết tan dưới nắng. Hãy niệm 
xả bỏ dục như vất bỏ trong bãi tha ma. Dục trở lại hại mình 
như rắn chứa chất độc. Dục không biết chán như khát mà uống 
nước mặn. Dục khó được thỏa mãn như biển nuốt sông. Dục có 
nhiều tai họa như xóm la-sát. Dục như kẻ thù hãy nên tránh xa. 
Dục như một chút mật ngọt dính trên lưỡi dao. Dục không 
đáng yêu như xương trắng trên đường. Dục hiện ngoại hình 





53 Tỉnh tưởng, xem thân, (và mọi vật), đều là sạch sẽ, đẹp đẽ, đáng ham 
thích. 


như hoa mọc trong nhà xí. Dục không chân thật như bình vẽ 
kia bên trong chứa đồ hôi thối, bên ngoài trông đẹp đẽ. Dục 
không bền chắc như đống bọt nước. Cho nên, Tỳ kheo, hãy 
niệm tưởng tránh xa tưởng tham dục. Tỳ kheo, nay ngươi hãy 
nhớ, xưa ngươi đã phụng hành mười tưởng nơi Phật Ca-diếp. 
Hôm nay hãy lặp lại tư duy mười tưởng, tâm giải thoát khỏi 
hữu lậu.” 
Lúc bấy giờ Tỳ kheo ấy buôn rầu rơi lệ không cầm được, tức 
thì cúi đầu lạy dưới chân Phật, bạch Thế Tôn: 
“Vâng, bạch Thế Tôn. Con chất chứa mê hoặc đã lâu. Như Lai 
tự thân thuyết mười tưởng, con mới có thê xa lìa dục. Nay con 
xin sám hối, về sau không còn tái phạm. Cúi xin Như Lai chấp 
nhận sự sám hối lỗi lầm nghiêm trọng này; lượng thứ cho điều 
mà con bắt cập.” 
Phật bảo tỳ kheo: 
“Ta nhận sự sửa lỗi của ông. Hãy chớ tái phạm. Lại nữa, Như 
Lai đã dạy ông mười tưởng, mà ông không khứng phụng trì.” 
Tỳ kheo kia sau khi nghe Thế Tôn giáo giới, sống nơi chỗ nhàn 
tĩnh, tự mình khắc kỷ tư duy, vì mục đích mà thiện gia nam tử 
cạo bỏ râu tóc, khóac ba pháp y, tu phạm hạnh vô thượng, ấy là 
muốn đạt thành sở nguyện, như thật biết, sinh tử đã hết, phạm 
hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, [780e] không còn tái 
thọ thai nữa. Bấy giờ Tỳ kheo thành A-la-hán. 
Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
Kệ tóm tắt 

Kết cắm, Hiên Thánh cư, 

Hai lực, và Mười niệm, 

Thân quốc, không quải ngại, 

Mười luân tưởng, quản ưởng. 





'? Bản hán, hết quyền 42. 


PHẨM 47: THIỆN ÁC 


KINH SỐ 1 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Chúng sanh nào phụng hành mười pháp, sẽ sinh lên trời. Lại 
hành mười pháp sẽ sinh vào nẻo dữ. Lại hành mười pháp, nhập 
Niêt-bàn giới. 

“Tu hành mười pháp gì mà sinh vào nẻo đữ? Ở đây, có người 
sát sanh, trộm cướp, dâm dật, nói dôi, ỷ ngữ, ác khâu, hai lưỡi, 
gây đầu loạn đây kia, tật đô, sân hận, [781a| khơi dậy tà kiên. 
Đó là mười pháp. Chúng sanh nào hành mười pháp này sẽ vào 
trong nẻo dữ. 

“Tu hành mười pháp gì được sinh lên trời? Ở đây, có người 
không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dật, không nói 
dôi, không ý ngữ, không ác khâu, không hai lưỡi gây đầu loạn 
đây kia, không tật đô, không sân hận, không khơi dậy tà kên. 
Nêu ai hành mười pháp này sẽ được sinh lên trời. 

“Tu hành mười pháp gì đến được Niết-bàn? Đó là mười niệm. 
Niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng Tỳ kheo, niệm Thiên, nệm 
giới, niệm thí, niệm chỉ tức, niệm an-ban, niệm thân, niệm sự 
chêt. Đó là tu hành mười pháp thì đạt được Niêt-bàn. 

“Tỳ kheo, nên biết, hãy niệm xả ly mười pháp sinh lên trời và 
sinh vào nẻo dữ. hãy niệm tưởng mười pháp khiên đạt đên 
Niêt-bản. 

“Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Do sốc rễ mười ác mà ngoại vật còn suy hao, huống nữa nội 
pháp. Những gì là mười? Đó là, người sát sanh, trộm cướp, 
dâm dật, nói dôi, ÿ ngữ, ác khâu, hai lưỡi, gây đầu loạn đây kia, 
tật đô, sân hận, khơi dậy tà kiên. Do quả báo của sát sanh, thọ 
mạng của chúng sanh rât văn. Do sự lây của không được cho, 
chúng sanh sanh vào chỗ nghèo hèn. Do quả báo dâm dật, cửa 
nhà chúng sanh không được trinh trăng. Do nói dôi, miệng của 
chúng sanh có mui hôi thôi, không được sạch thơm. Do ÿ ngữ, 
đât đai không được băng phăng. Do quả báo hai lưỡi, đât mọc 
gai chông. Do quả báo ác khâu, có nhiêu ngôn ngữ khác nhau. 
Do tật đô, thóc lúa không dôi dào. Do quả báo sân hại, có nhiêu 
vật uê ác. Do quả báo tà kiên, tự nhiên sanh tám địa ngục. 
Nhân bởi mười ác báo này khiên các ngoại vật cũng suy hao, 
huông nữa vật nội thân. 

“Đó là, Tỳ kheo, hãy niệm tránh xa mười pháp ác, tu hành 
mười pháp thiện. 

“Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giỜ vua Ba-tư-nặc đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, 


TÔI ngôi xuống một bên. Khi ấy vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn 
rằng: 


“Như Lai có nói lời này chăng, “Bồ thí cho Ta thì được phước 
nhiêu; cho người khác thì được phước ít. Hãy bô thí cho đệ tử, 
chớ bô thí cho người khác.'? Giả sử có ai nói điêu này, người 
ây không hủy báng pháp của Như Lai chăng?” 

Phật nói với Vua: 

“Ta không nói điều nảy, [781b] “Chỉ nên bố thí cho một mình 
Ta, đừng bô thí cho người khác.` “Đại vương, nên biệt, Ta 
thường nói nói điều này, “Thức ăn dư trong bát của Tỳ kheo, đô 
vào trong nước cho nhuyễn trùng ăn còn được phước, huông 
nữa bô thí cho người mà không được phước sao? Tuy nhiên, 
Đại vương, Ta có nói điêu này, “Bô thí cho người trì giới được 
phước nhiêu hơn cho người phạm giới. `” 

Ba-tư-nặc ở trước Phật bạch rằng: 

“Kính vâng, Thế Tôn. Bồ thí cho người trì giới phước nhiều 
gâp bội hơn cho người phạm giới.” 

Vua lại bạch Phật: 

“Ni-kiền Tử đến nói với con rằng, 'Sa-môn Cù-đàm là người 
biệt huyền thật, có thê xoay chuyên người đời.` Điêu này đúng 
chăng? Sai chăng?” 

Phật nói: 

“Đúng vậy, Đại vương, như điều vừa nói. Ta có pháp huyễn có 
thê xoay chyên người đời.” 

Vua bạch Phật: 

“Cái gì gọi là pháp huyễn có thể xoay chuyên?” 

Phật nói: 

“Người sát sanh, tội ấy khó lường. Người không sát sanh, thọ 
phước vô lượng. Người lây của không cho, mắc tội vô lượng. 
Người không trộm cướp được phước vô lượng. Người dâm dật 
thọ tội vô lượng. Người không dâm dật thọ phước vô lượng. 
Người tà kiên thọ tội vô lượng, Người chánh kiên thọ phước vô 


lượng. Pháp huyễn thuật của Ta chính xác được hiểu là như 
vậy.” 

Khi ây vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

“Thế gian này bao gồm loài người, Ma hoặc Ma thiên, cùng 
các loài hữu hình nêu hiệu sâu sắc pháp huyện thật này sẽ được 
đại hạnh. Từ nay vỆ sau, con không cho phép ngoại đạo dị học 
vào trong quôc giới của con. Cho phép chúng bôn bộ thường 
xuyên ở trong cung của con, và thường được cúng dường tùy 
theo nhu câu.” 

Phật nói: 

“Đại vương, chớ nói như vậy. Vì sao? Bồ thí cho các loài súc 
sanh còn được phước; thậm chí bô thí cho người phạm giới còn 
được phước. Bô thí cho người trì giới, phước đức khó ước 
lượng. Bô thí Tiên nhân ngoại đạo được một ức phước. Bô thí 
cho Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hoàn, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi- 
phật và Phật, phước ây khó lường. Cho nên, Đại vương, hãy 
khơi dậy tâm cúng dường đệ tử Thanh văn của chư Phật trong 
tương lai, và quá khứ. Đại vương, hãy học điêu này như vậy.” 
Bấy giờ Vua ba-tư-nặc nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SỐ 4' 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây „ -đà. 

Bấy giờ số đông các Tỳ kheo sau bữa ăn đều tụ tập tại giảng 
đường Phổ hội, cùng [78Ie] bàn luận các đề tài này: luận về y 
áo, phục sức, ăn uông; luận về lân quốc, giặc CưỚp, chiến tranh; 
luận về uống rượu, dâm dật, năm thứ nhạc; luận vê vũ, hý kịch, 
kỷ nhạc. Những luận bản không thiết yếu như vậy không kể 
xiết. 





' Pali, A. X. 69 Kathävatthu 1 (R. v. 128). 


Khi ấy, Thế Tôn bằng thiên nhĩ nghe các Tỳ kheo đang thảo 
luận như vậy, liên đi đên giảng đường Phô hội, hỏi các Tỳ 
kheo: 

“Các ngươi tụ tập tại đây muốn bàn luận điều gì?” 

Các Tỳ kheo bạch Thế Tôn: 

“Chúng con cùng bản luận những vấn đề không thiết yếu như 
vậy.” 

Phật bảo các Tỳ kheo: 

“Thôi, thôi, Tỳ kheo! Chớ có bàn luận như vậy. Vì sao? Những 
bàn luận ấy phi nghĩa,” cũng không dẫn đến pháp thiện. Không 
do bàn luận này mà được tu hành, không đạt đên chỗ Niêt-bàn 
diệt tận, không được đạo bình đăng của sa-môn. Đó là những 
luận bàn thê tục, không phải là luận bàn chân chánh hướng đên. 
Các ngươi đã bỏ tục học, đạo, không nên tư duy các đê tải dân 
đên bại hoại như vậy. Nêu muôn luận bàn, các ngươi hãy luận 
bàn mười sự công đức. 

“Những gì là mười? Tỳ kheo tinh cần, thiểu dục, tri túc, có tâm 
dũng mãnh, đa văn mà có thê nói pháp cho người, không sợ 
hãi, giới luật đầy đủ, tam muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải 
thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu.` Nếu muốn luận 
bàn, các người hãy luận mười đề tài này. Vì sao? Chúng thấm 
nhuằn tắt cả, mang lại nhiều lợi ích, khiến có thể tu phạm hạnh, 
đạt đến chỗ vô vi diệt tận, là thiết yếu của Niết-bàn. 

“Các ngươi, các thiện gia nam tử, đã xuất gia học đạo, hãy tư 
duy mười sự này. Luận như vậy là luận chánh pháp, bỏ xa nẻo 
dữ. Tỳ kheo, hãy học điêu này như vậy.” 





” Phi nghĩa, được hiều là không liên hệ mục đích cứu cánh. 
3 Pali: dasayimaäni kathävathini (mười luận sự): aøpiccha (thiêu dục), 
saníujfhi (trì túc), paviveka (viễn ly), aszsaggz (không quần tụ), 
viriyarambha (tỉnh tấn), siia (giới), samadhi (định), paññã (huệ), vimufii 
(giải thoát), vừưuuuiñãnadassana (giải thoát tri kiến). 


Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 5 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ số đông các Tỳ kheo đều tụ tập tại giảng đường Phổ 
hội, cùng bàn luận như vây: 

“Nay gạo thóc trong thành Xá-vệ khan hiếm, giá cả tăng vọt, 
xin ăn khó được. Vả, Thế Tôn có nói, nương nhờ ăn uông mả 
thân người được tổn tại. Bốn đại y tựa nơi pháp được niệm 
tưởng bởi tâm. Pháp y tựa trên gốc rễ dẫn đến nẻo lành. Hôm 
này chúng ta nên phân chia người theo thứ tự đi khât thực, 
khiên cho người khât thực được thây có sắc da tươi đẹp, xúc 
cảm êm dịu, được y phục, cơm nước, giường chõng và ngọa 
cụ, thuôc men trị bệnh, há không phải tôt đẹp [782a] sao?” 

Khi ấy, bằng thiên nhĩ thanh tịnh không chút tì vết, Thế Tôn từ 
xa nghe các Tỳ kheo cùng nhau bàn luận như vậy, tức thì đên 
giảng đường Phô hội, ngôi xuông giữa đại chúng. Phật bảo các 
Tỳ kheo: 

“Các ngươi tụ tập tại đây, đang bản luận vấn đề gì?” 

Các Tỳ kheo đáp: 

“Chúng con bàn luận rằng, nay trong thành Xá-vệ, xin ăn khó 
được. Chúng con muôn phân chia từng người theo thứ tự ổi 
khât thực, đê cho tùy lúc được thây có sắc da tươi đẹp, được y 
phục, cơm nước, giường chõng và ngọa cụ, thuôc men trị bệnh. 
Điêu mà chúng con bàn luận là như vậy.” 

Phật bảo các Tỳ kheo: 

“Tỳ kheo khất thực bốn sự cúng dường là y áo, cơm nước, 
giường chõng và ngọa cụ, thuôc men trị bệnh, lại còn cân dùng 
đên sắc, thanh, hương, vị, xúc chạm trơn láng nữa hay sao? Ta 


hằng răn dạy rằng, khất thực có hai sự là đáng thân cận và 
không đáng thân cận. Giả sử được áo chăn, cơm nước, ngọa cụ, 
thuốc men trị bệnh, mà pháp ác tăng trưởng, pháp thiện không 
tăng trưởng, điều đó không nên thân cận. Nếu xin được y áo, 
cơm nước, giường chõng và ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, mà 
pháp thiện tăng ích, pháp ác không tăng ích, điều đó nên thân 
cận. 

“Tỳ kheo các ngươi, ở trong pháp này muốn luận bàn điều gì? 
Những điều các ngươi luận bàn không phái là luận bàn hợp 
chánh pháp. Hãy xả bỏ pháp ấy, chớ tư duy thêm nữa. Vì 
không do đó mà đạt đến chỗ tĩnh chỉ, đến Niết-bàn diệt tận. 
Nếu muốn luận bàn, các ngươi hãy luận bàn mười pháp. Những 
gì là mười?! Tỳ kheo tinh cần, thiểu dục, tri túc, có tâm dũng 
mãnh, nghe nhiều lại có thể nói pháp cho người, không sợ hãi 
không do dự, giới luật đầy đủ, tam-muội thành tựu, trí tuệ 
thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát kiến huệ thàn tựu. 
Nếu các ngươi muốn bàn luận, hãy bàn luận mười đề tài này. Vì 
sao vậy? Chúng thấm nhuần tất cả, mang lại nhiều lợi ích, 
khiến có thê tu phạm hạnh, đạt đến chỗ vô vi diệt tận, Niết-bàn 
giới. Các đề tài này là đích nghĩa của sa-môn, các ngươi hãy 
nhớ nghĩ tư duy, chớ để tâm rời xa. Như vậy, Tỳ kheo, hãy học 
điều này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 6 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ số đông các Tỳ kheo đều tụ tập tại giảng đường Phổ 
hội, cùng bàn luận như vầy: 





* Xem kinh số 4 trên, cht. 3. 


“Nay trong thành Xá-vệ khất thực khó được, không phải là nơi 
chôn an ôn cho Tỳ kheo. Chúng ta hãy cử một người theo thứ 
tự đi khât thực. Tỳ kheo khât thực này có thê [78§3b | kiêm được 
các thứ y áo, cơm nước, gường chõng và thuôc men trị bệnh, 
không thiêu thôn thứ gì.” 

Khi ấy trong chúng có một Tỳ kheo thưa với các vị khác rằng: 
“Chúng ta không có khả năng khất thực ở đây. Ai nấy hãy đi 
đên nước Ma-kiệt-đà, mà xin ăn ở đó.Vả, ở đó thóc gạo đôi 
dào, giá rẻ, đô âm thực dư dả.” 

Lại có Tỳ kheo khác nói: 

“Chúng ta không nên khất thực ở nước đó. Vì sao vậy? A-xả- 
thê đang cai trị ở đó. Ong hành động phi pháp, lại giêt cha, 
cùng kêt bạn với Đê-bà-đạt-đâu. Do nhân duyên ây, chúng ta 
không nên khât thực ở đó.” 

Lại có Tỳ kheo khác nói: 

“Hiện nay, ở quốc thổ Câu-lưu-sa,` nhân dân đông đúc trù phú, 
nhiêu của cải, bảo vật. ta nên đên đó khât thực.” 

Lại có Tỳ kheo khác nói: 

“Không nên đến khất thực ở đó. Vì sao? Vua Ác Sanh” đang 
cai trị ở đó, cực kỳ hung bạo, không có chút nhân từ. Nhân dân 
ở đó hung dữ, hay đâu tranh kiện tụng. Do nhân duyên này, 
không nên đên đó khât thực.” 

Lại có Tỳ kheo nói: 





Ÿ Câu-lưu-sa 32 fZ 3. Không tìm thấy Pali tương đương. Phiên Phạn ngữ 8 
(tr. 1034c18): Câu-lưu-sa, dịch là Uế Trược %3 (Karusa?), cũng dịch là 
Tác Sự 1£ #. Đoạn sau, kinh 4 phẩm 49: Phật tại thành Câu-lưu-sa pháp 
hành, tương đương Pali: Kammasadhamma (Kammãsadamma), một thị trấn 
của nước Kuru. 

° Kinh 5 phẩm 36: vua Ác Sanh cai trị Nhân dân Ngũ đô. 


Chúng ta nên đến thành Câu-thâm Bà-la-nại,' nơi đó vua Ưu- 
điền đang cai trị. Vua nhiệt thành tin Phật pháp, tâm ý không 
lay động. Chúng ta nên đến đó khát thực, sẽ không trái với điều 
mong ước.” 
Bấy giờ, bằng thiên nhĩ thanh tịnh, Thế Tôn nghe các Ty kheo 
đang bàn luận như vậy, tức thì nghiêm chỉnh y phục, đi đến chỗ 
các Tỳ kheo, ngồi xuống giữa đại chúng, hỏi các Tỳ kheo: 
“Các ngươi tụ tập tại đây đang bàn luận điều gì?” 
Các Tỳ kheo đáp: 
“Chúng con tụ tập tại đây, cùng nhau bản luận rằng, “Nay trong 
thành Xá-vệ thóc cao gạo quý, khất thực khó được. Chúng ta ai 
nây hãy đến nước Ma-kiệt-đà, mà xin ăn ở đó.Vả, ở đó thóc 
sải dồi dào, khất thực sẽ dễ được.” Trong chúng có Tỳ kheo 
1, “Chúng ta không nên khất thực ở nước đó. Vì sao vậy? A- 
xà- à-hế đang cai trị ở đó. Ông hành động phi pháp, lại giết cha, 
cùng kết bạn với Đề-bà-đạt-đâu. Do nhân duyên á Ấy, chúng ta 
không nên khất thực ở đó.” Lại có Tỳ kheo khác nói, “Hiện nay, 
ở quốc thổ Câu-lưu-sa, nhân dân đông đúc trù phú, nhiều của 
cải, bảo vật. ta nên đến đó khất thực.” Lại có Tỳ kheo khác nói, 
“Chúng ta không nên đến khất thực ở đó. Vì sao? Vua Ác Sanh 
đang cai trị ở đó, cực kỳ hung bạo, không có chút nhân từ, hay 
đấu tranh kiện tụng. Do nhân duyên này, [782c] không nên đến 
đó khất thực." Lại có Tỳ kheo nói, “Chúng ta nên đến thành 
Câu-thâm Bà-la-nại, nơi đó vua Ưu-điền đang cai trị. Vua nhiệt 
thành tin Phật pháp, tâm ý không lay động. Chúng ta nên đến 
đó khất thực, sẽ không trái với điều mong ước.` Chúng con ở 
đây đang bàn luận những điều như vậy.” 


Phật bảo các Tỳ kheo: 





7 Câu-thâm †‡#JŸ##, hay Câu-thiêm-di, Pali: Kosambï, thủ đô của vương quốc 
Vatsa (Vamsas), cai trị bởi vua Udena (Hán: Ưu- điền ##). Thành Bà-la- 
nại %##Z&Ä, không rõ ở đâu trong vương quốc này. 


“Các ông chớ có khen chê việc vua cai trị, quốc gia, bờ cõi; 
cũng chớ bàn luận sự hơn kém của các vua chúa.” 
Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: 

Phàm người tạo thiện, ác, 

Hành vi đều có nhân; 

Sẽ thọ báo như vậy, 

Không bao giờ hủy mắt. 


Phàm người tạo thiện, ác, 

Hành vi đều có nhân. 

Làm thiện, nhận báo thiện. 

Làm ác, nhận bảo ác. 
“Cho nên, Tỳ kheo, chớ móng tâm luận bàn quốc sự. Vì không 
do sự luận bàn này mà có thể đạt đến Niết-bàn diệt tận; cũng 
không phải là pháp chánh hành của sa-môn. Nếu bàn luận 
những sự việc ấy, đó không phải là chánh nghiệp. Các ngươi 
nên học mười đề tài bàn luận. Những gì là mười? Tỳ kheo tỉnh 
cần, thiểu dục, tri túc, có tâm dũng mãnh, đa văn mà có thể nói 
pháp cho người, không sợ hãi, giới luật đầy đủ, tam muội thành 
tựu, trí tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến 
thành tựu. Nếu muốn luận bản, các người hãy luận mười đề tài 
này. Vì sao? Chúng thấm nhuần tất cả, mang lại nhiều lợi ích, 
khiến có thể tu phạm hạnh, đạt đến chỗ vô vi diệt tận, là thiết 
yếu của Niết-bàn. 
“Các ngươi, các thiện gia nam tử, đã xuất gia học đạo, xa rời 
thế tục, hãy tinh cần tư duy, chớ để tâm rời xa. Tỳ kheo, hãy 
học điều này như vậy.” 
Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 7 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 


Bấy giờ số đông các Tỳ kheo đều tụ tập tại giảng đường Phổ 
hội, cùng bản luận như vây: 

“Nay vua Ba-tư-nặc hành phi pháp, phạm luật giáo của Thánh. 
Tỳ kheo ni Sám” đắc A-la-hán đạo, bị vua giữ trong cung suốt 
12 năm, để cùng giao thông. Vua lại không phụng sự Phật 
Pháp, Tăng Tỳ kheo. Chúng ta nên rời xa, không nên ở lại đất 
nước này. Vì sao? Khi vua hành phi pháp, đại thân của vua 
cũng hành phi pháp. Đại thần đã hành phi pháp, thì quan lại 
phò tá tả hữu cũng hành phi pháp. Quan lại hành phi pháp, thứ 
dân cũng hành phi pháp. Vậy chúng ta đi dến nước khác khất 
thực, chớ ở lại nước này. Vả lại, chúng ta có thể quan sát 
phong tục của nước đó. Do thấy phong tục ở đó mà có thể thấy 
được chỗ khác nhau.” 

Bấy giờ, bằng thiên nhĩ thanh tịnh, Thế Tôn nghe các Tỳ kheo 
đang bàn luận vẫn đề này, liền đi đến chỗ các Tỳ kheo, ngồi 
xuống giữa đại chúng. Rồi Thế Tôn hỏi các Tỳ kheo: 

“Các ông tụ tập tại đây đang bàn luận vấn đề gì?” 

Các Tỳ kheo bạch Thế Tôn: 

“Chúng con ở đây bàn luận rằng, vua Ba-tư-nặc hành phi pháp, 
phạm luật giáo của Thánh, giam giữ Tỳ kheo ni Sám trong 
cung suốt 12 năm, cốt để giao tiếp sắc. Vả lại, bậc đắc đạo vượt 
ngoài ba cõi, mà vua lại không phụng sự Phật Pháp, Tăng Tỳ 
kheo; không có lòng chí tín đối với A-la-hán. Đã không tâm 
này thì cũng không có tâm kia đối với ngôi Tam tôn. Chúng ta 
nên rời xa, không nên ở lại đất nước này. Vì sao? Khi vua hành 
phi pháp, đại thần của vua cũng hành phi pháp; thần tá, nhân 
dân cũng hành ác. Vả lại, chúng ta có thể quan sát phong hóa 
của nước khác.” 





ở Sám tỳ kheo ni 3# ứ /É,, có thể đồng nhất Pali: Khemä TherT (Skt. 
Ksem3), nhưng truyền thuyết trên đây không thấy kể trong văn học Pali. 
Câu chuyện tương tự trên được kê trong Soạn fập bách duyên, với tên phiên 
âm Sai-ma tỳ kheo ni 3ŠFš}t. r6. 





Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: 

“Các ngươi chớ luận bản đề tài quốc giới. Hãy tự mình khắc kỷ 
tư duy, nội tỉnh, so sánh, phân biệt. Bàn luận những điều như 
vậy thì không hợp chánh lý. Nó cũng không khiến mọi người 
có thể tu phạm hạnh, đạt đến chỗ Niếễt-bàn vô vi diệt tận. Hãy 
tự mình tu tập pháp hành xí nhiên,” tự quy y tối tôn. Nếu Tỳ 
kheo có thê tự tu tập phát khởi pháp lạc cho mình, hạng ngừơi 
đó được sinh từ chính thân thể Ta. 

“Tỳ kheo, làm thế nào để tự thắp sáng, phát khởi pháp lạc, 
không hư dối, tự quy tối tôn? Ở đây, Tỳ kheo nội tự quán thân, 
ý an chỉ trên thân, '° tự thâu nhiếp tâm, trừ khử loạn tưởng, 
không có sầu ưu. Lại nữa, nội ngoại quán thân, thân niệm. Nội 
quán thọ, ngoại quán thọ, nội ngoại quán thọ; nội quán tâm, 
ngoại quán tâm, nội ngoại quán tâm; nội quán pháp, ngoại quán 
pháp, nội ngoại quán pháp. Tỳ kheo như vậy có thê tự mình 
thắp sáng, tu hành phát khởi pháp lạc, tự quy tối tôn. Tỳ kheo 
nào trong hiện tại hay tương lai mà có thể tự thắp sáng, không 
thoái thất gốc rễ của hành, Tỳ kheo ấy được sinh từ chính Ta. 
“Cho nên, Tỳ kheo, nếu muốn [783b] luận bàn, hãy luận bản 
mười sự. Những gì là mười? Tỳ kheo tính cần, thiểu dục, tri 
túc, có tâm đũng mãnh, đa văn mà có thể nói pháp cho người, 
không sợ hãi, giới luật đầy đủ, tam muội thành tựu, trí tuệ 
thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. 
Nếu muốn luận bản, các người hãy luận mười đề tài này. Vì 
sao? Chúng thấm nhuần tất cả, mang lại nhiều lợi ích, khiến có 
thể tu phạm hạnh, đạt đến chỗ vô vi diệt tận, Niết-bàn giới. 





? Xí nhiên pháp hành #3 ¿4 ¿x 7, một cách dịch khác của ý nghĩa “Hãy là 
ngọn đèn cho mình (hòn đảo an toàn cho mình). Pháp là ngọn đẻn (hòn 
đảo), là chỗ nương tựa.” Cf. 7rzường ó, kinh 6; C£. 7ạp (Việt) kinh 36. Pali, 
S.1. 42: affadipanam, bhikkhave, viharatan afqsarananam anañña- 
sarananam, dhammadipanam dhammasarananam anaññasarananam yoni 
upaparikkhitabba. 

'° Thân ý chỉ ## IE, tứcThân niệm xứ, cf. Tạp 24, kinh 368. 


Những luận bàn ấy là đích nghĩa của sa-môn. Các ngươi hãy 
tinh cân tư duy, chớ đê tâm rời xa. Tỳ kheo, hãy học điêu này 
như vậy.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ trong thành Xá-vệ có một ông trưởng giả cúng cho La- 
hầu- la” một căn nhà để dọa thiền. '“ La-hầu-la nghỉ trong căn 
nhà ấy được vài ngày, rồi đi du hóa trong nhân gian. Khi ấy, 
ông trưởng giả chợt có ý nghĩ đên thăm La-hâu-la. Nhưng khi 
thây trong căn nhà của La-hâu-la văng vẻ, không có người ở, 
ông bèn nói với một Tỳ kheo khác: 

“Tôn giả La-hầu-la nay đang ở đâu?” 

Tỳ kheo đáp: 

“La-hầu-la đi du hóa trong nhân gian.” 

Trưởng giả nói: 

“Cúi mong chư Hiền cắt cử người đến ở trong căn nhà của tôi. 
Thê Tôn cũng có nói, tạo lập vườn cây ăn trái và làm câu, đò, 
dựng nhà xí gân đường đi, rồi đem bô thí, sẽ được phước lâu 
đài, giới pháp thành tựu; sau khi chêt tât được sinh lên trời. Vì 
lý do đó, tôi đã làm cho La-hâu-la một căn nhà. Nay La-hâu-la 
không thích nhà của tôi. Vậy cúi mong chư Hiên sai cử người 
đên ở trong căn nhà của tôi. 

Các Tỳ kheo đáp: 

“Sẽ theo lời trưởng giả nói.” 





!! La-vân. 
'* Xem 7 phân 50 (tr. 943a19). 


Bấy giờ các Tỳ kheo bèn cử một Tỳ kheo đến ở trong căn nhà 
đó. 

Thời gian sau, La-hâu-la nghĩ rằng, “Ta xa Thế Tôn đã lâu, nay 
nên về thăm viêng.” 

Rồi Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân, và ngôi xuông một bên. Giây lát, bèn rời chỗ ngôi, trở vê 
căn nhà cũ. Thây có một Tỳ kheo khác ở trontg đó, bèn hỏi: 
“Ai đem nhà của tôi giao cho thầy ở vậy?” 

Tỳ kheo đáp: 

“Chúng Tăng sai cử tôi đến ở căn nhà này.” 

La-hầu-la quay trở lại chỗ Thế Tôn, đem nhân duyên này 
[783c| thuật lại đây đủ cho Thê Tôn, rôi hỏi: 

“Thế Tôn, không rõ có phải chúng Tăng sai cử đạo nhân đến ở 
trong căn nhà của con hay không?” 

Phật bảo La-hâu-la: 


“Ngươi hãy đi đến ông trưởng giả mà nói rằng, “Những gì tôi 
đã làm do bởi thân, miệng, ý có điều gì lỗi lầm chăng? Há 
không phải ba hành vị bởi thân, bốn bởi miệng, ba bởi ý Ý, CÓ lỗi 
lâm gì chăng? Sao Trưởng giả bô thí nhà cho tôi, rôi sau lại 
mang chúng cho Thánh chúng?” 

La-hầu-la vâng lời Phật dạy, đi đến ông trưởng giả, nói rằng: 
“Há không phải ba hành vi bởi thân, bốn bởi miệng, ba bởi ý, 
có lôi lâm gì chăng?” 

Trưởng giả đáp: 

“Tôi không thấy La-hầu-la có lỗi lầm gì do bởi thân, miệng, ý 
cả.” 

La-hầu-la nói với trưởng giả: 

“Vậy sao ông lấy lại phòng xá của tôi mà đem cho Thánh 
chúng?” 

Trưởng giả đáp: 


“Tôi thấy nhà trống cho nên đem cho Thánh chúng. Khi ấy tôi 
nghĩ răng, Tôn giả La-hâu-la chắc không thích ở trong căn nhà 
của tôi, vì vậy tôi mang đi huệ thí.” 

La-hầu-la sau khi nghe trương giả nói như vậy, bèn trở về chỗ 
Thê Tôn, thuật lại đây đủ nhân duyên sự việc lên Thê Tôn. Bây 
giờ Thê Tôn bảo A-nan, hãy mau đánh kiên-chùy; các Tỳ kheo 
trong tĩnh xá Kỷ-hoàn vân tập hệt vào giảng đường Phô hội. A- 
nan vâng lệnh Thê Tôn, triệu tập các Tỳ kheo vào giảng đường 
Phô hội. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về huệ thí thanh tịnh. Các ông hãy khéo suy 
nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ kheo vâng lời Phật lăng nghe. 

Thế Tôn nói: 

“Thế nào gọi là huệ thí thanh tịnh? Ở đây, Tỳ kheo, có người 
đã đem vật huệ thí, sau đó lây lại đem cho người khác. Huệ thí 
ầy được nói là không đông đêu, không phải bình đăng thí. Hoặc 
có người lầy của người khác đem huệ thí Thánh chúng. Lại có 
người đoạt của Thánh chúng đem thí cho người khác. Đây đêu 
là bô thí không bình đăng, cũng không phải là huệ thí thanh 
tịnh. 

“Như Chuyên luân Thánh vương được tự tại trong cảnh giới 
của mình; cũng vậy, Tỳ kheo được tự tại đôi với y bát của 
mình. Nêu ai lây của người khác, mà không có lời hứa khả của 
người đó, rôi đem cho người kia; đó không phải là bình đăng 
thí. Nay, Ta bảo các Tỳ kheo, thí chủ muôn cho nhưng người 
nhận không muôn cho, đây không phải là bô thí bình đăng. 
“Hoặc gặp trường hợp Tỳ kheo mạng chung, nên đem một 
phòng xá ây đến giữa chúng, tác yết-ma, truyền cáo xướng lên 
răng, “Tỳ kheo kia mạng chung, nay đem phòng xá này ra giữa 
Tăng phân xử. Muôn giao lại cho ai ở, tùy theo lời dạy của 
Thánh chúng. Này chư Hiên, nay [784a] trao cho Tỳ kheo mô 


giáp trú ở đó, mong các vị hãy chấp thuận. Ai không chấp 
thuận hãy nói." Cần phải nói ba lần như vậy. Nếu trong chúng 
Tăng có một vị không chấp thuận mà đem cho, đó không phải 
là bình đẳng thí. Vật đó trở thành tạp uế. Nay hãy trả phòng xá 
lại cho La-hầu-la, hãy thanh tịnh thọ trì.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 9 

Nghe như vậy: 

Một thời Phật trú tại Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La-duyệt, 
cùng chúng 500 đại Tỳ kheo. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Quân-đầu 'Ì ở một chỗ tịch tĩnh, khởi lên ý 
nghĩ này: “Làm thê nào đê biệt trị kiên vê khoảng trước, 
khoảng sau, khoảng giữa?” 

Khi đến giờ, Đại Quân-đầu khóac y cầm bát đi đến Thế Tôn, 
cúi đâu lạy dưới chân, rôi ngôi xuông một bên. Tôn giả Quân- 
đâu bạch Thê Tôn răng: 

“Nay các tri kiến liên hệ khoảng trước, khoảng sau này, làm 
sao đê diệt tri kiên này? Lại khiên các tri kiên khác không 
sanh?” 

Thế Tôn nói: 

“Ở đây, này Quân-đầu, nơi mà tri kiến ấy xuất hiện, và nơi mà 
tri kiến ấy diệt mất, thảy đều vô thường, khổ, không. Quân-đầu, 
biết điều đó rồi, hãy phát khởi tâm ý này. Phàm pháp tri kiến 
có 62 loại. Hãy an trú trên đât mười thiện đề trừ khử tri kiên ây. 
Những gì là mười? Ở đây, này Quân-đâu, người khác ưa sát 
sanh, còn ta sẽ không sát sanh; người khác ưa trộm cướp, ta 
không trộm cướp; người khác phạm phạm hạnh, ta hành phạm 
hạnh; người khác nói dôi, ta không hành nói dôi; người khác 





' Đai Quân-đầu ZK‡25, tức Quân-đầu Sa-di, xem kinh 5, phẩm 48. Pali: 
Mahã-Cunda, tức Cunda-samanuddesa, em trai của ngài Xá-lợi-phất. 


nói hai lưỡi gây đấu loạn đây kia, ỷ ngữ, ác khẩu, tật đó, sân 
hận, tả kiến, ta hành chánh kiến. Quân-đầu, nên biết, như từ 
con đường hiểm ác mà gặp được đường chánh, như từ tà kiến 
mà được đến chánh kiến, quay lưng với tà mà đi theo chánh. 
Cũng như người tự mình đang bị đắm mà muốn VỚI người, 
không bao giờ có lý đó. Tự mình chưa diệt độ, mà muốn khiến 
người khác diệt độ, điều này không thể có. Như người không bị 
đăm mới có thể vớt người khác, lý này khả hữu. Ở đây cũng 
vậy, tự mình bát-niết-bàn, lại khiến người khác chứng diệt độ, 
lý này khả hữu. Cho nên, này Quân-đù, hãy niệm tưởng xa lánh 
mà diệt độ không sát, xa lánh trộm cướp mà diệt độ không trộm 
cướp, xa lánh dâm dật mà diệt độ không dâm dật, xa lánh vọng 
ngữ mà diệt độ không vọng ngữ, xa lánh ÿ ngữ mà diệt độ 
không ỷ ngữ, xa lánh ác ngôn mà diệt độ không ác ngôn, xa 
lánh gây đấu loạn đây kia mà diệt độ không đấu loạn đây kia, 
xa lánh tật đố mà diệt độ không tật đó, xa lánh sân nhuế mà 
diệt độ không sân nhué, [784b] xa lánh tà kiến mà được diệt độ 
chánh kiến. 
“Quân-đầu, nên biết,phảm phu sanh tâm niệm này: “Có ngã 
chăng? Không có ngã chăng? Vừa ngã vừa vô ngã chăng? Thế 
gian thường chăng? Thế gian vô thường chăng? Thế giới hữu 
biên chăng? Thế giới vô biên chăng? Mạng tức thân chăng? 
Mạng khác thân khác chăng? Như Lai có chết chăng? Như Lai 
không chết chăng? Có chết chăng? Không có chết chăng? Ai 
tạo ra thế gian này? Rồi sanh các tà kiến, rằng Phạm thiên tạo 
ra thế gian này chăng? hay là Địa chủ tạo dựng thế gian này? 
Hoặc nói Phạm thiên tạo ra chúng sanh này, Địa chủ tạo ra thế 
giới này. Chúng sanh trước kia không có, nay có. Có rồi, sẽ 
diệt. Phàm phu do không học, không có tri kiến, nên sanh ra 
các niệm tưởng này.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Tự nhiên có Phạm thiên, 

Phạm chí nói như vậy. 

Kiến này không chân chánh, 


Như sở kiên của họ. 


Chúa ta sanh hoa sen; 
Phạm thiên hiện trong đó. 
Địa chủ sanh Phạm thiên. 
Tự sanh, không hợp lý. 


Địa chủ, dòng sáf-lợi, 
Cha mẹ của phạm chí. 
Làm sao con sát-lợi, 
Sanh trở lại phạm chí? 


Đi tìm chỗ sở sanh, 
Theo lời chư thiên nói. 
Đó là lời khen ngợi, 
Trở lại tự trói buộc. 


Phạm thiên sanh loài người, 
Địa chủ tạo thế gian. 

Hoặc nói, cái khác tạo. 
Điêu này ai xét cho? 


Mê hoặc bởi tham sân, 
Ba sự cũng hợp tập; 
Tám không được tự tại, 
Tự xưng ta hơn đời. 


Chẳng Tì hân tạo thể gian, 

Cũng chẳng Phạm thiên sanh. 

Giả sử Phạm thiên tạo, 

Đó không hư dối chăng? 

Tìm dấu tích lại nhiễu 

Xét kỹ, biết hư ngôn. 

Hành vi mỗi mỗi khác; 

Hành ấy xét không thật. 
“Quân-đầu, nên biết, sở kiến của các loài chúng sanh thì không 
đồng, mà tâm niệm cũng mỗi khác. Các tri kiến ấy đều vô 


thường. Ai ôm giữ tri kiến ấy, là pháp biến dịch, vô thường. 
Nếu người khác sát sanh, ta lìa sát sanh. [784ce] Nếu người 
khác trộm cắp, ta sẽ xa lìa việc đó, không tập theo hành vi đó, 
mà chuyên tâm nhất ý không để thác loạn, tư duy trù lượng 
xem tà kiến khởi lên từ đâu, cho đến mười pháp ác thảy đều lìa 
bỏ, không tập theo các hành vi ấy. Nếu người khác sân nhuế, 
chúng ta học nơi nhẫn nhục. Người khác ôm lòng tật đó, ta nên 
xả ly. Người khác kiêu mạn, ta nghĩ đến xả ly. Người khác 
khen mình chê người, ta không khen mình chê người. Người 
khác không thiểu dục, ta nên học thiểu dục. Người khác phá 
giới, ta tu tập giới. Người khác giải đãi, ta hãy tinh tấn. Người 
khác không hành tam-muội, ta hành tam-muội. Hãy học như 
vậy. Người khác ngu hoặc, ta hành trí tuệ. Ai có thể quan sát 
phân biệt pháp này, tà kiến tiêu diệt, những cái còn lại không 
sanh.” 

Quân-đầu sau khi lãnh thọ những điều Như Lai dạy, ở nơi chỗ 
văng tư duy, suy gẫm, mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia 
học đạo, khóac ba pháp y, tu phạm hạnh vô thượng, biết như 
thật rằng, sinh tử đã hết, phạm hanh đã lập, điều cần làm đã 
làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa.. Bấy giờ Quân-đầu 
thành A-la-hán. 

Bấy giò Quân-đầu nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 10 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Chúng sanh trong địa ngục thọ báo của tội dài nhất là một 
kiếp. Cũng có kẻ nửa chừng mà yếu. Súc sanh thọ tội báo dài 


nhất một kiếp, cũng có yêu mạng nửa chừng. Thọ báo ngạ quỷ 
dài nhất một kiếp, cũng có yêu nửa chừng. 


“Tỳ kheo, nên biết, người Uất-đan-viết thọ lâu một nghìn năm; 
không có ai yêu mạng nửa chừng. Sở dĩ như vậy, vì con người 
trong quốc thô đó không có sở hữu. Khi chúng mạng chung ở 
đây, liền sinh vào cõi lành, sinh lên trời, không có ai đọa lạc. 
“Loài người ở thọ năm trăm năm; cũng có kẻ nửa chừng yêu. 
Người Cù-đả-nI thọ hai trắm năm mươi năm; cũng có kẻ nửa 
chừng yêu. 

“Người Diêm-phù-đề thọ lâu nhất một trăm năm; phần lớn có 
kẻ yêu nửa chừng. Giả sử thọ mạng lâu nhất là mười lần mười; 
loài người lấy mười lần mười tuổi thọ làm dấu hiệu, do bởi 
hành vi bất đồng, tính chất được phân biệt thành khác nhau. 
Mười năm đầu, tuôi ấu thơ chưa biết gì. Mười năm thứ hai, hơi 
có chút hiêủ biết nhưng chưa quán triệt. Mười năm thứ ba, ý 
dục hừng hực, tham đắm sắc. Mười năm thứ tư, biết nhiều kỹ 
thuật, nhưng sở hành chưa có đầu mối. [785a] Mười năm thứ 
năm, thấy hiểu nghĩa lý, những gì đã học tập đều không quên, 
Mười năm thứ sáu, tham đắm tài sản, tâm ý không quyết. Mười 
năm thứ bảy, lười biếng, ưa ngủ nghỉ, thể chất chậm chạp. 
Mười năm thứ tám, không còn tâm trai trẻ, cũng không ham lòe 
lọet. Mười năm thứ chín, nhiều bệnh, da sần, mặt nhăn. Mười 
năm thứ mười, các căn suy hóa, khớp xương liền nhau, hay 
quên, hay nhằm lẫn. 

“Tỳ kheo, giả sử con người sống được một trăm năm, phải trải 
qua ngần ấy khó khăn. 


“Giả sử con người thọ một trăm năm, sẽ trải qua ba trăm mùa 
Ầ ^ ` ^ 14 at rên £ » 
gôm đông, hạ, và xuân-thu ˆ, nhưng so với tuôi thọ kia chưa đủ 





'*TMN, bỏ chữ xuân. Phụ chú cuối quyền: “Kinh nói, một trăm năm phải 
trải qua ba trăm mùa đông, hạ, thu. Tức mỗi mùa một trăm năm. Nói ba 
trăm, mà không nói xuân; đây là thuận theo ba mùa của Tây vực. Nói ba 
mùa, là mùa lạnh, mùa nóng và mùa mưa. Nói động, tức là mùa lạnh ở 
nước đó. Hạ, tức mùa nóng, thu tức mùa mưa. Ba mùa ở đó, mỗi mùa có 4 
tháng. Tính một năm có 12 tháng. Nay lấy đông, hạ, thu mà phỏng theo ba 


để nói. Nếu người thọ một trăm năm, sẽ ăn ba vạn sáu nghìn 
bữa ăn; trung gian hoặc có khi không ăn. Hoặc khi giận mà 
không ăn; không được cho nên không ăn; bệnh nên không ăn. 
Tính số người y ăn cũng không ăn, và bú sửa mẹ, nói tắt có ba 
vạn sáu nghìn lần ăn. Tỳ kheo, hạn số của người thọ một trăm 
năm tính theo sự ăn uống có tình trạng như vậy. 
““T-kheo, nên biết, con người trong Diêm-phù-địa cũng có khi 
thọ mạng dài đến vô lượng. Trong thời quá khứ lâu xa, có vị 
vua tên gọi là Liệu Chúng Bệnh, thọ mạng rất dài, nhan sắc 
xinh đẹp, hượng thọ khoái lạc vô lượng. Thời bấy lờ không có 
các tai hoạn về tật bệnh, tuối già và chết. Khi ấy có cặp vợ 
chồng sinh một người con. Đứa con liền mạng chung. Cha mẹ 
nó ăm cho ngồi, lại mang đồ ăn đến cho. Nhưng đứa con ấy 
không ăn, không uống, không ngồi. Vì sao? Nó đã chết. Cha 
mẹ nó bấy giờ mới nghĩ như vây: “Sao con ta hôm nay giận 
hờn gì mà không chịu ăn uống, cũng không nói năng gì? Sở dĩ 
như vậy, con người thời đó chưa nghe đến âm hưởng tử vong 
nên mới như vậy. Rồi cha mẹ ấy lại nghĩ, “Đã bảy ngày rồi con 
ta không ăn, không uống; và cũng không biết vì sao nó im lặng. 
Nay ta hãy đem nhân duyên này tâu cho vua Liệu Chứng Bệnh 
biết.” Người cha mẹ ấy liền đi đến vua, đem nhân duyên ấy tâu 
lên vua đầy đủ. Khi ấy Đại vương liền nghĩ, “Ngày nay đã nghe 
đến â âm hưởng tử vong TỒi. ˆ Và bảo: “Các người hãy mang đứa 
nhỏ ấy đến ta. Cha mẹ liền ăm đứa nhỏ, đến chỗ quốc vương. 
Vua thấy nó, bèn nói với người cha mẹ ấy, “Đứa nhỏ này chết 
ði.” Cha mẹ nó hỏi, “Chết nghĩa là sao? Vua nói, “Đứa nhỏ 
này không còn đi, đứng, nói năng, ăn uống, nô đùa; mình mẫy 
cứng đơ, [78Sb] không còn làm gì được nữa. Ấy gọi là chết.” 
Người cha mẹ ấy hỏi, “Sự biến đối này trải qua bao lâu?” Vua 
nói, 'Chắng bao lâu nữa thân thể đứa nhỏ này tan rữa, sình 
chương, hôi thối không chịu được, Cha mẹ nó khi ấy chưa tin 





mùa, nhưng số tháng ít hơn thực tế, đó là vì dịch giả không rành ngôn ngữ 
địa phương.” 


lời vua. Họ lại ắm con trở về nhà. Không bau lâu, thân thể nó 
rữa, hôi thối cực kỳ. Bầy giờ cha mẹ này mới tin lời vua nói 
rằng “Thân thê đứa nhỏ này không lâu sẽ sình chương, tan TỮa. 
Bấy ĐIỜ Cặp VỢ chồng này lại mang đưa nhỏ sình chương ẫy 
đến chỗ quốc vương, tâu "vua rằng, “Tâu Đại Vương, nay chúng 
tôi mang đứa nhỏ này cống hiến cho Đại vương.” Khi ấy cha 
mẹ này cũng không than khóc. Sở dĩ như vậy, vì chưa nghe đến 
tiếng chết. Sau đó, Đại vương lột da nó làm trồng, lại sắc lệnh 
dựng ngôi lầu bảy tầng, mang cái trống lớn này đặt vào đó, rồi 
sai bảo một người, “Nhà ngươi phải biết, hãy giữ gìn cái trống 
này. Cứ một trăm năm, đánh một tiếng, không được sai thời. 

Người ấy vâng lệnh vua, đúng một trăm năm thì đánh một 
tiếng. Nhân dân nghe tiếng trống ấy, quái lạ chưa từng có. Mọi 
người hỏi nhau, Âm hưởng gì vậy? Đó là tiếng của ai mà thấu 
đến đây? Vua bảo: “Đó là tiếng của da người người chết.” 

Chúng sanh nghe điều này, bèn nghĩ, “Lạ thay, tiếng trống nghe 
được này!" 

“Tỳ kheo, quốc vương bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ nghĩ 
như vậy. Vì sao? Quốc vương thời bấy giờ chính là thân Ta 
vậy. Do đây mà biết, thuở xưa thọ mạng của người Diêm-phù- 
địa cực kỳ dài. Còn nay, thọ mạng của người Diêm-phù-địa cực 
ngắn; sÔ giảm thiểu khó giới hạn. Vì sao vậy? Do sát hại quá 
nhiều, khiến cho tuổi thọ cực ngắn, sắc da cũng mất đẹp. Do 
nhân duyên này dẫn đến biến đổi quái lạ. 

“Tỳ kheo, nên biết, năm mươi năm ở Diêm-phù-địa bằng một 
ngày một đêm trên cõi Tứ thiên vương. Tính theo số ngày đêm 
ở đó, ba mươi ngày làm một tháng. Mười hai tháng làm một 
năm. Thọ mạng trời Tứ thiên vương là năm trăm năm, cũng có 
kẻ yếu nửa chừng. 

“Tính theo số năm theo loài người, mười tám ức năm (của trời 
Tứ thiên vương) là một ngày một đêm trong địa ngục Hoàn 


hoạt. ` Tính theo số một ngày một đêm ở đó, ba mươi ngày là 
một tháng; mười hai tháng là một năm. Tuôi thọ cực đài trong 
địa ngục Hoàn hoạt là một nghìn năm, cũng có kê yêu nửa 
chừng. Tính theo số năm theo loài người là ba mươi sáu vạn 
năm. 

“Một trăm năm loài người bằng một ngày một đêm trên trời 
Tam thập tam. Tính theo số năm tháng ở đó, [785e] tuổi thọ 
trời Tam thập tam là một nghìn năm; cũng có vị nửa chừng 
yêu. Tính số năm theo loài người là ba mươi sáu ức năm, bằng 
một ngày một đêm trong địa ngục A-tỳ. “ Tính theo số ngày 
đêm ở đó, ba mươi ngày là một tháng; mười hai tháng là một 
năm. Theo số ngày đêm ở đây, tuôi thọ là hai vạn năm. Tính 
theo tuổi thọ loài người, đây thọ một câu-lợi. ' 

“Như vậy, Tỳ kheo, tính theo số tuổi như vậy càng lúc cảng 
tăng, trừ trời Vô tưởng. Trời Vô tưởng thọ tám vạn bốn nghìn 
kiếp. Trừ trời Tịnh cư không sinh trở lại đời này. 

“Cho nên, Tỳ kheo, chớ để tâm buông lung, ở ngay nơi hiện 
thân mà chứng đăc lậu tận. Tỳ kheo, hãy học điều này như 
vậy.” 

Các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 'Ÿ 





'* Hoàn hoạt địa ngục; thứ nhất trong 8 đại địa ngục. CÉ Câu xá T1 (tr. 
41a02): đẳng hoạt địa ngục ïHHđöđ. 7rường kinh 20: Thế ký, phẩm địa 
ngục (fr. 0121529): Tưởng #8 1. Câu-x¿ ibid. (tr.61e13): Tuổi thọ của Tứ đại 
vương là 500 năm, bằng một ngày một đêm trong địa ngục Đăng hoạt. Các 
con số tính toán trong bản Hán dịch này không chuẩn xác. 

'“ Câu-xá, ibid., 100 năm loài người băng. 1 ngày I đêm trên Tam thập tam. 
Thọ mạng ở đây cực lâu là 1000 năm, bằng 1 ngày l đêm trong địa ngục 
Hắc thằng. Địa ngục Vô gián (A-tỳ) thọ một trung kiếp. 

!” Câu-lợi; Phiên phạn ngữ 10 (tr. 1054c08): Câu-lợi ‡#2#| ---, nên nói là 
câu-trí 32) ##, dịch là 1 ức. Skt. ko/¿. 

'3 Bản hán, hết quyên 43. 


PHẨM 48: BẤT THIỆN 


KINH SỐ 1 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Chúng sanh nào tu hành sát sanh, quảng bá sát sanh, gieo 
trông hành vi dân đên địa ngục, ngạ quỷ súc sanh; nêu sanh 
trong loài người, thọ mạng cực văn. Sở dĩ như vậy, do hại sanh 
mạng kẻ khác. 

“Chúng sanh nào trộm cướp vật của người khác, gieo trọng tội 
của ba nẻo đữ, nêu sanh trong loài người, thường gặp phải 
nghèo khôn, ăn không đủ no miệng, áo không đủ che thân; thảy 
đêu [786a]| do trộm cắp, cướp đoạt vật của người, tức đoạn 
mạng căn của người. 

“Nếu có chúng sanh tham đăm dâm dật, gieo ba nẻo dữ, khi 
sanh trong loài người, gia đình không trinh khiết, do lén lút 
dâm dật. 

“Hoặc có chúng sanh nói dối, gieo tội địa ngục, khi sanh trong 
loài người, bị người khinh khi, lời nói không được tin, bị người 
col rẻ; sở dĩ như vậy đêu do đời trước nói dôi. 

“Hoặc có chúng sanh hai lưỡi,' gleo tội ba ác đạo, giả sử sanh 
trong loài người, tâm thường không định, thường mang ưu sâu. 
Sở dĩ như vậy, do người ây truyền lời dôi trá cả hai đâu. 

“Hoặc có chúng sanh nói lời thô ác, gieo tội ba ác đạo, nếu 
sanh trong loài người làm người xâu xí, thường bị măng nhiêc. 
Sở dĩ như vậy, do người kia có lời nói không chuyên chánh. 





' Hán: lưỡng thiệt, nhưng đây nên hiểu là ÿ ngữ, để không trùng lặp với tội 
ly gián đọan dưới. 


“Hoặc có chúng sanh gây đấu loạn đây kia, gleo tội ba ác đạo, 
giả sử sanh trong loài người, phân nhiêu bị thù ghét, người thân 
ly tán. Sở dĩ như vậy đêu do đời trước xúi dục đâu loạn. 

“Hoặc có chúng sanh tật đố, gieo tội ba ác đạo, nếu sanh trong 
loài người, thiếu thốn y phục. Sở dĩ như vậy, do bởi người ây 
khởi tâm tham lam tật đó. 

“Hoặc có chúng sanh khởi tâm ác hại gieo tội ba ác đạo, giả SỬ 
sanh trong loài người thường có nhiêu điêu hư dôi, không hiệu 
chí lý, tâm lọan không định. Sở dĩ như vậy, đêu do bởi đời 
trước sân hận thịnh nộ, không có nhân từ. 

“Hoặc có chúng sanh hành tà kiến, gieo ba ác đạo; nếu sanh 
trong loài người, chỉ ở chỗ biên địa, không sanh vào chỗ trung 
ương, không gặp Tam tôn, nghĩa lý của đạo pháp; hoặc phải 
điếc, mù, câm ngọng, thân hình không ngay, không hiểu pháp 
thiện, thường theo pháp ác. Sở dĩ như vậy, thảy đều do đời 
trước không có tín căn; cũng không tin sa-môn, bà-la-môn, cha 
mẹ, anh em. 

“Tỳ kheo, nên biết, do báo ứng của mười điều ác này đưa đến 
những tai ương như vậy. Cho nên, Tỳ kheo, hãy xa lìa mười 
điêu ác, tu hành chánh kiên. 

“Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ, vào ngày thứ mười lăm, khi thuyết giới, Thế Tôn với 
các Tỳ kheo vây quanh trước sau đi đến giảng đường Phổ hội.” 





” Xem 7zng 9, kinh 37. Pali, A. VII. 20 Uposatha (R. iv. 204). 


Khi ấy Thế Tôn lặng lẽ quán sát các Thánh chúng, rồi im lặng 
không nói. Lúc bây giờ A-nan bạch Phật: 

“Hôm nay [786b] Thánh chúng đều tụ tập hết vào giảng đường. 
Cúi mong Thế Tôn thuyết cắm giới” cho các Tỳ kheo.” 


Nhưng Thế Tôn vẫn im lặng không nói. Giây lát sau, A-nan lại 
bạch Phật: 

“Nay chính là lúc thích hợp, nên thuyết cắm giới, vì đầu hôm 
sắp hêt.” 

Thế Tôn vẫn im lặng không nói. Giây lát sau nữa, A-nan lại 
bạch Phật: 

“Sắp hết giữa đêm, chúng Tăng mệt mỏi. Cúi mong Thế Tôn 
đúng thời thuyêt giới.” 

Thế Tôn vẫn im lặng không nói. Giây lát, A-nan lại bạch Phật: 
“Phần cuối đêm sắp hết, cúi mong Thế Tôn kịp thời thuyết 
ĐIỚI.” 

Phật bảo A-nan: 

“Trong chúng có người không thanh tịnh, nên Ta không thuyết 
giới. Nay Ta cho phép Thượng tọa thuyêt giới. Nêu Thượng tọa 
của Tăng không đủ khả năng thuyêt giới, cho phép vị trì luật 
thuyêt giới. Nêu không có người trì luật, ai có thê tụng giới 
thông suôt, hãy xướng lên, khiên thuyêt giới. Từ nay trở đi, 
Như Lai không thuyêt giới. Nêu trong chúng có người không 
thanh tịnh mà Như Lai thuyết giới, đầu người ây bị vỡ làm bảy 
mảnh, như trái thù-laˆ kia không khác. 

Nghe thế A-nan buồn khóc, bèn nói như vẫy: 

“Thánh chúng từ nay côi cút. Chánh pháp của Như Lai sao mà 
chóng vánh. Kẻ bât tịnh sao xuât hiện vội thê?” 





3 Cắm giới, đây chỉ Ba-la-đề-mộc-xoa, Biệt giải thoát giới kinh. 
* Thù-la quả #5, chưa rõ trái gì. 
































Khi ấy Đại Mục-kiền-liên suy nghĩ như vầy: “Ai là người trong 
chúng này hủy phạm chánh pháp, đê Như Lai không thuyêt 
giới?” Rôi Đại Mục-kiên-liên liên nhập định, quán sát khắp 
trong Thánh chúng xem ai có tâm tỳ vêt. Mục-liên khi ây thây 
hai Tỳ kheo Mã Sư và Mãn Túc đang ở trong chúng. Tôn giả 
tức thì rời chỗ ngôi, đi đên hai Tỳ kheo ây, nói: 

“Các ông hãy rời khởi chỗ ngồi này. Như Lai đang khiến trách. 
Do bởi các ông mà Như Lai không thuyết giới.” 

Hai Tỳ kheo này bấy giờ im lặng không nói. Mục-liên nói: 
“Các ông hãy rời khỏi đây. Chớ có ở đây.” 

Nhưng hai Tỳ kheo này im lặng không trả lời. Tức thì Mục-liên 
bước tới trước nắm tay hai người lôi ra khỏi cửa, rồi đóng cửa 
lại, và bước lên bạch Phật: 

“Tỳ kheo bất tịnh đã ra ngoài. Cúi mong Thế Tôn phải thời 
thuyêt giới.” 

Phật bảo Mục-liên: 

“Thôi, thôi, Mục-liên! Như Lai không thuyết giới cho Tỳ kheo 
nữa. Như Lai không nói hai lời. Ong hãy trở về chỗ ngôi.” 
Mục-liên bấy giờ bạch Phật: 

“Nay trong chúng này đã sanh vết bân, con không có khả năng 
hành pháp duy-na. Cúi mong Thê Tôn sai cử vị khác.” 

Thể Tôn im lặng hứa khả. Mục-liên cúi đầu lạy dưới chân Thế 
Tôn, rôi trở về chỗ ngồi. 

Khi ây A-nan bạch Phật: 

“Tỳ-bà-thi Như Lai xuất hiện ở đời, Thánh chúng nhiều hay ít? 
Trải thời gian bao lâu mới sanh vêt bân. Cho đên, đệ tử của 
Phật Ca-diếp nhiều hay ít? Thuyết giới như thế nào?” 
Phât bảo A-nan: 





` CF. Tứ phân 1 (tr. 569a22): những vấn đề này do Xá-lợi-phất nêu lên hỏi 
Phật. 


“Chín mươi mốt kiếp có Phật xuất thế hiệu Tỳ-bà-thi Như Lai, 
Chí chân, Đăng chánh giác. Bấy giờ có ba hội Thánh chúng 
Hội thứ nhất, Thánh chúng gồm một trăm mười sáu vạn tám 
nghìn Tỳ kheo. Hộ hứ hai, hánh chúng gồm mười sáu vạn. Hội 
thứ ba, Thánh chúng mười vạn. Thảy đều A-la-hán. Phật thọ 
tám vạn bốn nghìn tuổi. Trong vòng một trăm năm, Thánh 
chúng thanh tịnh. Đức Phật ấy lây một bài kệ làm cắm giới. 

Nhẫn nhục là bậc nhất. 

Phật nói Vô vi nhất. 

Không vì cạo râu tóc 

Sa-môn mà hại người." 
“Bấy giờ, Đức Phật ấy chỉ nói một bài kệ này làm cắm giới 
trong vòng một trăm năm. Khi cấu uế đã phát sanh mới lập 
cắm giới. 
“Lại nữa, trong ba mươi mốt kiếp, có Phật hiệu Thi-khí Như 
Lai, Chí chân, Đăng chánh giác xuất hiện thế gian. Bấy giờ 
cũng có ba hội Thánh chúng. Hội thứ nhất Thánh chúng có 
mười sáu vạn. Hội thứ hai, Thánh chúng mười bốn vạn. Hội 
thư ba Thánh chúng mười vạn. Trong vòng tám mươi năm, 
trong chúng thanh tịnh, không có cấu uế, đức Phật ấy cũng nói 
một bài kệ: 

Nếu mắt thấy phi tà 

Bậc trí giữ không đắm. 

Xả bỏ các điều ác, 

Là hiệt huệ trong đời. 
“Trong vòng tám mươi năm đức Phật ấy nói một bài kệ này. 
Về sau khi câu bân phát sanh mới lập cắm giới. 
“Phật Thí-khí thọ bảy vạn tuôi. Trong kiếp ấy có Phật xuất hiện 
thế gian hiệu Tỳ-xá- -phù; cũng có ba hội Thánh chúng. Hội thứ 
nhất Thánh chúng gồm mười vạn. Hội thứ hai Thánh chúng 
tám vạn. Hội thứ ba, Thánh chúng gồm bảy vạn La-hán đã diệt 





° Kệ Giới kinh, xem Tứ phần giới bản. 


tận các lậu. Trong vòng bảy mươi năm không có cấu bân, Tỳ- 
xá-phù Như Lai nói một kệ rưỡi làm cắm ĐIỚI: 
[787a]| — Không hại, không chê bai, 

Mà phụng hành đại giới; 

Ăn uống biết vừa đủ; 

Giường chống cũng như vậy. 

Trì chí chuyên nhất cảnh. 

Đây là lời Phật dạy. 
“Trong bảy mươi năm, lấy một kệ rưỡi này làm cắm giới. Về 
sau vết bản phát sanh mới lập cắm giới. Tỳ-xá-phù Như Lai thọ 
bảy vạn tuổi. 
“Trong Hiền kiếp này có Phật xuất thế hiệu Câu-lâu-tôn Như 
Lai. Bấy giờ có hai hội Thánh chúng. Hội thứ nhất, Thánh 
chúng gồm bảy vạn, thảy đều A-la-hán. Hội thứ hai, gồm sáu 
vạn A-la-hán. Trong sáu mươi năm không cấu bân, Đức Phật 
ấy lây hai bài kệ làm cắm giới: 

Vĩ như ong hải hoa, 

Sắc hương rất tỉnh khiết; 

Lấy vị mà cho người. 

Đạo sỹ sống trong thôn, 

Không phỉ báng người khác; 

Cũng không dò xét lỗi người. 

Chỉ quản thân hành mình, 

Xem chánh hay không chánh. 


“Trong sáu mươi năm lấy hai bài kệ này làm cắm giới. Từ đó 
về sau khi cầu bân phát sanh mới lập cắm giới. Đức Phật ấy thọ 
sáu vạn tuổi. 


“Trong Hiền kiếp lại có Phật xuất thế hiêu Câu-na-hàm-mâu-ni 
Như Lai, Chí chân Đăng chánh giác. Bấy giờ có hai hội Thánh 
chúng. Hội thứ nhất, Thánh chúng gồm. sáu mươi vạn, thảy đều 
A-la-hán. Hội thứ hai, Thánh chúng gôm bốn mươi vạn, thấy 
đều A-la- hán. Trong bốn mươi năm, bấy giờ chưa có vết bản, 
đức Phật ấy lấy một bài kệ làm cắm giới: 


Giữ chí, chớ khinh miệt, 

Hãy học đạo tịch tĩnh; 

Bậc Hiên không ưu sâu, 

Chỉ thường niệm tịch diệt. 
“Trong bốn mười năm, lấy một bài kệ này làm cắm giới. Từ 
đó về sau khi có cấu bẩn mới lập cắm giới. Đức Phật ấy thọ 
bốn vạn tuôi. 
“Lại trong Hiền kiếp có Phật xuất thế hiệu Ca-diếp. Bấy giờ 
Phật có hai hội Thánh chúng. Hội thứ nhất, Thánh chúng gôm 
bốn mươi vạn. Hội thứ hai, Thánh chúng gồm ba mươi vạn, 
thảy đều A-la-hán. Trong hai mươi năm chưa có cấu bẩn, 
thường lây một bài kệ làm cắm giới: 

[787b] Hới thảy ác chớ làm; 

Hãy phụng hành điêu thiện; 

Tự tịnh tâm ÿ mình. 

Đó là chư Phật dạy. 
“Trong hai mươi năm lẫy một bài kệ này làm cắm giới. Sau khi 
có phạm cắm mới lập cắm giới. Bấy giờ Phật Ca-diếp thọ hai 
vạn tuổi. 
“Nay Ta, Như Lai xuất hiện ở đời. một hội Thánh chúng gồm 
một nghìn hai trăm năm mươi người. Trong mười hai năm 
không có cáu bắn, cũng lẫy một bài kệ làm cắm giới: 

Giữ miệng, ý thanh tịnh; 

Thân hành cũng thanh tịnh. 

Thanh tịnh ba nghiệp đạo'. 

Tu hành đạo Tiên nhân. 
“Trong mười hai năm lây một bài kệ này làm cấm giới. Khi có 
người phạm luật, dần dần có 250 giới. Từ nay về sau, chúng 
Tăng tập họp, khải bạch như Luật, rằng: “Các Hiền giả thảy 
cùng nghe, hôm nay ngày thứ mười lăm, thuyết giới. Tăng nay 
chấp thuận hòa hiệp thuyết cắm giới.” Khải bạch như vậy tồi, 





“Nguyên Hán: hành tích. 


nếu có Tỳ kheo nào có nói điều gì, không nên thuyết giới. Tất 
cả cùng im lặng, không ai nói gì, mới được thuyệt giới. Cho 
đên sau khi nói xong Tựa của giới, cân phải hỏi, “Các Hiện giả, 
có ai không thanh tịnh không?” Hỏi như vậy ba lân “Có ai 
không thanh tịnh không?” Ai thanh tịnh thì im lặng mà ghi 
nhận. Tuy nhiên, nay con người thọ mạng ngăn, hêt một đời 
không quá trăm năm. Cho nên, này A-nan, hãy khéo ghi nhớ 
kỹ.” 

Khi ấy A-nan bạch Thế Tôn rằng: 

“Quá khứ xa xưa chư Phật Thế tôn thọ mạng cực đài, người 
phạm Luật ít, không có vêt bân. Nhưng nay tuôi thọ con người 
ngăn, không quá mười lân mười. Sau khi chư Phật quá khứ diệt 
độ, Pháp lưu lại tôn tại ở đời trải qua bao lâu?” 

Phật bảo A-nan: 

“Chư Phật quá khứ sau khi diệt độ, có chánh pháp lưu lại ở đời 
không lâu.” 

A-nan bạch Phật: 

“Nếu sau khi Như Lai diệt độ, Chánh pháp sẽ tồn tại ở đời này 
bao lâu?” 

Phật bảo A-nan: 

“Sau khi Ta diệt độ, Pháp sẽ tồn tại lâu. Sau khi Phật Ca-diếp 
diệt độ, di pháp chỉ tồn tại bảy ngày. Này A-nan, ông nay nghĩ 
rằng đệ tử của Như Lai rất ít. Chớ nghĩ như vậy Ở phương 
Đông, đệ tử Ta nhiều vô số. Ở phương Nam, đệ tử nhiều vô số. 
Cho nên, này A-nan, hãy khởi lên ý nghĩ này: Ta, Phật Thích- 
ca Văn, thọ mạng cực kỳ lâu dài. SỞ dĩ như vậy, vi nhục thân 
tuy vào diệt độ, nhưng Pháp thân vẫn tôn tại. Ong hãy ghi nhớ 
phụng hành ý nghĩa này.” 

Bấy giờ A-nan và các Tỳ kheo nghe [787c] những điều Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 3 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà, cùng với chúng đại Tỳ kheo 500 vỊ. 

Bấy giờ A-nan bảy vai phải, quỳ gối phải xuống đất, bạch Thế 
Tôn răng: 

“Như Lai soi tỏ huyền vi, không sự gì mà không xét. Ngài hiểu 
rõ hêt thảy chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài biệt rõ tên 
họ, danh hiệu chư Phật quá khứ, đệ tử Bồ tát theo hâu nhiêu ít. 
Một kiếp, một trăm kếip, cho đến vô số kiếp, Ngài tất quán sát 
biết rõ. Ngài cũng phân biệt biết rõ tên họ của quôc vương, đại 
thần, nhân dân; cũng như biết rõ bao nhiêu quốc giới khác nhau 
hiện tại. Chúng con muôn biệt sự kiện trong tương lai lâu xa, 
đức Dr-lặc ra đời, là bậc Chí chân, Đăng chánh giác; đệ tử theo 
hâu, cùng cảnh Phật, phong tục an lạc như thê nào, trải qua bao 
lâu.” 

Phật bảo A-nan: 


“Ông hãy trở về chỗ ngồi, lắng nghe Ta nói về xự xuất hiện của 
Di-lặc, cùng quốc độ phong túc an lạc và đệ tử nhiều ít. Hãy 
kheo suy nghĩ, khéo ghi nhớ trong lòng.” 

A-nan vâng lời Phật dạy, trở về chỗ ngồi. Phật nói: 

“Trong tương lai lâu xa, ở tại quốc giới này, có thành quách gọi 
là Kê-đầu;” đông sang tây mười hai do-tuần; nam đến bắc bảy 
do tuần. Đất đai màu mỡ, nhân dân đông đúc, đường xá thành 
hàng. Bây giờ trong thành có Long vương tên Thủy Quang, ban 
đêm làm mưa thơm thâm nhuân, ban ngày trong lành mát mẻ. 





” Kê-đầu thành. Pali: Ketumai, cf. D. 26. Cakkavatti (R. iii. 75). Tham 
chiêu Hán, 7zưởng kinh 6 (tr. 41c22). 


“Bấy giờ trong thành Kê-đầu có một con quỷ La-sát tên là Diệp 
Hoa.” Việc làm của nó đều tùy thuận pháp, không trái nghịch 
chánh giáo. Nó rình lúc mọi người đã ngủ, mới dọn dẹp các thứ 
bất tịnh dơ bẩn, rồi lại nước thơm rưới lên đất, khiến cho cực 
kỳ sạch thơm. 

“A-nan, nên biết, lúc bấy giờ Diêm-phù-địa từ đông sang tây, 
từ nam lên bắc, mười vạn do tuần. Các núi, sông, vách đá đều 
tự tiêu diệt. Nước bốn biển dồn về một phương. Mặt đất Diêm- 
phù-địa trở nên bằng phẳng như mặt gương trong sáng. 

“Trong toản cõi Diêm-phù-địa, thóc gạo dồi dào, nhân dân 
đông đúc, có nhiều thứ trân bảo. Thôn xóm liên tiếp nhau chỉ 
cách khoảng tiếng gà gáy nghe được. Khi ấy các thứ hoa trái 
xâu dở khô chết hết, những thứ dơ bẫn cũng biến mất. Chỉ còn 
các loại cây trái ngon ngọt, hương thơm ngảo ngạt, sanh trưởng 
trên đất đó. 

“Khí hậu thời bấy giờ ôn hòa, bốn mùa thuận hợp. Trong thân 
người không có trăm lẻ tám thứ bệnh hoạn. Tham dục, sân hận, 
ngu s¡ không lớn, không mãnh liệt. Tâm người bình quân, thảy 
đêu đồng một ý. Gặp nhau thảy đều hoan hỷ, nói lời đẹp lòng 
với nhau. Ngôn ngữ chỉ một thứ, không có khác biệt. [788a] 
Như người Uất-đan-việt kia không khác. Vì người Diêm-phù- 
địa khi ấy đều đồng một thứ tiếng, không có nhiều thứ khác 
nhau. 

“Các hạng nam nữ bấy giờ mỗi khi có ý muốn đại, tiểu tiện, đất 
tự nhiên mở ra; việc xong nó tự khép lại. 

“Diêm-phù- địa thời ấy có giống lúa mọc tự nhiên, không có vỏ 
trấu, mùi vị cực kỳ thơm ngon, ăn vào trừ các thứ bệnh khô. 
Các loại vàng, bạc, trân bảo, xa cừ, mã não, chân châu, rơi vãi 
trên đất, không ai nghĩ đến thâu lượm. Khi người dân ở đó cầm 
lên một thứ, họ nói với nhau: “Người xưa do các loại châu báu 





? Diệp Hoa 3š3#, có lẽ dịch nghĩa từ Skt. elapafira (Palli: erakapatIa), cùng 
tên với một Long vương mà đến thời Phật Di-lặc được thoát thân rồng. 


này mà tàn hại lẫn nhau, giam cầm đày đọa nhau, gây thêm vô 
số khổ não. Ngày nay các thứ này cùng một loại với sỏi đá, 
không ai cất giữ. 

“Trong thời đó có vị Pháp vương xuất hiện, tên là Tương- 
khư, '” cai trị bằng chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu là 
bánh xe, voi, ngựa, minh châu, ngọc nữ, điển binh và điển tàng. 
Vua thống lãnh toàn cõi Diêm-phù-địa, không dùng đến dao 
gậy mà tự nhiên đều thần phục. 

“A-nan, như hiện nay có bốn kho báu.'' Ở nước Càn-đà-việt!” 
có kho báu Y-la-bát. ” Thứ hai, tại nước Di-thê-]a “ có kho báu 
Ban-trù. ` Thứ ba, tại nước Tu-lại-tra'“ có kho báu, cũng chứ 
nhiều trân bảo.'” Thứ tư, tại Bà-la-nại, Tương khư có kho báu 
lớn, chứa nhiều trân bảo không kể xiết. ` Bốn kho báu lớn này 
đúng lúc tự nhiên xuất hiện. Những người canh giữ kho báu ” 





'" Tương-khư ‡Š{*. Trường. ibid. (tr. 42a09) Tương-già 4Š #e. Pali, ibid. (tr. 
75), Sankha. 

'' Bốn bảo tàng #8, hầm mỏ quý. Xem đoạn sau, kinh7, phẩm 5I. 

'* Càn-đà-viêt ‡# fờ 3Ä, một phiên âm khác cho Kiện-đà-la (Skt.: Gandhavati 
= Gandhãra). Đoạn sau, kinh 7 phẩm 51 âm là Càn-đà-vệ ##,"ð #. Tại đây, 
theo truyền thuyết Palil (Luật Thiện kiến), Tôn giả Mạt-điền-địa 
(Majjhantika) đã chính phụng Long vương Araväla, quy y dân xứ này. Về 
sau trở thành một trong hai trung tâm lớn của Hữu bộ. 

3 Y-la-bát {#j##2X; Skt. elãparra, nguyên tên của một Long vương, quản ly 
kho báu cùng tên. Xem kinh 7 phẩm 5I sau. 

* Di-thê-la Zã3# ##. Đoạn sau, kinh 7 phẩm 51 âm là Mật-đé-la ?ấ###|š#| . 
Pali: Mithilã, kinh đô của vương quốc Videha, thời Phật. 

” Ban-trù #⁄flll, kinh 7 phẩm 51 chép ##ÿij. Nguyên tên một Long vương. 
Skt. Panduka. 

° Tu-lại-tra /ã ‡Ä*£. Skt. Surasfa. 

“Kinh 7 phẩm 51: kho báu Tân-già-la Z #ø ##' ở nước Tu-lại-tra, do Long 
vương Tân-giả-la quản lý. Skt. Pingala. 

Š Kinh 7 phẩm 51: Đại bảo tàng Tương-khư !###š (Kst. Sañkha) tại nước 
Bà-la-nại 3 #Š # (Vãranasï). 

? Kinh 7 phẩm 51: bốn Long vương hiến bốn đại bảo tàng. 




















đến tâu vua: “Tâu Đại vương, xin hãy dùng bảo vật trong các 
kho báu này mà ban phát cho những người nghèo khốn.' Đại 
vương Tương-khư sau khi nhận được các kho báu này cũng 
không cắt làm của riêng, không có ý tưởng chiếm hữu tài vật. 
“Thời bấy giờ trong nội cảnh Diêm-phù-địa có loại cậy tự 
nhiên sanh ra y phục, thứ vải rất mịn và mềm mại; mọi người 
đến lẫy mà dùng. Giống như hiện nay người Uắ-đan-viết lẫy y 
phục sanh ra tự nhiên ở trên cây không khác. 

“Vua bấy giờ có vị Đại thần tên là Tu-phạm-ma,ˆ° vốn là bạn 
thân của vua từ thời thơ ấu, mà vua rất yêu kính. Vả, ông này 
có nhan sắc đẹp đẽ, không cao, không thấp, không gầy, không 
mập, không đen, không trăng, không già, không trẻ. Tu-phạm- 
ma có vợ tên là Tu-phạm-viêt,ˆ` đặc sắc bậc nhất trong các 
ngọc nữ, y như phi hậu của Thiên đế. Miệng bà thường có mùi 
thơm của hoa sen ưu-bát; thân thể luôn luôn có mùi thơm 
chiên-đàn; có toàn vẹn 84 tư thái của phụ nữ; không có bệnh 
hoạn, không hề loạn tưởng. 

“Bấy giờ Bồ tát Di-lặc từ [788b] trên trời Đâu-suất quan sát 
cha mẹ, ai không già cũng không trẻ, bèn giáng thần xuống đó, 
rồi sẽ sanh ra từ hông phải, như Ta ngày nay không khác. Bồ 
tát Di-lặc cũng vậy. Tu-phạm-ma tức thì đặt tên cho con là Di- 
lặc mà thân hình được trang nghiêm bằng 32 tướng tốt và 80 vẻ 
đẹp; sắc da màu hoàng kim. 

“Con người thời ây thọ mạng rất dài, không có các thứ tật 
bệnh. Thảy đều thọ tám vạn bốn nghìn tuổi. Phụ nữ đến 500 
tuổi mới lây chồng. 

“Bồ tát Di-lặc sông tại gia không bao lâu, rồi xuất gia học đạo. 





”° Tu-phạm-ma {£##ƑZ. Pali: Subrahmä. 
”' Tu-phạm-việt #E#&È. Pali: Subrahm. 


“Bấy giờ cách thánh Kê-đầu không xa có một gốc đại thọ tên là 
Long hoa,” cao một do- tuần, rộng năm trăm bộ. Bồ tát Di-lặc 
ngồi dưới gốc Cây này mà thành đạo quả vô thượng. Vào nửa 
đêm Di-lặc xuất gia, ngay đêm đó thành đạo vô thượng. Khi â ây 
ba nghìn đại thiên sát-độ chấn động. Địa thần liên tiếp truyền 
nhau: “Nay Di-lặc đã thành Phật." Lần lượt truyền cho đến 
cung điện Tứ thiên vương cũng nghe: “Di-lặc đã thành Phật 
đạo.” Rồi lần lượt truyền lên các cõi trời Tam thập tam, Diệm 
thiên, Đâu-suất, Hóa tự tại, Tha hóa tự tại. Âm thanh truyền lần 
lên cho đến Phạm thiên: “Di-lặc đã thành Phật đạo.” 

“Bấy giờ có Ma tên là Đại Tướng, cai trị đúng theo pháp. Khi 
nghe âm hưởng lan truyền danh giáo của Như Lai, hoan hỷ 
phần. chấn không dừng được, bảy ngày bảy đêm không ngủ. 
Khi ấy Ma vương dẫn vô số người nhà trời của Dục giới đi đến 
Phật Di-lặc, cung kính lễ bái. Di-lặc Thánh tôn lần lượt giảng 
thuyết các đề tài vi diệu của chánh pháp cho chư thiên; các đề 
tài về thí, giới, sanh thiên, dục là bất tịnh tưởng, xuất yếu là vi 
diệu. Sau khi thấy mọi người đã phát tâm hoan hỷ, như pháp 
mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết, là Khổ, Tập, Tận, Đạo, 
Ngài đều phân rộng rãi ý nghĩa cho chư thiên và loài người. 
Lúc đó, ngay trên chỗ ngồi có tám vạn bốn nghìn con trời dứt 
sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. 

“Bấy giờ Đại Tướng Ma vương bố cáo với nhân dân cõi ấy 
rằng: “Các người nên nhanh chóng xuất gia. Vì sao? Hôm nay 
Đức Di-lặc đã vượt qua bờ bên kia, và cũng sẽ đưa các người 
vượt qua. 

“Bấy giờ trong thành Kê-đầu có một trưởng giả tên là Thiện 
Tài, nghe giáo lệnh của Ma vương, lại nghe tiếng Phật, liền dẫn 
đại chúng gồm tám vạn bốn ngàn người đi đến Phật Di-lặc, cúi 
đầu lạy dưới chân, [788] rồi ngồi xuống một bên. Đức Di-lặc 





?” Long hoa lÊ##. Skt. Nãgapugpa. Pali: Nãgapupphiya (2), nhưng không 
thấy đề cập trong văn học Pali. 


lần lượt thuyết các đề tài vi diệu của pháp cho ông, luận về thí, 
giới, sanh thiên. Khi Đức Di-lặc thấy tâm ý mọi người đã khai 
tỏ, như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết, là Khô, Tập, 
Tận, Đạo, Ngài đều phân biệt rộng rãi cho mọi người. Ngay khi 
ấy, từ trên chỗ ngồi, Thiện Tài cùng tám vạn bốn nghìn người 
dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Thiện Tài cùng 
tám vạn bốn nghìn người bước lên trước bạch Phật, cầu xin 
xuất gia, khéo tu phạm hạnh, thành đạo A-la-hán. Đấy là hội 
thứ nhất của Phật Di-lặc, có tám vạn bốn nghìn A-la-hán. 

“Bấy giờ Vua Tương-khư, khi nghe đức Di-lặc đã thành Phật 
đạo, liền đi đến chỗ Phật để nghe pháp. Được Di-lặc thuyết 
pháp cho ông; pháp mà khoảng đầu thiện xảo, khoảng giữa 
thiện xảo, khoảng cuối cũng thiện xảo; nghĩa lý sâu xa. 

“Một thời gian sau, vua lập thái tử; rồi đem vật trân bảo cho 
thợ hớt tóc, lại đem các thứ bảo vật khác cho các bà-la-môn. 
Sau đó Vua dẫn tám vạn bốn nghìn người đi đến chỗ Phật, cầu 
xin làm sa-môn. Tắt cả đều thành đạo A-la-hán. 

“Khi trưởng giả Tu-phạm-ma nghe Đức Di-lặc đã thành Phật 
đạo, liền dẫn đại chúng gồm tám vạn bốn nghìn bà-la-môn đi 
đến chỗ Phật cầu xin làm sa-môn. Thảy đều đắc A-la-hán. Duy 
Tu-phạm-ma đọan trừ ba kết, rối nhất định sẽ chấm dứt biên tế 
khô. 

“Mẹ của Phật là Phạm-ma-việt cũng dẫn tám vạn bốn nghìn thể 
nữ đi đến Phật cầu xin làm sa-môn. Các người nữ đều đắc A- 
la-hán; duy chỉ một người là Phạm-ma-việt đoạn trừ ba kết 
thành Tu-đà-hoàn. 

“Những người phụ nữ sát-lợi nghe đức Di-lặc Như Lai xuất 
hiện thế gian thành Đẳng chánh giác, có vài nghìn vạn người 
đi đến Phật. cúi đầu lạy dưới chân, rồi ngồi xuông một bên. 
Mỗi người đều sanh tâm cầu xin làm sa-môn, xuất gia học đạo. 
Trong đó, hoặc có người vượt thứ lớp mà chứng ngộ; hoặc có 
người không chứng ngộ. Này A-nan, những người không vượt 


thứ lớp chứng ngộ thảy đều là những người tùy pháp hành”, 
nhàm tởm tắt cả thế gian không có gì đáng vui thích. 

“Di-lặc bấy giờ thuyết giáo pháp ba thừa. Như ngày nay trong 
các đệ tử của Ta, Đại Ca-diếp là người hành đầu đà. Trong quá 
khứ đã từng tu phạm hạnh nơi chư Phật. Người này sẽ thường 
trợ giúp Di-lặc giáo hóa nhân dân.” 

Khi ấy Ca-diếp đang ngồi kiết già cách Như Lai không xa, 
chánh thân chánh ý, buộc niệm [789a] trước mắt. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo Ca-diếp: 

“Nay tuôi Ta đã suy hao, gần hơn tám chục. Nhưng nay Như 
Lai có bốn Đại Thanh văn có thể đảm trách du hóa, mà trí tuệ 
vô tận, đầy đủ các phẩm đức. Bốn vị này là những ai? Đó là 
Tỳ kheo Ca-diếp, Tỷ-kheo Quân-đồ-bát-hán, Tỳ kheo Tân-đầu- 
lô, ` Tỳ kheo La-hầu-la.”” Các ngươi bốn Đại Thanh văn không 
nên bát-niết-bàn. Hãy đợi khi nào pháp Ta mắt hẵn rồi hãy bát- 
niết-bàn. Đai Ca-diếp cũng không nên bát-niết-bàn. Hãy đợi 
cho đến Di-lặc xuất hiện thế gian. Vì sao? Các đệ tử được hóa 
độ bởi Di-lặc thảy đều là đệ tử của Thích-ca Văn, do sự giáo 
hóa của Ta được lưu lại mà dứt sạch các lậu. Trong thôn Tỳ-đề, 
quốc giới Ma-kiệt, Đại Ca-diếp sẽ trú trong núi ở đó.”” Về sau, 
Di-lặc Như Lai sẽ dẫn vô số tùy tùng đi đến núi này. Do ân đức 
của Phật, các quỷ thần sẽ mở cửa núi, và được thấy Ca-diếp 
trong hang thiền. Khi ấy đức Di-lặc duỗi cánh tay phải chỉ Ca- 





* Nguyên Hán: phụng pháp. Hạng Tu-đà-hoàn lợi căn. 

* Tân-đầu-lô Z #ã #, tức vị thứ nhất trong 16 A-la-hán kể trong Pháp frụ 
ký (T49n2030, tr. 13a9), phiên âm khác là Tân-độ-la Bạt-ra-xà ? /š iš z4 ## 
!ñ Bi] (Skt. Pindola-bhäradvãja). 

¬ La-vân ##zZx, tức La-hổ-la ##}# #Ÿ (Skt., Pali: Rãhula), thứ I1 trong 16 A- 
la- hán kế trong Pháp trụ ký (tr. 13a14). 

*° Truyền thuyết phương Bắc, Đai Ca-diếp hiện vẫn nhập định trong núi Kê 
túc (Skt. Kukkufapada-giri), nước Ma-kliệt-đà; cÍ. Phú pháp nhan duyên 
(T50n2058, tr. 301a16); Pháp Hiển truyện (T51n20§5, tr. §63c27); Tây vực 
ký 9 (TSIn2087, tr. 919b25). 

















diếp mà bảo đại chúng: “Đây là đệ tử của Phật Thích-ca Văn 
trong thời quá khứ xa xưa, tên là Ca-diếp, vẫn tồn tại cho đến 
nay, là vị đầu đà khổ hành bậc nhất.” Mọi người khi ấy tán thán 
là chưa từng có. Ngay lúc ấy, vô số trăm nghìn người dứt sạch 
trần cầu, được pháp nhãn thanh tịnh. 

“Đây gọi là hội thứ nhất, ˆˆ có chín mươi sáu ức người thành A- 
la-hán. Những người ấy đều là đệ tử của Ta. Vì sao? Thảy đều 
do Ta giáo hóa mà được như vậy; và cũng do nhân duyên bốn 
sự ” là huệ thí, nhân ái, lợi người và đẳng lợi. 

“Này A-nan, bấy giờ Di-lặc Như Lai sẽ lấy y tăng-già-lê của 
Ca-diếp rồi khóac lên mình, tức thì thân thê của Ca-diếp tự 
nhiên rã như sao. Di-lặc mới dùng đủ các loại hương hoa cúng 
dường Ca-diếp. Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn có tâm cung kính 
đối với Chánh pháp. Di-lặc cũng do Ta giáo hóa mà được 
thành đạo vô thượng chân chánh. 

“A-nan, nên biết, hội thứ hai của Phật Di-lặc có 94 ức người, 
đều là A-la-hán, cũng đều là đệ tử di giáo của Ta, hành cúng 
dường bốn sự mà được như vậy. 

“Lại nữa, hội thứ ba của Phật Di-lặc có 92 ức người, đều A-la- 
hán, cũng là đệ tử di giáo của Ta. 

“Thời bấy giờ, các Tỳ kheo đều có họ là đệ tử Từ thị, như ngày 
nay các Thanh văn [789b] đều được gọi là đệ tử Thích-ca. 

“Bấy giờ, đức Di-lặc thuyết pháp cho các đệ tử: “Tỳ kheo các 
ngươi, hãy tư duy về tưởng vô thường, tưởng lạc có khổ, tưởng 
chấp ngã và vô ngã, tưởng thật có Không, tưởng sắc biến, 
tưởng bằm xanh, tưởng sình chương, tưởng ăn chưa tiêu hết, 
tưởng máu huyết, tưởng hết thảy thế gian không có đang vui 
thích. Vì sao vậy? Tỳ kheo nên biết, mười tưởng này đều là 
những điều đã được Thích-ca Văn Phật trong quá khứ nói cho 
các ngươi, để được dứt sạch hữu lậu, tâm được giải thoát. 





*” Có thê có sự nhằm lẫn trong bản Hán này. 
” Tứ sự DU3F, đây chỉ bốn nhiếp sự, mà nội dung Hán dịch ở đây có khác. 








“Trong đại chúng này, hoặc có người vốn là đệ tử của Phật 
Thích-ca Văn, thời quá khứ đã tu phạm hạnh, nay đến chỗ Ta. 
Hoặc phụng trì pháp của Phật Thích-ca Văn, nay đến chỗ Ta. 
Hoặc ở nơi Phật hích-ca Văn cúng dường Tam bảo, nay đến 
chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca Văn mà tu hành sốc rễ thiện 
trong khoảng chừng búng ngón tay, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở 
nơi Phật Thích-ca hành bốn vô lượng tâm, nay đến chỗ Ta. 
Hoặc ở nơi Phật Thích-ca Văn mà thọ trì năm giới, ba tự quy y, 
nay đến chỗ Ta. Hoặc ở Phật Thích-ca Văn khởi dựng tháp 
miều, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca mà tu sửa 
chủa, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca Văn mà thọ trì 
tám pháp quan trai, nay đến chỗ ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca 
Văn mà cúng dường hương hoa, nay đến chỗ ta. Hoặc ở nơi 
Phật ấy nghe Phật pháp mà buồn khóc rơi lệ, nay đến chỗ Ta. 
Hoặc ở nơi Phật Thích-ca Văn chuyên ý nghe Pháp, nay đến 
chỗ Ta. Hoặc suốt đời khéo tu phạm hạnh, nay đến chỗ Ta. 
Hoặc chép, đọc tụng, thọ trì, nay đến chỗ Ta. Hoặc người thừa 
sự cúng dường mà nay đến chỗ Ta. 
“Rồi đức Di-lặc nói bài kệ này: 

Tăng trưởng đức giới, văn, 

Nghiệp thiên và tư duy, 

Khéo tu hành phạm hạnh, 

Người ấy đến chỗ Ta. 


Khuyên thí, tâm hoan hỷ, 
Tu hành cội nguồn tâm, 

Ý không sai biệt tưởng, 
Người ấy đến chỗ Ta. 

Hoặc phát tâm bình đẳng, 
Và thừa sự chư Phật, 

Thức ăn cúng Thánh chúng, 
Người ấy đêu đến Ta. 


Hoặc tụng giới, khế kinh, 


Khéo tập, thuyết cho người, 
Nhiệt hành nơi gốc pháp, 
Ngày nay đến chỗ Ta. 


[789c| Họ Thích khéo giáo hóa, 
Củng dường các xá-lợi, 
Thừa sự pháp, cúng dường, 
Ngày nay đến chỗ Ta. 


Nếu ai sao chép kinh, 
Ban” bố trên lụa trắng.`" 
Những ai cúng dường kinh, 
Nay đêu đến chỗ Ta. 


Lụa là và các vật, 

Cung dường nơi chùa tháp, 
Tự xưng Nam mô Phật, 
Thảy đêu đến chỗ Ta. 


Ai cúng dường hiện tại, 

Và chư Phật quá khứ; 

Thiên định, chánh bình đẳng, 
Cũng không có tăng giảm, 


Cho nên, đối Phật pháp, 

Thừa sự nơi Thánh chúng, 

Chuyên tâm thờ Tam bảo, 

Tất đến chỗ vô vi. 
“Này A-nan, nên biết, Di-lặc Như Lai sẽ nói bài kệ này giữa 
đại chúng. 





” Văn bản in là tụng 2#, cước chú in là ban 2ã, TNM: ban Zt. 

3° Tố thượng Ã_k. Do chữ ban 28 đọc là tụng 2ã nên có người đoan đây là 
chữ án # (án thư), thay vì tố Ÿ. Nhưng Án độ không có tục đọc sach trên 
án thư. 


“Bấy giờ trong đại chúng, chư thiên và loài người tư duy mười 
tưởng, khi ấy có mười một triệu`' người dứt sạch trần cấu, 
được pháp nhãn thanh tịnh. Trong một nghìn năm, trong chúng 
không có cáu bản, Di-lặc Như Lai bấy giờ chỉ nói một bài kệ 
làm cắm giới: 

Miệng, ý không hành ác, 

Thân cũng không sai phạm, 

Trừ sạch ba nghiệp này, 

Chóng vượt vực sanh tử. 
“Sau một nghìn năm, sẽ có người phạm cấm giới, bấy giờ mới 
chế giới. 
“Di-lặc Như Lai sẽ thọ tám vạn bốn nghìn năm. Sau khi bát- 
niết-bàn, di pháp của Ngài sẽ tồn tại tám vạn bốn nghìn năm. 
Sở dĩ như vậy, vì chúng sanh thời bấy giờ thảy đều có căn tính 
linh lợi. Nếu có thiện từ, thiện nữ nhân nào muốn thấy Phật Di- 
lặc và các Thanh văn trong ba hội, thành Kê-đầu, và bốn đại 
bảo tàng, muốn được ăn thứ lúa tự nhiên, mặc loại y phục tự 
nhiên, rôi khi thân họai mạng chung sanh lên trời, những thiện 
nam tử, thiện nữ nhân ấy hãy chuyên cần tỉnh tấn, không sanh 
lười biếng, và hãy cúng dường thừa sự các pháp sư bằng các 
thứ hương hoa thơm, cùng các phẩm vật cúng dường chớ để 
thiếu thốn. 
A-nan, hãy học điều này như vậy.” 
Bấy giờ, A-nan và các chúng hội nghe những điều Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. '“ 


KINH SÓ 4” 
[90a07]Tôi nghe như vầy: 





*' Hán: thập nhất cai -Ƒ—##⁄; mỗi cai là 10 triệu. Con số ở đây chỉ có tính 
tượng trưng. 

** Bản Hán, hết quyền 44. 

* Tham chiếu Pali, D. 14 Mahäpadãna (R. ii. 1). Hán, 7zưởng !, kinh 1 
“Đại bản”. 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ số đông Tỳ kheo cùng tụ tập tại giảng đường Phổ hội. 
Mọi người đều có ý nghĩ này: “Thật kỳ diệu thay, hy hữu thay! 
Như Lai có thê phân biệt biệt rõ chư Phật quá khứ đã nhập 
Niêt-bàn, với tên hiệu như vậy, chủng tộc như vậy, sự trì giới 
và đệ tử tùy tùng như vậy, cùng tam-muội, trí tuệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiên, thân thọ dài ngăn, thảy đêu biệt rõ. Thê nào, 
chư Hiên, đó là do Như Lai phân biệt pháp xứ cực kỳ thanh 
tịnh mới biệt nguôn gôc danh hệu của chư Phật chăng? Hay do 
chư thiên đên báo cáo cho biệt điêu này chăng?” 

Khi ấy, bằng thiên nhĩ thông suốt, Thế Tôn nghe các Tỳ kheo 
đang khơi dậy đề tài này, liền đi đến chỗ các Tỳ kheo, rồi 
xuống ngay giữa đại chúng. Bấy giờ Thế Tôn hỏi các Tỳ kheo: 
“Các ông tập họp tại đây, đang bàn luận chuyện gì?” 

Các Tỳ kheo bạch Phật: 

“Chúng con tập họp tại đây bản luận các đề tài Phật pháp. Mọi 
người đều nêu lên vần đê như vây, “Kỳ diệu thay, hy hữu thay, 
Như Lai có thê biệt rõ chư Phật quá khứ với danh hiệu, chủng 
tộc như vậy; trí tuệ như vậy, cũng đêu thông suôt tường tận. 
Thật kỳ diệu! Thê nào, này chư Hiên, đó là do sự phân biệt 
pháp giới của Như Lai cực kỳ thanh tịnh mới biêt được nguôn 
gôc danh hiệu chư Phật, hay do chư Thiên đên chỗ Phật nói lại 
sự kiện ây?”” 

Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: 

“Các ông có muốn nghe trí lực siêu việt của chư Phật quá khứ, 
cùng danh hiệu, thọ mạng dải văn chăng?” 

Các Tỳ kheo đáp: 

“Nay là lúc thích hợp, cúi xin Như Lai giải bày nghĩa lý này.” 
Phật bảo các Tỳ kheo: 

“Các ông hãy khéo suy nghĩ. Ta sẽ diễn rộng ý nghĩa cho các 
ông nghe.” 


Các Tỳ kheo vâng lời Phật dạy, lắng nghe. 
Phật bảo các Tỳ kheo: 
Tỳ kheo, nên biết, quá khứ cách nay 9l kiếp, có Phật xuất thế 
hiệu Ty-bà-thi Như Lai, Chí chân, Đăng chánh giác. 
“Lại 31 kiếp có Phật xuất thế hiệu [790b] Thi-khí Như Lai, Chí 
chân, đăng chánh giác. 
“Lại 31 kiếp Có Phật hiệu Tỳ-xá-phù Như Lai, Chí chân, Đẳng 
chánh giác xuât hiện ở đời. 
“Trong Hiền kiếp này, có Phật xuất thế hiệu Câu-lưu-tôn Như 
Lai, Ứng cúng, Đăng chánh giác. 
“Lại trong Hiền kiếp có Phật xuất thế hiệu Câu-na-hàm-mâu-ni 
Như Lai, Chí chân, Đăng chánh giác. 
“Lại trong Hiền kiếp có Phật xuất thế hiệu Ca-diếp. 
“Lại trong Hiền kiếp, Ta, Thích-ca Văn Như Lai, Chí chân, 
Đăng chánh giác, xuât hiện ở đời.” 
Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: ¬ 

Trong chín mươi mốt kiếp 

Có Phật Tỳ-bà-thi ` 

Trong ba mươi môi kiếp 

Xuát hiện Phật Thi-khi. 

Lại ở trong kiếp đó 

Xuất hiện Phật T-xá. 

Ngày nay trong Hiển kiếp 

Bốn Phật lại ra đời: 


Câu-tôn, Na, Ca-diếp, 

Như mặt trời soi đời. 

Nếu muốn rõ tên họ, 

Và danh hiệu, như vậy 
“Tỳ-bà-thi Như Lai xuất hiện trong chủng tộc sát-lợi. Thi-khí 
Như Lai cũng xuất hiện trong sát-lợi. Tỳ-xá-phù Như Lai cũng 
từ sát-lợi. Câu-lưu-tôn xuất hiện trong dòng Bà-la-môn. Câu- 


na-hàm-mâu-ni xuất hiện trong dòng bả-la-môn. Ca-diếp Như 
Lai xuất hiện trong dòng bà-la-môn. Như Ta nay xuất hiện 
trong dòng sát-lợi.” 
Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: 

Các Phật trước xuất hiện 

Đẩu từ dòng sát-lợi. 

Câu-tôn, đến Ca-diếp, 

Xuất từ Bà-la-môn. 


Chí tôn không ai bằng. 

Ta nay Thầy trời người, 

Với các căn tịch tĩnh, 

Xuất từ dòng sát-lợi. 
“Tỳ-bà-thi Như Lai họ Cù-đàm.” Thi-khí Như Lai cũng từ họ 
Cù-đàm. Tỳ-xá-phù cũng họ Củ-đàm. Ca-diếp Như Lai xuất từ 
họ Ca-diếp. Câu-lâu-tôn, Câu-na-hàm-mâu-ni, cũng đòng họ 
Ca-diếp không khác. Ta, Như Lai đời hiện tại, có họ Cù-đàm.” 
Bấy giờ Thế Tôn bèn nói bài kệ này: 

Các Phât Chánh giác đầu 

Xuất từ họ Cù-đàm. 

Ba vị tiếp Ca-diếp, 

Đẩu có họ Ca-diếp. 

[790c] — Như Ta đời hiện tại, 

Chư thiên nhán cúng dường, 

Các căn đêu tịch tĩnh, 

Xuất từ họ Cù-đàm. 
“Tỳ kheo, nên biết, Tỳ-bà-thi Như Lai có họ”” là Câu-lân-nhã.” 
Thi-khí Như Lai cũng xuất từ Câu-lân-nhã. Tỳ-xá-phù Như Lai 





**“ Nguyên Hán: tánh 3+. Đoạn dưới cũng nói tánh thuộc Câu-lân-nhã. Có sự 
lần lộn vẻ dụng ngữ tr0ng bản hán dịch này. Xem cht. dưới. 
** Tánh, Pali: gozz, tức dòng họ, chỉ phương diện huyết thống. 


cũng xuất từ Câu-lân-nhã. Câu-lưu-tôn Như Lai xuất từ Bà-la- 
đọa. Câu-na-hàm-mâu-ni cũng xuất từ Bà-la-đọa. Ca-diếp Như 
Lai cũng xuất từ Bà-la-đọa.” '” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Ba vị Chánh giác đầu 

Xuất từ Câu-lân-nhã. 

Sau cho đến Ca-diếp 

Đều từ Bà-la-đọa. 


Như Ta đời hiện tại, 

Chư thiên nhán cúng dường, 

Các căn đều tịch tĩnh, 

Xuất từ Câu-lân-nhã.`Ÿ 
“Tỳ-bà-thi Như Lai ngồi dưới cây hoa Ba-la-lợi”” mà thành 
Phật đạo. Thi-khí Như Lai ngồi dưới cây Phân-đà-lợi”” mà 
thành Phật đạo. Tỳ-xá-phù Như Lai ngồi dưới cây Sa-la'' mà 
thành Phật đạo. Câu-lưu-tôn Như Lai ngồi dưới cây Thr-lợi- 
sa?” mà thành Phật đạo. Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai ngồi dưới 
cây Ưu-đầu-bát-la'Ì mà thành Phật đạo. Ca-diếp Như Lai ngồi 





*° Câu-lân-nhã 32|£3. Pali: Kondañña. Trên kia cũng nói là tánh Cù-đàm. 
Trường 1 cũng như Pali, chỉ nói tánh Câu-lj-nhã 34J#|3, không nói đến 
tánh Cù-đàm. 

3” Bà-la-đọa 3š # lỗ. Ba vị sau này, 7ưởng 1 và Pali đều nói thuộc dòng họ 
Ca-diếp, như đoạn trên; không nói đến Bà-la-đọa. 

** Không thấy nơi nào khác nói Thích-tôn thuộc họ Câu-lân-nhã. 

3° Ba-la-lợi » ##l. Pali: PZ/ali, cây có hoa màu hồngnhạt, tên khoa học 
Bignonia suaveola. 

*° Phân-đà-lợi 2-fÈ#|. Pa;i: Puudarika, sen trắng. 

*! Đề bản chép: ba-la ở ##; nên sửa lại là sa-la 3# #Š. Pali: SZ/a. 

* Thi-lợi-sa Ƒ #|š}. Pali: Siisa, Skt. sirya, hoa hợp hôn (Huyễn ứng âm 
nghĩa). 

* Ưu-đầu-bát-la †Š 5ã # lễ. Pali: Udumbara. 


dưới cây Ni-câu-lưu ”” mà thành đạo quả. Như Ta Như Lai 
trong đời hiện tại ngồi dưới cây Cát-tường”” mà thành Phật 
đạo.” 

Vị thứ nhất thành đạo 

Dưới cây Ba-la-lợi. 

Thi-khí, Phân-đà-lợi. 

1)-xá, cây Sa-la. 


Câu-tôn, cây Thi-lợi. 
Câu-na, cáy Bạt†-la. 
Ca-diếp, cây Câu-lưu. 
1a dưới cây Cát tường. 


Bảy Phật, Thiên trung Thiên, 

Soi tỏ khắp thế gian, 

Nhân duyên dưới bóng cây, 

Mà chứng thành đạo quả. 
“Tỳ-bà-thi Như Lai có đệ tử là đại chúng gồm 16 vạn § nghìn 
người. Thikhí Như Lai có đệ tử với đại chúng gồm 16 vạn 
người. Tỳ-xá-phù Như Lai có đệ tử là đại chúng I0 vạn người. 
Câu-lưu-tôn Như Lai có đệ tử là đại chúng 8 vạn người. [791a| 
Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai có đệ tử là chúng 7 vạn người. 
Ca-diếp Như Lai có đệ tử là chúng 6 vạn người. Ta nay chúng 
đệ tử có 1250 người. Thảy đều là A-la-hán, vĩnh viễn dứt sạch 
các lậu, không còn các triền phược.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Trăn nghìn sảu vạn tám, 

Đệ tử T)-bà-thi. 

Trăm nghìn thêm sảu vạn, 

Chúng đệ tử Thi-khi. 





* Ni-câu-lưu #3) . Pali: Nigrodha, Skt. nyagrodha, môt loại cây đa hay 
sung (Èïicus indiaca). 

* Cát tường rí‡È#. Pali: 4ssaha; Skt. aývafha, cáy yường thọ (Ficus 
religiosa). 





Chúng Tỳ kheo trăm nghừn, 
Đệ tử T)-xá-bà. 

Câu-tôn, chúng tám vạn. 
Câu-na-hàm bảy vạn 
Ca-diếp, chúng sáu vạn. 
Thảy đêu A-la-hán. 


Ta nay Thích-ca Văn, 

Nghìn hai trăm năm chục, 

Đều là bậc Chân nhân, 

Hiện đang hành giáo pháp. 

Đệ tử theo di giáo, 

Con số không thể lường. 
“Tỳ bà-thi Như Lai có thị giả tên là Đại Đạo Sư.ˆ” Thi-khí Như 
Lai có thị giả tên là Thiện Giác.ˆ” Tỳ-xá-phù Như Lai có thị giả 
tên là Thắng Chúng.” Câu-lưu-tôn Như Lai có thị giả tên là 
Cát Tường.ˆ” Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai có thị giả tên là Tỳ- 
la-tiên."”° Ca-diếp Như Lai có thị giả tên là Đạo Sư.`' Ta nay có 
thị giả tên là A-nan.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 

Đại Đạo và Thiện Giác, 

Thắng Chúng và Cát Tường, 

1)-la-tiên, Đạo Sư, 

A-nan. Bảy thị giả. 

Những vị này hấu Phật, 

Không khi nào sái thời; 

Phúng tụng và thọ trì, 
































*“ Đại Đạo Sư. 7rường 1, thị giả Vô Ưu ##Z#. Pali: Asoka. 

! Thiện Giác. 7¡ rường I, thị giả Nhẫn Hành Z#ƒT. Pali: Khemakaro. 
*3 Thắng Chúng. 7ởng 1, thị giả Tịch Diệt #¿ðÄ. Pali: Upasanto. 

'' Cát Tường. 7rường 1, thị giả Thiện Giác #£##. Pali: Buddhijo. 

”° Tỳ-la-liên. 7zưởng ¡, thị giả An Hòa II. Pali: Sotthijo. 

*! Đạo Sư. Trường 1, thị giả Thiên Hữu ?££. Pali: Sabbamitto. 





Không để mắt nghĩa lý. 
“T-bà-thi Như ai thọ § vạn 4 nghìn tuổi. Thi-khí Như Lai thọ 
7 vạn tuôi. Tỳ-xá-phù Như Lai thọ 6 vạn tuôi. Câu-lưu-tôn Như 
Lai thọ 5 vạn tuổi. Câu-na-hàm Như Lai thọ 4 vạn tuổi. Ca- 
diếp Như Lai thọ 2 vạn tuôi. Ta ngày nay thọ mạng rất văn. 
Tuôi thọ dài nhất không quá một trăm.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 

Phật đâu, tám vạn tư. 

Phật kế, 7 vạn tuổi. 

1)-xá-bà sáu vạn. 

Cáu-lưu thọ 5 vạn. 


[791b] Gáp đổi số hai vạn 

Tuổi thọ Cáu-na-hàm. 

Ca-diêp thọ hai vạn. 

Chỉ Ta thọ trăm tuổi. 
“Như vây, này các Tỳ kheo, Như Lai quán sát biết rõ tên họ, 
danh hiệu của chư Phật; tât cả đêu rõ ràng; chủng loại, xuât xứ, 
thảy đêu quán triệt; trì giới, thiên định, trí tuệ, giải thoát, thảy 
đêu thâu rõ.” 
Bấy giờ A-nan bạch Thế Tôn: 
“Như Lai cũng nói, Như Lai biết rõ quá khứ hằng sa chư Phật 
đã diệt độ, và vị lai hăng sa chư Phật sẽ xuât hiện. Vì sao Như 
Lai không ghi nhận những việc làm của ngân ây chư Phật, mà 
nay chỉ nói đên sự tích của bảy vị Phật?” 
Phật bảo A-nan: 
“Tất cả đều có nhân duyên nên Như Lai chỉ nói sự tích của bảy 
vị Phật. Hăng sa chư Phật trong quá khứ cũng chỉ nói sự tích 
của bảy Phật. Tương lai Di-lặc xuât hiện ở đời cũng chỉ nói sự 
tích bảy Phật. Như khi Sư Tử Ưng Như Lai xuât hiện, cũng sẽ 
nói sự tích bảy Phật. Khi Phật Thừa Nhu Thuận xuât hiện ở 
đời, cũng sẽ nói sự tích bảy Phật. Khi Phật Quang Diệm xuât 
hiện ở đời cũng sẽ nói sự tích bảy Phật. Khi Phật Vô Câu xuât 


hiện ở đời, cũng sẽ ghi nhận sự tích Phật Ca-diếp. Khi Phật 
Bảo Quang xuât hiện ở đời, cũng sẽ ghi nhận sự tích Thích-ca 
Văn.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ này: 

Sư Tứ, Nhụ Thuận, Quang, 

Vô Câu và Bảo Quang, 

Tiệp theo sau Di-lặc, 

Thảy đêu thành Phật đạo. 

Di-lặc kế Thi-khí. 

Sự Tử thuật T)-xá. 

Nhu Thuận kề Câu-tôn. 

Quang Diệm kê Mâu-ni. 

Vô Cấu kế Ca-diễp. 

Thảy đêu nói bởi duyên. 

Bảo Quang thành Chánh giác, 

Sẽ kê danh hiệu Ta. 

Phật Chánh giác quá khứ, 

Cũng nhự Phật tương lai, 

Đêu kê truyện bảy Phật, 

Và sự tích góc ngọn. 
“Thảy đều có nhân duyên nên Như Lai ghi nhận danh hiệu chỉ 
bảy Phật thôi.” 
A-nan bạch Phật: 
“Kinh này tên gì? Phụng hành như thế nào?” 
Phật nói: 
“Kinh này gọi là “Ký Phật danh hiệu.” Hãy ghi nhớ phụng 
hành.” 
Bấy giờ A-nan và các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 5 

[791c] Một thời Phật trú tại Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La- 
duyệt. 

Bấy giờ trưởng giá Sư Tử đi đến Xá-lợi-phất, cúi đầu lễ dưới 
chân, rồi ngôi xuông một bên. Trưởng giả Sư Tử bạch Xá-lợi- 
phât răng: 

“Cúi mong tôn giả nhận lời thỉnh của con.” 

Xá-lợi-phất im lặng nhận lời. Khi trưởng giả thấy Tôn giả im 
lặng nhận lời, bèn rời chỗ ngôi đứng dậy, cúi lạy dưới chân, rôi 
lui ra. 

Ông lại đi đến Đại Mục-kiền-liên, Ly-việt, Đại Ca-diếp, A-na- 
luật, Ca-chiên-diên, Mãn Nguyện Tử, Ưu-bà-ly, Tu-bô-đê, La- 
hâu-la, Quân-đâu Sa-di. Các vị thượng thủ như vậy cùng với 
năm trăm vị. 

Bấy giờ trưởng giả trở về nhà sửa soạn đủ các thức ăn hết SỨC 
ngon lành, trải các chỗ ngôi rât đẹp. Sau đó, đên thưa là đã đên 
giỜ: 

“Thưa các Chân nhân A-la-hán biết cho, nay thức ăn đã dọn 
xong, cúi mong các vị hạ cô đên nhà con.” 

Khi ây các Đại Thanh văn khóac ba y, cầm bát, đi vào thành, 
đên nhà ông trưởng giả. Trưởng giả thây các vị Tôn giả đã yên 
chỗ ngôi rôi, tự tay san sớt, bưng dọn các thức ăn. Khi thây 
Thánh chúng ăn xong, sau khi dùng nước rửa, ông dâng cúng 
mỗi vị một tấm lụa trắng, và bước lên trước để nhận chú 
nguyện. Lúc bấy giờ Xá-lợi-phất thuyết một bài pháp cực kỳ vi 
diệu cho ông trướng giả nghe. Sau đó, ngài rời chỗ ngồi đứng 
dậy, trở về tĩnh thất. 


Bây giờ La- hầu-la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn hỏi: 


“Ngươi từ đâu đến đây?” 
La-hầu-la đáp: 


“Hôm nay con được trưởng giả Sư Tử đến thỉnh.” 

Phật hỏi: 

“Thế nào, La-hầu-la, ăn uống có ngon hay không ngon?” 
La-hầu-la đáp: 

“Thức ăn rất ngon và rất dồi dào. Nay con nhận được tấm lụa 
trăng này từ đó.” 

Phật hỏi: 

“Chúng Tăng đến đó bao nhiêu người? Ai là thượng tọa?” 
La-hầu-la bạch: 

“Hòa thượng Xá-lợi-phất ở đầu hàng Thượng thủ. Các đệ tử 
thân đức khác có 500 vị.” 

Phật bảo La-hầu-la: 

“La-hầu-la, trưởng giả ấy có được phước nhiều không?” 
La-hầu-la bạch Phật: 

“Vâng, bạch Thế Tôn, ông trưởng ấy được phước báo không hê 
kê XIÊt. Thí cho một vị A-la-hán, phước còn khó hạn lượng, 
huông gì các bậc được chư thiên thân diệu cung kính. Hôm nay 
có 500 vị thây đêu là bậc Chân nhân. Cho nên của phước của 
ông ây làm sao mà lường hêt được.” 

Phật bảo La-hầu-la: 

“Nay công đức do bồ thí 500 vị La-hán, so với công đức bó thí 
cho một sa-môn là người được sai cử thứ tự từ trong Tăng 
[792a] khi Tăng được thỉnh cúng dường; phước từ người được 
sai cử trong chúng này so với phước bô thí 500 La-hán, nhiêu 
gâp trăm lân, nghìn lân, hàng ức vạn lân, không thê lây thí dụ 
mà biệt được. Vì sao? Phước từ người được Chúng sai cử khó 
mà hạn lượng, đưa đến chỗ cam lộ, diệt tận. 

“La-hâu-la, nên biết, như có người tự mình thề rằng, “Tôi sẽ 
uông hệt nước trong các sông ngòi. Người ây có thê làm được 
như vậy chăng?” 


La-hầu-la bạch Phật: 

“Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao? Diêm-phù-địa này rất 
rộng lớn. Có bôn con sông lớn của Diêm-phù-địa, một là Hãng- 
già, hai là Tân-đầu, ba là Tư-đà, bốn là Bác-xoa. Mỗi con sông 
còn có 500 chi lưu. Người ấy không bao giờ có thể uống cho 
hết được. Chỉ nhọc công mà chăng bao giờ thành.” 

“Người ấy lại nói rằng, “Ta tự mình có phương tiện nhân duyên 
có thể uống hết các con nước. Nhân duyên gì mà có thê uông 
hết các con nước? Khi ấy, người này nghĩ răng, “Tôi sẽ uông 
nước biển. Vì sao? Tất cả con sông đều đồ vảo biến.” Thế nào, 
La-hâu-la, người ây có thê uông hêt các con nước chăng?” 
La-hầu-la bạch Phật: 

“Bằng phương tiện như vậy thì có thể uống hết các con nước. 
Vì sao? Tât cả mọi dòng nước đêu đỏ vào biên. Cho nên người 
ây có thê uông hêt nước.” 

Phật nói: 

“Cũng vậy, La-hầu-la. Hết thảy sự bố thí riêng từ đều như dòng 
nước kia, hoặc được phước, hoặc không được phước. Chúng 
Tăng như biên cả kia. Vì sao? Cũng như nước của các sông khi 
đô vào biên đêu mật tên cũ, mà chỉ có một gọi là biên cả. La- 
hâu-la, ở đây cũng vậy. Nay mười hạng người đêu từ trong 
Chúng mà ra; không có Chúng thì không thành. Những gì là 
mười? Đó là, hướng Tu-đả-hoàn, Tu-đà-hoàn, hướng Tư-đà- 
hàm, Từ-đà-hàm, hướng A-na-hàm, A-na-hàm, hướng A-la- 
hán, đặc A -la-hán, Bích-chi Phật, và Phật. Đó là mười hạng 
người đêu do từ trong Chúng, không đơn độc, không biệt lập. 
“La-hầu-la, hãy do phương tiện này mà biết rằng, với người 
được sai cử từ Chúng, phước ấy không thê hạn lượng. Cho nên, 
này La-hầu-la, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu 
phước không thể kế xiết ấy hãy cúng dường Thánh chúng. 
“La-hầu-la, nên biết, cũng như người lấy bơ bỏ vào nước, nó 
đặc lại chứ không tan ra. Nêu đem dâu bỏ vào nước, nó lan 


khắp trên mặt nước. [792b] Cho nên, này La-hầu-la, hãy nhớ 
nghĩ cúng dường Thánh chúng, Tăng Tỳ kheo. La-hầu-la, hãy 
học điều này như vậy.” 

Bấy giờ trưởng giả Sư Tử nghe Như Lai tán thán phước do bố 
thí Chúng, chứ không tán thán các phước khác. Vào một lúc 
khác, ông trưởng giả đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân 
rồi ngồi xuông một bên. Trưởng giả bạch Thế Tôn: 


“Con có nghe Như Lai tán thán phước do bố thí Chúng, mà 
không tán thán phước do người được biệt thính. Từ nay về sau, 
con sẽ thường xuyên cúng dường Thánh chúng.” 

Phật nói: 

“Ta không nói như vậy, rằng cúng dường Thánh chúng chứ 
đừng cúng dường người khác. Nay cúng bô thí cho súc sanh 
còn được phước, huông nữa cho người. Nhưng điêu mà Ta nói, 
là phước nhiều hay ít. Vì sao vậy? Thánh chúng của Như Lai là 
bậc đáng kính, đáng quý trọng, là ruộng phước tôi thượng của 
thế gian. Nay trong Chúng này có bốn Hướng và bốn Quả,” 
cùng Thanh văn thừa, Bích-chi-phật thừa, Phật thừa. Thiện 
nam tử, thiện nữ nhân nào muôn chứng đấc đạo của ba thừa, 
hãy tìm câu từ trong Chúng. Vì sao vậy? Đạo của ba thừa đêu 
xuât từ trong Chúng. 

“Này Trưởng giả, Ta quán sát nhân duyên ý nghĩa này cho nên 
mới nói như vậy. Ta cũng không khuyên dạy người chỉ nên 
cúng dường Thánh chúng chứ đừng cho các người khác.” 

Khi ấy ông trưởng giả bạch Thế Tôn: 

“Đúng vậy, như lời Thế Tôn dạy. Từ nay về sau, nếu có làm 
phước nghiệp, con thảy đêu cúng dường Thánh chúng, không 
lựa chọn người mà cho.” 





*” Nguên Hán: đắc. 


Sau đó, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho ông trưởng giả, khiến 
ông sanh tâm hoan hỷ. Trưởng giả nghe xong, rời chỗ ngồi 
đứng dậy, cúi đầu lạy dưới chân, rồi cáo lui. 


Ý của trưởng giả Sư Tử lúc bấy giờ muốn lập phước nghiệp. 
Chư thiên khi ấy đến bảo ông rằng: “VỊ này là hướng Tu-đả- 
hoàn. Vị này đắc Tu-đà-hoàn. Hãy thí cho vị này sẽ được 
phước nhiều. Thí cho vị kia sẽ được phước ít.” Rồi chư thiên 
này nói bài kệ: 

Phật khen thí lựa chọn. 

Cho vị có đực này, 

Cho vi ấy phước nhiễu, 

Như ruộng lỐt trồ mạ. 
Trưởng gia Sư Tử khi ấy im lặng không trả lời. Chư thiên này 
lại nói với trưởng giả: “Đây là người trì giới. Đây là người 
phạm giới. Đây là vị hướng Tu-đà-hòan. Đây là vị đắc Tu-đà- 
hoàn. Vị này là hướng Tu-đà-hàm. Vị này đắc Tư-đà-hàm. Vị 
này hướng A-na-hàm. Vị này đắc A-na-hàm. Vị này hướng A- 
la-hán. Vị này đắc A-la-hán. Vị này là Thanh văn thừa. Vị này 
là Bích-chi-phật thừa. VỊ này là Phật thừa. Thí cho vị này được 
Ít phước. Thí cho vị này được nhiều phước.” 
Bấy giờ trưởng giả Sư Tử im lặng không trả lời. Vì sao vậy? 
Ông chỉ nhớ đến giáo giới của Như Lai, là bố thí mà không lựa 
chọn. 
Vào một lúc khác, trưởng Sư Tử lại đi đến Thế Tôn, cúi đầu 
lạy dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Ông nói: 
“Con ghi nhớ nên thỉnh Thánh chúng dùng cơm. Có vị Trời 
đến bảo con, “Đây là người trì giới. Đây là người phạm giới. 
Đây là vị hướng Tu-đà-hoàn. Đây là vị đắc Tu-đà-hoàn." Cho 
đến, cả ba thừa, thảy đều phân biệt. Vị Trời ấy lại nói kệ: 

Phật khen thí lựa chọn. 

Cho vị có đực này, 

Cho vị ấy, phước nhiễu, 

Như ruộng lỐt trồ mạ. 


“Khi ấy con lại nghĩ như vầy: Không nên làm trái giáo giới của 
Như Lai. Há có thê sanh tâm lựa chọn sao? Không bao giờ nên 
có tâm thị phi ý cao thâp. Rồi con lại nghĩ: Ta sẽ bô thí cho hêt 
thảy mọi loài chúng sanh. Ai trì giới, người ây được phước vô 
cùng. AI phạm giới, tự mình lãnh thọ tai ương.Ta chỉ vì thương 
xót chúng sanh răng không ăn thì không thê sông.” 

Phật bảo ông trưởng giả: 

“Lành thay, lành hay, Trưởng giả, ông có thệ nguyện rộng lớn 
như vậy! Bô tát bô thí với tâm luôn luôn bình đăng. Trưởng giả 
nên biết, khi Bô tát huệ thí, chư thiên đên bảo răng, Thiện nam 
tử, nên biệt, đây là người trì giới. Đây là người phạm giới, thí 
đây, được phước nhiêu, thí đây được phước ít.` Bồ tát bây giờ 
không hê có tâm như vậy, răng “Nên thí đây. Không nên thí 
đây.` Nhưng Bồ tát giữ tâm ý không có thị phi. Không nói, đây 
trì giới. Cũng không nói, đây phạm giới. Cho nên, này Trưởng 
giả, hãy với tâm niệm bình đăng mà huệ thí, trong lâu dài được 
phước vô lượng.” 

Bấy giờ ông trưởng giả ghi nhớ lời dạy của Như Lai, nhìn 
chăm chú Thế Tôn, ý không di động, tức thì ngay trên chỗ ngôi 
mà được pháp nhãn thanh tịnh. Sau đó, ông trưởng giả rời chỗ 
ngôi đứng dậy, cúi đầu lạy dưới chân Phật, rôi lui ra. 

Ông trương giả đi chưa bao lâu, Phật nói với các Tỳ kheo: 
“Trưởng giả Sư Tử này do ghi nhớ bình đẳng thí, lại nhìn kỹ 
Như Lai từ đâu đên chân, tức thì ngay trên chỗ ngôi mà được 
pháp nhãn thanh tịnh.” 

Rồi Phật bảocác Tỳ kheo: 

[793a] “Trong hàng ưu-bà-tắc của Ta, đệ tử đệ nhất bình đẳng 
thí, đó là trưởng giả Sư Tử.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 6° 
Nghe như vậy: 
Một thời Phật trú tại Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La-duyệt, 
cùng chúng 500 đại Tỳ kheo. 
Bấy giờ Tôn giả Xá- lơi-phất đang vá y trong một hang vắng 
trong núi Kỳ-xà-quật. Khi ây có một nghìn Phạm-di-ca từ cõi 
Phạm thiên biến mất và xuất hiện trước Xá- lợi-phất, cúi đầu 
lạy dưới chân, nhiễu quanh ba vòng, rồi đứng hầu, và nói bài 
kệ tán thán này: 

Quy mạng đẳng Thượng nhân. 

Quy mạng đẳng Tôn quý. 

Nay chúng tôi không biết 

Ngài y nơi thiển nào? 
Sau khi các trời Phạm-di-ca nói xong bài kệ này, Xá-lợi-phất 
im lặng chấp nhận. Chư thiên sau khi thấy Xá-lợi-phất im lặng 
chấp nhận rôi, bèn cúi lạy dưới chân mà lu. 
Chư thiên đi chưa xa, Xá-lợi-phất liền nhập Kim cang tam- 
muội. Khi ây có hai con quỷ; một tên là Già-la, và một tên là 
Ưu-bà-già-la. Chúng được Tỳ-sa-môn Thiên vương sai đi đến 
Tỳ-lâu-lặc-xoa Thiên vương để luận bàn việc người và trời. 
Khi hai con quỷ bay ngang qua hư không, chúng từ xa thấy Xá- 
lợi-phất ngồi kiết già, buộc niệm trước mắt, tâm ý tịch nhiên 
định. Quỷ Giả-la nói với quỷ kia: 
“Bấy giờ ta có thể năm tay đấm lên đầu sa-môn này.” 
Quỷ Ưu-bà-già-la nói với con quỷ thứ hai: 
“Ngươi chớ có khởi ý nghĩ đánh lên đầu sa-môn. Vì sao? Sa- 
môn này có thần đức, có oai lực rất lớn. Vị Tôn giả này tên là 
Xá-lợi-phất. Trong hàng đệ tử của Thế, ngài là vị thông minh 
tài cao không ai hơn, là đệ nhất trí tuệ trong các đệ tử. Nếu 
không, ngươi sẽ chịu khổ vô lượng lâu dài.” 





* Cf. 7ạp (Việt) kinh 1244; Ud. 4.4. Junha. 


Nhưng con quỷ kia lặp lại ba lần, nói: 

“Ta có thể đánh lên đầu sa-môn này.” 

Quỷ Ưu-bà-già-la nói: 

“Ngươi không nghe lời ta, thì ngươi cứ ở lại đây. Ta sẽ bỏ 
ngươi mà đổi.” 

Con ác quỷ kia nói: 

“Ngươi sợ sa-môn sao?” 

Quỷ Ưu-ba-già-la nói: 

“Ta sợ thật. Nếu ngươi lẫy tay đánh sa-mÔn này, đất này sẽ nứt 
làm hai. Ngay lúc đó mưa to gió lớn sẽ nôi lên. Đât cũng rung 
động, chư thiên kinh sợ. Khi đât rung động, Tứ thiên vương 
cũng kinh sợ. Tứ thiên vương mà kinh sợ, [793b] chúng ta 
không ở yên được đâu.” 

Khi ấy, con ác quỷ nói: 

“Ta có thể làm nhục sa-môn này.” 

Con quỷ thiện nghe thế liền bỏ đi. Con quỷ ác kia bèn lẫy tay 
đánh vào đâu Xá-lợi-phât. Tức thì, trời đât bị chân động. Bôn 
phía mưa to gió lớn kéo đên. Đât liên nứt làm hai.Con quý ác 
này cả tòan thân rơi xuông địa ngục. 

Sau đó, Tôn giá Xá- lợi-phất từ tam-muội dậy, sửa lại y phục, 

và bước xuống núi Kỳ-xà- quật, đi đến Thế Tôn tại vườn Trúc, 

cúi đầu lạy dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. 


Bấy giờ Phật bảo Xá-loại-phất: 

“Thân thể ông nay không có bệnh tật gì chăng?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Thân thể con nguyên chắng bệnh hoạn gì. Duy chỉ có nhức 
đâu.” 

Thế Tôn nói: 

“Quỷ Già-la lây tay đánh vào đầu ông. Nếu nó lấy tay đánh vào 
núi Tu-di, núi ây cũng bị vỡ làm đôi. Vì sao? Con quỷ ây có 


sức mạnh to lớn. Nay nó đã chụu tội báo, toàn thân rời vào địa 
ngục A-tỳ.” 

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Kim cang tam-muội có uy lực như 
vậy! Do uy lực của tam-muội này, không có gì làm tổn thương 
được. Gia sử mang cả núi Tu-di mà dộng vào đầu, nó cũng 
không hề làm tốn thương một sợi lông. Vì sao vậy? Tỳ kheo, 
hãy lăng nghe! 

“Trong Hiền kiếp này có Phật hiệu Câu-lưu-tôn Như Lai, Chí 
chân, Đăng chánh giác. Đức Phật ây có hai Đại Thanh văn; một 
tên là Đẳng Thọ, và một tên là Đại Trí.” Ty kheo Đăng Thọ có 
thần túc đệ nhất. Tỳ kheo Đại Trí có trí tuệ đệ nhất; như Ta 
hiện nay có Xá-lợi-phất là trí tuệ đệ nhất và Mục-kiền-liên là 
thần thông đệ nhất. Hai vị Tỳ kheo này, Đẳng Thọ và Đại Trí, 
đều đắc Kim cang tam-muội. Vào một lúc, Tỳ kheo Đăng Thọ 
nhập Kim cang tam-muội” tại một nơi vắng vẻ. Khi ấy, bọn 
chăn bò, chăn dê và những người đi lấy củi thấy Tỳ kheo này 
đang tọa thiền, họ bảo nhau răng, 'Sa-môn này hôm này đã bị 
vô thường bắt rồi." Những người chăn bò và lấy củi bèn gom 
lá, cây các thứ chất lên mình Tỳ kheo, xong rồi châm lửa đi, 
và sau đó bỏ đi. Khi Tỳ kheo Đăng Thọ rời khỏi tam-muội, sửa 
lại y phục, rồi bỏ đi. Ngay ngày hôm đó, Tỳ kheo khóac hẺ cầm 
bát vào thôn khất thực. Những người lấy củi lượm cỏ thấy Tỳ 
kheo này vào thôn khất thực, liền bảo nhau, “ [793e] Tỳ kheo 
này chết từ hôm qua rồi. Chúng ta đã châm lửa thiêu. Hôm nay 
ông ấy sống lại. Bây giờ nên đặt tên cho ông, gọi là Hoàn 
Hoạt.”” 

“Tỳ kheo nào đắc Kim cang tam-muội, lửa đốt không cháy, dao 
chém không đứt; xuống nước không bị chìm; không bị ai đả 





* Đăng Thọ #£ñ# và Đại Trí 2X#f'. Pali: Sañjïva, Vidhura; cf. D.ii. 7. 
*” Trưng kinh 131, M. 50: nhập diệt tận định (sañããvedayitanirodha). 
*° Hoàn Hoạt 38ÿ#, Pali: SañjTva (cf. M.i. 333), trên kia dịch là Đẳng Thọ. 





thương. Như vậy, này Tỳ kheo, Kim cang tam-muội có uy đức 
như vậy. Nay Xá-lợi-phất đắc tam-muội này. Tỳ kheo Xá-lợi- 
phất phần nhiều an trú trong hai chỗ, là Không tam-muội và 
Kim cang tam-mội. Cho nên, Tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện 
hành kim cang tam-muỘội. 
“Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy.” 
Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 
“Ta sẽ dạy các ông, như Tỳ kheo Xá-lợi-phất, là Tỳ kheo trí 
tuệ, đại trí, phân biệt trí, quảng trí, vô biên trí, tiệp tật trí, phổ 
du trí, lợi trí, thậm thâm trí, đoạn trí, thiểu dục tri túc, tịch tĩnh, 
dũng mãnh, niệm không phân tán, giới thành tựu, tam-muội 
thành tưu, trí tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri 
kiến huệ thành tựu, nhu hòa, vô tránh, đoạn trừ sự ác, đắc biện 
tài, huệ biện vô ngại, tán thán sự dứt trừ ác, thường niệm xả ly, 
thương xót quần sanh, nhiệt hành chánh pháp, thuyết pháp cho 
người không hề mệt mỏi.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 

Mười nghìn các dán trời, 

Thảy đêu Phạm-ca-di, 

Tự quy Xá-lợi -phát, 

Ở trên đỉnh Linh thứu. 


Quy mạng đẳng Thượng nhân. 
Quy mạng đẳng Tôn quý. 

Nay chúng tôi không biết 
Ngài y nơi thiển nào? 

Hoa đệ tử như vậy 

Làm đẹp cây Phát đạo. 

Như vườn Trú độ" trời, 
Khoái lạc không thể sánh. 





Sự Cây Trú độ (Pali: Paricchattaka) trên trời Tam thập tam. Xem kinh số 2 
phâm 39. CẾ. 7g 7, knh 2 (tr. 422a20). 


“Hoa đệ tử, tức là Tỳ kheo Xá-lợi-phất. Vì sao vậy? Con người 
này có thể làm đẹp cây Phật, cây Đạo, tức là Như Lai vậy. Như 
Lai che mát tất cả chúng sanh. Cho nên, Tỳ kheo, hãy chuyên 
niệm tinh cần, dũng mành tinh tắn, như Tỳ kheo Xá-lợi-phất. 
Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





** Bản hán, hết quyên 45. 


CHƯƠNG 9: PHÓNG NGƯU 


KINH SỐ 1' 

[794a07] Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Người chăn bò nếu thành tựu mười một pháp, đàn bò sẽ 
không bao giờ tăng trưởng; nó cũng không thê giữ gìn bò. 
Những gì là mười một? Người chăn bò không phân biệt sắc, 
không hiểu tướng, cần vuốt chải mà không vuốt chải,ˆ không 
che đậy vết thương lở, không tùy lúc xông khói, không biết 
ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, không biết chỗ nào an ôn, không 
biết chỗ dẫn bò qua sông, không biết thời nghi,` khi vắt sữa mà 
vắt cạn không biết chừa lại, khi bò đã lớn có thể dùng mà lại 
không tùy thời chăm sóc. ` 

“Tỳ kheo, đó là nười một pháp mà nếu người chăn bò thành 
tựu, thì sẽ không thể phát triển đàn bò, không thể chăm sóc 
thân chúng. Ở đây, Tỳ kheo trong chúng cũng vậy, sẽ không 
thê thêm ích được gì. Những gì là mười? Không phân biệt săc, 
không hiểu rõ tướng, cần vuốt chải mà không vuốt chải, không 
che đậy vết thương lở, không tùy lúc xông khói, không biết 
ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, không biết chỗ nào an ôn, không 
biết chỗ dẫn bò qua sông, không biết đúng lúc cho ăn, không 
biết chừa lại, không kính trọng biệt đãi các Tỳ kheo trưởng lão. 





' Tham chiếu Pali, A. XI. 18 (R. v. 347), M. 33 Gopäka (R. ¡. 410). Hán, 
Tạp (Việt) 909. 

“Hán: ma loát FŠÏll. Pali: øz ãsã#kam hãrcrã, không diệt trứng ruồi 
nhặng. 

3 Thời nghi F#'#ï, đoạn dưới: thời nghi thực, cho ăn đúng lúc. 

* Pali: không coi trọng con bò đầu đàn. 





“Thế nảo là Tỳ kheo không biết sắc? Ở đây, Tỳ kheo, có bốn 
đại và sắc do bốn đại tạo, mà hoàn toàn không biết. Tỳ kheo, 
như vậy là không biết sắc. 

“Thế nào là Tỳ kheo không hiểu rõ tướng? Ở đây, Tỳ kheo 
không biết hành vi gì là ngu, hành vi gì là trí; thảy đều không 
như thật biết. Tỳ kheo, như vậy là không hiểu rõ tướng. 

“Thế nào, Tỳ kheo cần vuốt chải mà không vuốt chải? Ở đây, 
Tỳ kheo thấy sắc liền khởi tưởng về sắc, có các loạn niệm, lại 
không thủ hộ nhãn căn; do không khéo nhiếp niệm L794a) nên 
gây ra các tai ương chồng chất,` không thủ hộ nhãn căn. ° Cũng 
vậy, Tỳ kheo khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, 
thân xúc chạm trơn láng, ý biết pháp, mà khởi các tương tạp 
loạn, cũng không phòng hộ ý căn, không sửa đổi hành vi. Tỳ 
kheo, như vậy là cần vuốt chải mà không vuốt chải. 

“Thế nào, Tỳ kheo, là không che đậy vết thương? Ở đây Tỳ 
kheo khởi dục tưởng mà không xả ly, cũng không trừ khử niệm 
ấy. Hoặc khởi sân tưởng, sát hại tưởng, khởi các tưởng ác bất 
thiện mà không hề xả bỏ.“ Tỳ kheo, như vậy là không che đậy 
vết thương. 

“Thế nào, Tỳ kheo, là không tùy thời xông khói? Ở đây, pháp 
mà Tỳ kheo đọc tụng không tùy thời nói cho người khác nghe. 
Như vậy, Tỳ kheo, là không tùy thời xông khói. 

“Thế nào, Tỳ kheo, không biết ruộng tốt, nhiều cỏ? Ở đây, Tỳ 
kheo không biết bốn ý chỉ; không như thật biết. Tỳ kheo, như 
vậy là không biết ruộng tốt, nhiều cỏ. 





” Nguyên Hán: tạo chúng ương điệp XIN! (2). Pali: Do không phòng hộ 
nhãn căn khiến các pháp ác bắt thiện, tham, ưu trôi chảy vào. 

° Bản Pali: không che đậy vét thương (»ø vanamm paficchäderä): Tỳ kheo 
không phòng hộ nhãn căn. 

“ Bản Pali: không diệt trứng ruôi, tức không dứt bỏ ba bất thiện tầm: dục 
(kãmavitakkam), sân (byãpadavitakkam), hại (vihùimsavitakkam). 


“Thế nào, Tỳ kheo, không biết chỗ qua sông? Ở đây Tỳ kheo 
không biệt tám phẩm đạo của Hiền Thánh. Tỳ kheo, như vậy là 
không biết chỗ qua sông. 

“Thế nào, Tỳ kheo, không biết điều yêu quý Š Ở đây, Tỳ kheo, 
đối với 12 bộ: Khế kinh, Kỳ-dạ, Thọ quyết, Kệ, Nhân duyên, 
Bản mạt, Phương đẳng, Thí dụ, Sanh kinh, Thuyết, Quảng phố, 
Vị tằng hữu pháp. Tỳ kheo, như vậy không biết điều được yêu 
quý. 

“Thế nào, Tỳ kheo, không biết thời nghi? Ở đây, Tỳ kheo đi 
đến nhà hèn hạ, nhà cờ bạc. Tỳ kheo, như vậy là không biết 
thời nghi. 

“Thế nào, Tỳ kheo, không biết chừa lại? Ở đây, Tỳ kheo có bà- 
lamôn, ưu-bà- tắc, là những người có tín tâm, đến thỉnh. 
Nhưng Tỳ kheo ấy tham ăn uống, không biết đủ mà dừng lại. 
Tỳ kheo, như vậy là không biết chừa lại. 

“Thế nào, Tỳ kheo, không kính các Tỳ kheo trưởng lão, cao 
đức? Ở đây, Tỳ kheo không khởi tâm cung kính người có đức. 
Tỳ kheo như vậy có nhiều sai phạm. Đó gọi là Tỳ kheo không 
kính trưởng lão. 

“Nếu Tỳ kheo nảo thành tựu mười một pháp này, người ấy ở 
trong chánh pháp này trọn không được điêu gì lợi ích. 

“Lại nữa, nếu người chăn thành tựu mười một pháp, người ấy 
có thể chăm sóc đản bò không hề thất thời, được nhiều lợi ích. 
Những gì là mười một? Ở đây người chăn bò biết sắc, biết phân 
biệt tướng, cần vuốt chải thì vuốt chải, che đậy vết thương lở, 
thùy thời xông khói, biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, biết chỗ 
qua sông, biết yêu mến bò, phân biệt [794c] thời nghị, biết tính 
hạnh, khi vắt sữa thì biết chừa lại, tùy thời chăm sóc con bò 
đang được dùng.Như vậy người chăn bò chăm sóc đàn bò. 





* Bất trí sở ái #e#f Ÿ, không có trong liệt kể trên. Có thể dịch khác từ 
“không biệt chỗ nảo an ôn.” 


“Cũng vậy, cũng như người chăn bò, Tỳ kheo thành tựu mười 
một pháp mà không mất thời tiết, trọn không bị trở ngăn. Tỳ 
kheo thành tựu mười một pháp như vậy, ngay trong hiện pháp, 
được nhiều điều lợi ích. Những gì là mười một? Ở đây, Tỳ 
kheo biết sắc, biết tướng, biết vuốt chải, biết che đậy vết 
thương, biết xông khói, biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, biết 
điều đáng yêu, biết chọn đường đi, biết chỗ qua sông, biết 
khính Tỳ kheo trưởng lão mà tùy thời lễ bái. 

“Thế nào là Tỳ kheo biết sắc? Ở đây, Tỳ kheo biết sắc bốn đại, 
và cũng biết sắc do bốn đại tạo. Đó gọi là Tỳ kheo biết sắc. 


“Thế nào là Tỳ kheo biết tướng? Ở đây, Tỳ kheo biết tướng 
ngu, biết tướng trí; biết như thật. Như vậy, Tỳ kheo biết tướng. 
“Thế nào là Tỳ kheo biết vuốt chải? Ở đây, Tỳ kheo khi khởi 
tâm niệm dục tưởng, liền biết xả ly, không thân cận, vĩnh viễn 
không có dục tưởng. Khi sân tưởng, hại tưởng, các tưởng ác 
bất thiện khởi lên, liền biết xả ly, không thân cân, vĩnh viễn 
không có sân tưởng các thứ. Như vậy, Tỳ kheo biết vuốt chải. 
“Thế nào là Tỳ kheo biết che đậy vết thương? Ở đây, Tỳ kheo 
khi mắt thấy sắc mà không khởi sắc tưởng, cũng không nhiễm 
trước, mà làm thanh tịnh nhãn căn; trừ khử các pháp ác bất 
thiện, sầu ưu, tâm không tham đắm, ở trong đó mà thủ hộ nhãn 
căn. Cũng vậy, Tỳ kheo khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, 
lưỡi nếm vị, thân biết trơn láng, ý biết pháp mà không khởi 
thức tưởng, cũng không nhiễm trước, mà thanh tịnh ý căn. Như 
vậy, Tỳ kheo biết che đậy vết thương. 

“Thế nào, Tỳ kheo biết xông khói? Ở đây, Tỳ kheo nói lại cho 
người khác pháp mà mình đã từng nghe. Như vậy, Tỳ kheo biết 
xông khói. 

Thế nào, Tỳ kheo biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ? Ở đây, Tỳ 
kheo như thật biết tám phẩm đạo Hiền Thánh. Như vậy, Tỳ 
kheo biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ. 


“Thế nào, Tỳ kheo biết điều đáng yêu qúy? Ở đây, Tỳ kheo 
nghe pháp bảo mà Như Lai đã nói, trong tâm liên yêu quý. Như 
vậy, Tỳ kheo biệt điêu đáng yêu quý. 
“Thế nảo, Tỳ kheo biết chọn đường đi? Ở đây, Tỳ kheo đối với 
12 bộ kinh” biết lựa chọn mà hành. Đó là, Khê kinh, Kỳ-dạ, 
Thọ quyết, Kệ, Nhân duyên, Bản mạt, Phương đăng, Thí dụ, 
[795a] Sanh kinh, Thuyệt, Quảng phô, VỊ tăng hữu pháp. Như 
vậy, Tỳ kheo biệt chọn đường đi. 
“Thế nào, Tỳ kheo biết chỗ qua sông? Ở đây, Tỳ kheo biết bốn 
niệm xứ. ” Đó là Tỳ kheo biết chỗ qua sông. 
“Thế nào, Tỳ kheo biết ăn vừa đủ no?!" Ở đây, Tỳ kheo có bà- 
la-môn, ưu-bà-tắc, là những người có tín tâm, đến thỉnh. Tỳ 
kheo không tham ăn uống, có thể biết đủ mà dừng lại. Tỳ 
kheo, như vậy là vừa đủ. 
“Thế nào, Tỳ kheo tùy thời cung kính Tỳ kheo trưởng lão? Ở 
đây, Tỳ kheo hăng với thiện hành bởi thân, miệng, ý đôi với 
các Tỳ kheo trưởng lão. Như vậy Tỳ kheo tùy thời cung phụng 
các Tỳ kheo trưởng lão. 
“Tỳ kheo thành tựu mười một pháp như vậy, ở ngay trong hiện 
pháp, được nhiêu điêu lợi ích.” 
Bấy giờ Thế Tôn bèn nói kệ: 

Chăn bò không buông lung, 

Người chủ được nhiêu phước. 

Sảu bò rong sảu năm, 

Lần lượt thành sảu chục. 

Tỳ kheo giới thành tựu, 

Tự tại rong thiên định, 

Sảu căn được văng lặng, 





° Hán dịch có chỗ bất nhất. Trên kia, đây là mục Tỳ kheo biết điều sở ái. 

'° Đoạn trên, bốn ý chỉ (niệm xứ) trong mục biết ruộng cỏ. Tám Thánh đạo, 
trong mục biết chỗ qua sông. 

'' Văn dịch không nhất quán. Ở đây, vắt sữa biết chừa lại. 


Sáu năm thành sáu thông. 
“Như vậy, Tỳ kheo, nếu ai có thê xa lìa pháp ác này, thành tựu 
mười một pháp kế sau cùng này, người ấy ở trong hiện pháp 
được nhiều điều lợi ích. Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Nếu Tỳ kheo thành tựu mười một pháp này chắc chắn có điều 
được tăng trưởng. Những gì là mười một? Ở đây, Tỳ kheo 
thành tựu giới, thành tựu tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu 
giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiên, các căn tịch tĩnh, ăn 
uông biệt đủ, hãng tu hành cộng pháp, và cũng biệt phương tiện 
ây, phân biệt nghĩa ây, không đăm lợi dưỡng. Như vậy Tỳ 
kheo, nêu thành tựu mười một pháp này, có khả năng đê tăng 
trưởng. Vì sao vậy? Tât cả các thực hành, chân chánh có mười 
một pháp.” 

Lúc bấy giờ A-nan bạch Thế Tôn răng: 

“Vì sao chân chánh có mười một pháp, mà không nhiều hơn?” 
“Những gì là mười một?!“ Đó là, a-lan-nhã, khất thực, ngồi 
một chỗ, ăn một bữa, ăn đúng gữa trưa, ăn không chọn nhà, thủ 
ba y, ngồi dưới gốc cây, ngôi giữa trời trống, chỗ nhàn tĩnh, 
mặc y vá, hoặc ở tại bãi tha ma. Đó là Tỳ kheo nếu thành tựu 
mười một pháp này, thì [795b] có điêu sở đặc. 





'* Hán dịch sót một đoạn Phật trả lời A-nan. 
l Mười một hạnh đâu đà, xem kinh 5Š phâm I2; văn dịch trong 2 đoạn có 
một điêm khác nhau 


“Nay Ta lại nói thêm cho ông biết. Nếu ai trong mười một năm 
học pháp này, tức hiện thân thành A-na-hàm, chuyển thân 
thành A-la-hán. 

“Này các Tỳ kheo, hãy bỏ qua mười một năm. Nếu ai trong 
chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một năm học pháp này, 
người ấy sẽ thành một trong hai qủa, hoặc A-na-hàm, hoặc A- 
la-hán. 

“Hãy bỏ qua mười hai tháng. Tỳ kheo nào có thể trong một 
tháng tu hành pháp này, Tỳ kheo ấy chắc chắn thành một trong 
hai quả: hoặc A-na-hàm, hoặc A-la-hán. Vì sao vậy? Mười hai 
nhân duyên đều xuất từ mười một pháp. Đó là, sanh, giả, bệnh, 
chết, ưu, sầu, khổ, não. 

“Nay Ta dạy các Tỳ kheo, hãy như Tỳ kheo Ca-diếp. Giả sử có 
người hành pháp khiêm khổ, khó có hành nào sánh kịp. Vì sao? 
Tỳ kheo ,Ca-diệp đã thành tựu mười pháp này. Nên biết, các 
Như Lai” trong quá khứ thành đẳng chánh giác cũng do thành 
tựu mười một pháp khổ này. Nay Tỳ kheo Ca- diếp, vì thương 
tưởng hết thảy chúng sanh. Nếu cúng dường các Thanh văn 
quá khứ, thân sau mới được báo ứng. Giả sử cúng dường Ca- 
diếp, ngay thân này mà thọ nhận báo ứng. Giả sử Ta không 
thành Vô thượng Đẳng chánh giác, sau sẽ do Ca-diếp thành 
Đăng chánh giác. Do nhân duyên này, Ca-diếp vượt hơn các 
Thanh văn quá khứ. Ai có thể hành như Ca-diếp, ấy là hành tối 
thượng. Như vậy Tỳ kheo, hãy học điều này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 





'* Trong bản: Đa-tát-a-kiệt #ÿ£lh[ 8. 


Bấy giờ Phật đang thuyết pháp cho vô sỐ chúng sanh vây 
quanh trước sau. Trong lúc ây, Xá-lợi-phât đang dân một sô 
đông các Tỳ kheo đi kinh hành. Đại Mục-kiên-liên, Đại Ca- 
diếp, A-na-luật, Ly-việt, Ca-chiên-diên, Mãn Nguyện Tử, Ưu- 
ba-li, Tu- bồ-đề, La-hầu-la, và Tỳ kheo A-nan; môi vị đều dẫn 
một số đông Tỳ kheo an trú. Đề-bà-đạt-đâu cũng dẫn số đông 
Tỳ kheo kinh hành. 

Khi ấy, Thế Tôn thấy các đệ tử có thần túc, ° mỗi vị đang dẫn 
sô chúng kinh hành. Thây như vậy, Thê Tôn nói với các Tỳ 
kheo: 

“Những kẻ thiện thì đi với thiện. Những kẻ ác thì đi với ác. 
Cũng như sữa với sữa thì hòa với nhau; bơ với bơ hòa với 
nhau; [795c]| phân tiêu, môi thứ mỗi tương ứng với nhau. O 
đây cũng vậy, do căn nguyên của chúng sanh mà pháp sở hành 
mỗi môi tương ứng với nhau. Thiện tương ưng với thiện. Ác 
tương ưng với ác. Các ông có thấy Xá-lợi-phất đang dẫn các 
Tỳ kheo đi kinh hành không?” 

Các Tỳ kheo bạch Phật: 

“Vâng, chúng con thấy.” 

Phật bảo các Tỳ kheo: 

“Những người như vậy đều là các bậc trí tuệ.” 

Lại bảo các Tỳ kheo: 

“Các ông có thấy Mục-kiền-liên đang dẫn các ỳ kheo đi kinh 
hành không?” 

Các Tỳ kheo đáp: 

“Vâng, chúng con thấy.” 

Phật nói: 

“Các Tỳ kheo ấy đều là những vị có thần túc.” 





'* Ở đây nên hiểu là các đệ tử nỗi tiếng, được nhiều người biết (Päli: 
abhiñnnaia). 


Lại hỏi: 

“Các ông có thấy Ca-diếp đang dẫn các Tỳ kheo đi kinh hành 
không?” 

Các Tỳ kheo đáp: 

“Vâng, chúng con thấy.” 

Phật bói: 

“Các vị thượng sỹ đó đều là những người hành pháp đầu đà.” 
Lại hỏi: 

“Các ông có thấy A-na-luật đang dẫn các Tỳ kheo đi kinh hành 
không?” 

Các Tỳ kheo đáp: 

“Vâng, chúng con thấy.” 

Phật nói: 

“Các Hiền sỹ đều là những vị thiên nhãn đệ nhất.” 

Lại hỏi: 

“Các ông có thấy Tỳ kheo Ly-việt không?” 

Các Tỳ kheo đáp: 

“Vâng, chúng con thấy.” 

Phật nói với các Tỳ kheo: 

“Những người đó là những nhập định.” 

Lại hỏi: 

“Các ông có thấy Tỳ kheo Ca-chiên-diên không?” 

Các Tỳ kheo đáp: 

“Vâng, chúng con thấy.” 

Phật bảo các Tỳ kheo: 

“Các vị Thượng sỹ đó đều là những người phân biệt nghĩa lý.” 
Lại hỏi: 

“Các ông có thấy Tỳ kheo Mãn Nguyện Tử không?” 


Các Tỳ kheo đáp: 

“Vâng, chúng con thấy.” 

Phật nói: 

“Các Hiền sỹ ấy đều là các Tỳ kheo thuyết pháp.” 
Lại hỏi: 

“Các ông có thấy Tỳ kheo Ưu-ba-ly không?” 
Các Tỳ kheo đáp: 

“Vâng, chúng con thấy.” 

Phật nói: 

“Những vị đó đều là những người trì cắm luật.” 
Lại hỏi: 

“Các ông có thấy Tỳ kheo Tu-bồ-đề không?” 
Các Tỳ kheo đáp: 

“Vâng, chúng con thấy.” 

Phật nói: 

“Các Thượng nhân ấy đều là những vị giải Không đệ nhất. 
Lại hỏi: 

“Các ông có thấy Tỳ kheo La-hầu-la không?” 

Các Tỳ kheo đáp: 

“Vâng, chúng con thấy.” 

Phật nói: 

“Các Hiền sỹ ấy đều là những vị giới đầy đủ.” 

Lại hỏi: 

“Các ông có thấy Tỳ kheo A-nan không?” 

Các Tỳ kheo đáp: 

“Vâng, chúng con thấy.” 

Phật nói: 


kì 


„» 


“Các Hiền sỹ ấy đều là những vị đa văn; điều gì đã nghe một 
lân sẽ không bao giờ quên.” 
Lại hỏi: 
“Các ông có thấy Tỳ kheo Đề-bà-đạt-đâu [796a] đang dẫn 
nhiêu người đi kinh hành không?” 
Các Tỳ kheo đáp: 
“Vâng, chúng con thấy.” 
Phật nói: 
“Những người ấy đứng đầu làm ác, không có gốc rễ thiện.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Chớ bạn với người xáu. 

Chớ tùng sự người ngu. 

Hãy bạn với người lành; 

Giao thiệp với người trí. 

Nếu người vốn không ác, 

Do thán cận người ác, 

Sau sẽ thành nhân ác. 

Tiêng ác khấp thiên hạ. 
Bấy giờ hơn ba mươi đệ tử của Đề-bà-đạt-đâu, sau khi nghe 
Thê Tôn nói bài tụng này, xả bỏ Đê-bà-đạt-đâu mà đi đên chỗ 
Phật, cúi đầu lạy dưới chân, câu sửa đôi trọng tội. Lại bạch Thê 
Tôn: 
“Chúng con ngu hoặc không biết chân ngụy, bỏ thiện tri thức 
mả theo ác tri thức. Cúi xin Thê Tôn rộng lượng tha thứ. Về 
sau không dám tái phạm.” 
Phật bảo các Tỳ kheo: 
“Ta chấp thuận các ông sám hối, sửa lỗi cũ, tu tập điều mới, 
chớ có tái phạm.” 
Rồi các đệ tử của Đề-bà-đạt-đâu vâng theo lời giáo giới của 
Thê Tôn, sông tại chỗ nhàn tĩnh, tư duy diệu nghĩa, tự mình 
khắc kỷ hành pháp, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu 


tóc, xuất gia học đạo, để tu phạm hạnh vô thượng. Khi ấy, các 
Tỳ kheo này đều đắc A-la-hán. 

“Tỳ kheo, nên biết, căn nguyên của chúng sanh theo loại mà về 
với nhau. Ác đi theo ác, thiện đi theo thiện. Căn nguyên chúng 
sanh trong quá khứ, tương lai, cũng đều như vậy, theo loại mà 
đi với nhau. Như tịnh thì tương ứng với tịnh; bất tịnh tương 
ứng với bất tịnh. Cho nên, Tỳ kheo, hãy cùng tương tưng VỚI 
tịnh, xả ly bất tịnh. Như vậy Tỳ kheo hãy học điều này.” 


Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật trú tại Câu-lưu-sa trong thành Pháp hành, '° cùng 
với chúng đại Tỳ kheo 500 vỊ. 

Lúc bấy giờ Tượng Xá-lợi-phất' ” trả lại pháp phục, trở về đời 
sống bạch y. Vào một lúc nọ, A-nan khóac y, cầm bát vào 
thành khất thực, lần hồi đi đến nhà Tượng Xá-lợi-phất. Trong 
lúc đó, Tượng Xá-lợi-phất đang đứng tựa trên vai hai người 
phụ nữ. A-nan từ xa trông thấy thế, trong lòng buồn rầu, không 
VUI. Tượng Xá-lợi- phất trông thấy A-nan, cảm thấy rất xấu hồ, 
bèn ngồi xuống một mình. 

A-nan khất thực xong, ra khỏi thành, đi đến chỗ Thế Tôn, 
[796b] cúi đầu lạy dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. 

“Vừa rồi con vào thành khất thực, lần hồi đi đến nhà của 
Tượng Xá-lợi-phất, thấy ông đang đứng tựa trên vai hai người 
nữ. Thấy vậy, trong lòng con rất buôn râu.” 


Thế Tôn nói: 





'“ Câu-lưu-sa Pháp hành thành 3 # 3} ‡3+Íƒ33.. Pali: Kammasadamma 
(Kammãsadhamma), thị trần của người Kuu. 

' Tượng Xá-lợi-phất # 4 #| #°, Pali: Hatthisäriputta, cũng gọi là Citta 
Hatthisãriputta, hay Hatthirohaputta. Ông xả giới hoàn tục sáu lần. 


“Ông thấy vậy rồi, có ý nghĩ gì?” 

A-nan bạch Phật: 

“Con nghĩ, Tượng Xá-lợi- phất tinh tấn, đa văn, tính hạnh nhu 
hòa, thường thyết pháp cho các vị đồng phạm hạnh mà không 
hề biết mệt mỏi, sao nay lại trả pháp phục, trở về đời sống bạch 
y? Sau khi thây vậy, trong lòng con rât buôn râu. Thê nhưng, 
Tượng Xá-lợi-phât ây có thân lực lớn, uy đức vô lượng. Con 
nhớ lại, xưa kia thây ông đã từng đàm luận với Thích Đê-hoàn 
Nhân, sao nay lại đuôi theo dục vọng làm điêu xâu?” 

Thế Tôn nói: 

“Đúng vậy, A-nan, như điều ông nói. Nhưng ông ấy không 
phải là A-la-hán. Nếu là A-la-hán thì không trả lại pháp phục 
mà trở về đời sống bạch y. Nhưng thôi, A-nan, chớ có sầu ưu. 
Sau bảy ngày nữa, Tượng Xá-lợi-phất sẽ trở lại trong đây, rôi 
sẽ dứt sạch các lậu, thành A-la-hán. Bởi vì Tượng Xá-lợi-phât 
ây bị nghiệp đời trước lôi kéo nên mới thành như vậy. Nay 
hành đã đây đủ, sẽ dứt sạch các lậu.” 

Bấy giờ, bảy ngày sau, Tượng, Xá-lợi-phất đi đến Thế Tôn, cúi 
đầu lạy dưới chân rồi ngồi xuống một bên. Giây lát, ông đứng 
dậy bạch Phât: 

“Cúi xin Thế Tôn hứa khả cho con tu hành đời sống sa-môn ở 
hàng thâp nhât.” 

Khi ấy Tượng Xá-lợi-phất liền được nhận làm sa-môn, ngay 
sau đó từ trên chỗ ngôi mà đặc A-la-hán. 

Vào một thời Tượng Xá- lợi-phất khóac y, cầm bát vào thành 
khất thực. Khi ấy có một bả-la-môn gặp ông, liền có ý nghĩ 
rằng, “Những ông con nhà họ Thích này, không chỗ nào không 
có, khăp mọi nơi, làn cắt đứt chú thuật mà chúng ta thực hành. 
Bây giờ ta hãy vào thành nói cho mọi người biêt những cái xâu 
của sa-môn.” 

Rồi bà-la-môn này vào thành, nói với mọi người: 


“Các người có thấy ông Tượng Xá-lợi-phất này không? Xưa 
ông tự xưng mình là A-la-hán, Nửa chừng cởi bỏ pháp phục, 
trở về đời sống bạch y, hưởng thụ ngũ dục. Nay lại làm sa- 
môn, đi khất thực từng nhà làm ra vẻ trong sạch. Nhưng khi 
nhìn thấy phụ nữ thì ý tưởng dục tình nổi dậy, trở về giả-lam 
mà nhớ tưởng nữ sắc mà trong lòng không dứt. Giống như con 
lừa hèn yếu không đủ sức mang chở nặng mà lặng lẽ nằm yên. 
Bọn con nhà họ Thích này cũng vậy, giả trang đi khất thực, 
thấy nữ sắc thì suy nghĩ trù tính.” 
Tượng Xá-lợi-phất khi nghe bả-la-môn nảy rao truyền tiếng 
xâu như vậy, bèn suy nghĩ rằng, “Người này rất là ngu sỉ mới 
khởi tâm tật đố. Thấy người được lợi dưỡng thì tâm tham lam 
ganh tị nổi lên. Nếu mình được lợi dưỡng thì trong lòng vui 
sướng. Cho nên ông đến nhà bạch y làm việc phỉ báng. Nay ta 
nên ngăn lại chớ đề làm ác, để người này sẽ không chịu tội báo 
vô lượng.” 
Rồi thì, Tượng Xá-lợi-phất bay lên hư không, nói với bả-la- 
môn: 

Không mắt, không tai khéo, 

Khởi ý chê phạm hạnh; 

Tự gây nghiệp vô ích, 

Địa ngục khổ lâu dài. 
Tượng Xá-lợi-phất nói bài kệ này xong, trở lại bình thường, và 
quay về chỗ ở của mình. 
Bấy giờ người trong thành đã nghe lời phỉ báng của bả-la-môn, 
lại nghe bài kệ của Tượng Xá-lợi-phất, họ nghĩ như vầy: “Nếu 
đúng như lời bà-la-môn, thì sự thị hiện thần thông sau đó khó 
làm được. Nhưng chúng ta đã thấy ông này cởi bỏ pháp phục 
trở lại đời sống bạch y.” 
Rồi thì, mọi người cùng nhau đi đến chỗ Tượng Xá-lợi-phất, 
cúi đầu lạy dưới chân, rồi ngồi xuông một bên. Khi ấy, có đông 
người hỏi Tượng Xá-lợi-phất: 


“Có vị A-la-hán nào mà cởi bỏ pháp phục trở về sống đời sống 
bạch y chăng?” 

Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

“Không có vị A-la-hán nào cởi bỏ pháp phục trở về sống đời 
sông bạch y.” 

Mọi người lại hỏi Tượng Xá-lợi-phất: 

“Có vị A-la-hán nào do duyên đời trước mà phạm giới không?” 
Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

“Đã đắc A-la-hán thì không bao giờ còn phạm giới.” 

Mọi người lại hỏi: 

“Những vị trong hàng học địa có ai do duyên đời trước mà 
phạm giới không?” 

Tượng Xá-lợi-phất đap: 

“Có. Những vị ở hàng học địa có khi vì duyên đời trước mả 
phạm giới.” 

Mọi người lại hỏi: 

“Tôn giả trước kia là A-la-hán, rồi cởi bỏ pháp phục trở về 


sống đời sống bạch y. Nay xuất gia học đạo trở lại. Trước kia 
ngài có thần thông, sao lại như vậy?” 
Bấy giờ Tượng Xá-lợi-phất nói bài kệ này: 
An tru thiên thể tục 
Rót cuộc không giải thoái, 
Không được đạo diệt tận, 
Nên quay hưởng ngũ dục. 
Hết củi, lứa cũng tắt. 
Không rê, cành không sanh. 
Thạch nữ không mang thai. 
La-hán không còn lậu. 
Khi ấy mọi người lại hỏi Tượng Xá-lợi-phất: 
“Tôn giả trước kia không phải là [797a] La-hán chăng?” 


Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

“Tôi trước kia không phải là La-hán. Này các Cư sỹ, nên biết, 
năm thông và sáu thông khác nhau. Nay tôi sẽ nói mười một 
thứ thân thông. 

“Phàm Tiên nhân đắc năm thứ thần thông, ái dục đã hết, ' nêu 
sanh lên trời thì sau cũng rơi trở lại Dục giới. A-la-hán có sáu 
thông, đệ tử của Như Lai, đác lậu tận thông, tức thì ở ngay 
trong Niêt-bàn giới vô dư mà bát-niêt-bàn.” 

Mọi người lại hỏi: 

“Chúng con quán sát lời nói của ngài Tượng Xá-lợi-phất, biết 
răng thê gian không có vị A-la-hán nào mà lại cởi bỏ pháp 
phục trở về đời sông bạch y.” 

Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

“Đúng vậy, đúng vậy. Đúng như các người nói. Không có A- 
la-hán nào mà cởi bỏ pháp phục trở vê sông đời sông bạch y. 
Có mười pháp, mà A-la-hán không tập theo. Mười một pháp ây 
là gì? A-la-hán lậu tận không bao giờ cởi bỏ pháp phục trở lại 
đời sông bạch y. A-la-hán lậu tận không bao giờ tập theo hạnh 
bât tịnh. A-la-hán lậu tận không bao giờ sát sanh. A-la-hán lậu 
tận không bao giờ trộm cắp. A-la-hán lậu tận ăn mà không bao 
giờ cât giữ đô thừa. A-la-hán lậu tận không bao giờ nói đôi. A- 
la-hán lậu tận không bao giờ hùa theo phe đảng. A-la-hán lậu 
tận không bao giờ phun lời hung dữ. A-la-hán lậu tận không 
bao giờ có hô nghi. A-la-hán lậu tận không bao giờ sợ hãi. A- 
la-hán lậu tận không bao giờ nhận ai khác làm Thây và cũng 
không bao giờ nhập thai trở lại. 

“Này các Hiền sỹ, đó là mười một trường hợp khong bao giờ 
xảy đôi với một vị A-la-hán. ° 








'* Nguyên Hán: ái dục dĩ tận 42&[ 3. Dịch ngữ không chính xác, do đó 
không nên nhằm với ái tận giải thoát (Pali: £Znhakkhayavimuffi) của A-la- 
hán. Đây chỉ Tiên nhân ly dục, những vị đắc sơ thiền, không bị lôi cuốn bời 
ham muốn dục giới. 


Bấy giờ, mọi người bạch Tượng Xá-lợi-phất rằng: 

“Chúng con nghe những điều Tôn giả nói, và quản sát những 
người ngoại đạo dị học, giống như quán sát cái bình rông, 
chẳng có gì bên trong cả. Ở đây, quán sát nội pháp, chúng con 
thấy giống như bình đựng mật, ngọt không thể kể. Chánh pháp 
của Như Lai ở đây cũng vậy. Bảà-la-môn kia sẽ chịu vô lượng 


A5 3 


tỘI. 
Khi ấy Tượng Xá-lợi-phất bay lên hư không, ngồi kiết già, nói 
bài kệ này: 

Không hiểu pháp đây, kia, 

Mà hành thuật ngoại đạo; 

Gây đầu loạn đây kia. 

Người trí không làm vậy. 
Bấy giờ, những người Câu-lưu-sa bạch với Tượng Xá-lợi-phất 
rằng: 
“Những điều được nói là quá nhiều; thật khó sánh kịp. Như 
người mù mà được mắt sáng. Như người điếc mà được nghe. 
Nay những điều Tôn glả nói cũng giông như vậy. Ngài đã dùng 
nhiều phương tiện để thuyết pháp. Chúng con hôm nay tự quy 
y Như Lai, quy y Pháp, và Tăng Tỳ kheo. Cúi mong Tôn giả 
nghe cho, [797b] nhận chúng con làm ưu-bà-tắc, suốt đời 
không sát sanh.” 
Rồi Tượng Xá-lợi-phất nói những pháp vi diệu cho mọi người 
nghe, khiến họ phát sanh tâm hoan hỷ. Mọi người rời chỗ ngồi 
đứng dậy, cúi lạy dưới chân rồi cáo lui. 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe nói bà-la-môn báng bổ Tượng 
Xá-lợi-phất mà không đạt được gì, nên nhìn kỹ Tượng Xá-lựi- 
phất còn không dám, huống nữa là tranh luận. Nghe vậy, Tôn 
giả đi đến Thế Tôn, đem nhân duyên này thuật lại đầy đủ lên 
Thế Tôn. Bấy giờ Phật bảo A-nan: 
“Phàm nói về bình đẳng A-la-hán, phải nói đến Tượng Xá-lơi- 
phất Vì sao vậy? Nay Tượng Xá-lợi-phất đã thành A-la-hán. 


Cái danh A-la-hán được truyền tụng trước đó, nay mới đạt 
được. Năm thứ thân thông của thê tục không phải là hành chân 
thật, rôi sau sẽ mât. Sáu thân thông mới là hành chân thật. Các 
ngươi hãy học theo Tượng Xá-lọi-phât. Hãy nhớ nghĩ mà 
phụng hành ý nghĩa này.” 

Bấy giờ A-nan nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
KINH SỐ 5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Nay ta sẽ nói về pháp nhân duyên. Hay suy niệm kỹ, và tu tập 
hạnh này.” 

Các Tỳ kheo bạch Phật: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 

Các Tỳ kheo vâng lời Thế Tôn dạy. 

Thế Tôn nói: 

“Ở đây, thế nào là pháp nhân duyên? Đó là, duyên vô minh có 
hành, duyên hành có thức, duyên thức có sáu xứ, duyên sáu xứ 
có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, 
duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sah có chết, 
duyên chêt có ưu, bị, khô, não, không thê kê xiêt, như vậy 
thành thân năm âm. 

“Thế nào là vô minh? Đó là, không biết Khổ, không biết Tập, 
không biệt Tận, không biệt Đạo. Đó gọi là vô minh. 

Thế nào là hành? Hành có ba loại. Thân hành, khẩu hành và ý 
hành. Đó gọi là hành. 

“Thế nào là thức? Sáu thức thân. Những gì là sáu? Mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý thức. Đó là thức. 


Thế nào là danh? Thọ, tưởng, niệm, xúc, tư duy. Đó là danh. 
Thê nào là sắc? Đó là thân bôn đại và sắc do thân bôn đại tạo. 
[797c| Đó gọi là sắc. Sắc là một cái khác và danh là một cái 
khác, nên gọi là danh sắc. 

“Thế nào là sáu xứ? Sáu nội xứ. Những gì là sáu? Mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý nhậpxứ. Đó là sáu xứ. 

“Thế nào là xúc? Đó là sáu xúc thân. Những gì là sáu? Mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý xúc. Đó gọi là xúc. 

“Thế nào gọi là thọ? Ba thọ. Những gì là ba? Lạc thọ, khổ thọ, 
không khô không lạc thọ. Đó gọi là thọ. 

“Thế nào là ái? Ba ái thân. Dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Đó là ái. 
“Thế nào là thủ? Bốn thủ. Những gì là bốn? Dục thủ, kiến thủ, 
giới thủ, ngã thử. Đó là bôn thủ. 

“Thế nào hữu? Ba hữu: Dục hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu. Đó là 


hữu. 

“Thế nào là sanh? Đầy đủ xuất xứ, lãnh thọ các hữu, đạt được 
năm uân, lãnh thọ các xứ. Đó gọi là sanh. '° 

“Thế nào là già? Từng loại từng loại chúng sanh, mà ở đây nơi 
thân thê răng rụng, tóc bạc, khí lực khô cạn, các căn chín rục, 
thọ mạng ngày càng suy, thức cũ không phục hồi. Đó gọi là 
giả. 

“Thế nảo là chết? Từng loại từng loại chúng sanh, mà dần dần 
thân thể không còn hơi âm, vô thường biến dịch, năm thân 
thuộc chia lìa, thân năm uấn bị vất bỏ, mạng căn bị cắt đứt. Đó 
gọi là chết. 





'” Định nghĩa này rất gần vóiư Pali, nhưng văn dịch không được rõ. Cf. D. 
22 (R.H. 305): yã fesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikãye jãHi safjaHi 
okkamti abhinibbatti khandhãnam patubhãvo ãyatanãnam pafilabho, ayam 
vuccafi, bhikkhave, jaii, “từng loại từng loại chúng sanh, trong từng giới 
loại, sự xuất sanh, sản sanh, nhập thai, chuyển sanh, năm uấn xuất hiện, 
nhận được các xứ, đó gọi là sanh.” 


“Tỳ kheo, nên biết, đó gọi là già, bệnh, chết. Đây là pháp nhân 
duyên mà ý nghĩa được phân biệt rộng rãi. Những gì mà Chư 
Phật Như Lai cân làm với tâm từ ái, Ta nay đã làm xong. Các 
ngươi hãy đến dưới gốc cây, ngôi ngoài trời trống, hay giữa bãi 
tha ma, hay nhớ nghĩ tọa thiền. chớ ôm lòng ngại khổ. Nay 
không tinh tấn, sau hối hận vô ích.” 


Bấy giờ Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn: 

“Như Lai đã giảng thuyết cho các Tỳ kheo gốc rễ nhân du yên 
sâu xa. Nhưng con quán sát thấy nghĩa ấy không có gì sâu.” 

Thế Tôn nói: 

“Thôi, thôi, A-nan, chớ có khởi lên ý tưởng ấy! Vì sao? Mười 
hai nhân duyên cực kỳ thậm thâm, không phải là điêu mà 
người thường có thê hiêu. Xưa kia, khi Ta chưa giác ngộ pháp 
nhân duyên này nên trôi nôi sanh tử, không có lúc thoát ly. 

“Lại nữa, A-nan, không phải chỉ ngày nay ông mới nói pháp 
nhân duyên không có gì sâu xa, mà xưa cũng đã từng nói pháp 
ấy không sâu xa rồi. Vì sao vây? 


“Trong quá khứ xa xưa, có vua A-tu-la tên là Tu-diệm, chợt có 
ý nghĩ này, muốn [798a] bốc mặt trời, mặt trăng ra khỏi nước 
của biển cả. Ông hóa thân cực kỳ to lớn, mà nước biển cả chỉ 
ngang hông. Bấy giờ vua A-tu-la này có người con tên là Câu- 
na-la, tâu với vua cha rằng: “Nay con muôn xuống tắm nước 
biển.” A-tu-la Tu-diệm nói: 'Chớ nên ham thích tắm trong nước 
biển. Vì sao? Nước biển vừa rất sâu, vừa rộng; không thể ở 
trong nước biển mà tắm được.” Câu-na-la nói, “Nay con thấy 
nước biển chỉ ngang hông của Đại vương thôi; vì sao lại nói là 
rất sâu?” Khi ấy vua A-tu-la liền năm người con thả xuống 
trong nước biển. Chân của đứa con này không chấm đến đáy 
nước nên trong lòng nó rất kinh sợ. Vua A-tu-la bấy giờ mới 
bảo con: “Cha đã bảo con là nước biến rất sâu, mà con lại nói, 





? Cf. Trung 24, kinh 97, A-nan phát biêu tương tự. C£. 7zưởng 10, kinh 13; 
Pali, D. I5 Mahanidana. 


chăng sao. Duy chỉ mình cha là có thể ở trong biển lớn mà tắm 
gội. Nhưng con thì không thể.” 

“A-tu-la Tu-diệm bấy giờ là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy 
Tu-diệm tức là thân Ta vậy. Con của A-tu-la khi ấy là ông vậy. 
Ông đã từng nói, 'Không sao.” Nay lại nói, pháp mười hai nhân 
duyên không có gì sâu thắm. Chúng sanh mà không thấu hiểu 
pháp mười hai nhân duyên nên trôi nổi sanh tử không có ngày 
xuất ly; thảy đều mê hoặc không nhận thức rõ gốc rễ của hành; 
từ đời nầy đến đời sau; từ đời sau đến đời này, vĩnh viễn ở 
trong năm điều bức não, mong được xuất ly thật là quá khó. Ta 
khi mới thành Phật đạo tư duy mười hai nhân duyên, hàng phục 
Ma và quyến thuộc của nó, do trừ vô minh mà được ánh sáng 

của trí tuệ, bóng tối hoàn toàn bị diệt trừ, không còn trần cấu. 


“Lại nữa, 4 Tan, Ta ba lần chuyên mười hai chi để thuyết minh 
duyên do” này, khi đó tức thì thành tựu Giác đạo. Do phương 
tiện này mà biết rằng pháp mười hai duyên rất là sâu thăm, 
không phải điều mà người thường có thể công bố. Như vậy, A- 
nan, hãy nhớ nghĩ sâu thắm mà phụng trì pháp mười hai nhân 
duyên này. Hãy nhớ học điêu này.” 

Bấy giờ A-nan nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
KINH SÓ 6 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tai thành La-duyệt, trong Ca-lan-đà Trúc viên, 
cùng với chúng đại Tỳ kheo 500 vỊ. 

Lúc bấy giờ trong thành La-duyệt có một bà-la-môn tên là Thi- 
la, biêt đủ các thuật, nhớ thuộc các điên tịch của ngoại đạo đị 
học. Thiên văn, địa lý, không thứ gì ông không thông suôt. Ông 
lại dạy đô 500 đông tử bả-la-môn. 





“Nguyên hán: duyên bản, đồng nghĩa với từ zZnøz (Pali), có khi được 
dịch là nhân duyên. 


Trong thành ấy cũng có một bà-la-môn nữa ên là [798b] Sí- 
ninh, hiểu biết rất nhiều, được vua Tần-bà-sa-la yêu kính, tùy 
thời cúng dường, cấp dưỡng bả-la-môn các thứ nhu yêu. 

Bầy giờ danh tiếng Như Lai được truyền đi ất xa, rằng Ngài là 
Như Lai, Chí chân, Đăng chánh giác, Minh hành túc, Thiện 
thệ, Thế gian giải, Vô thượng sỹ, Điều ngự trượng phu, Thiên 
nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn, độ vô lượng người, xuất hiện ở 
đời. Bà-la-môn Sí-ninh liền khởi lên ý nghĩ này: “Danh hiệu 
Như Lai thật khó được nghe. Nay ta muôn đên đo thăm hỏi, 
thân cận, lễ kính.” Rôi bà-la-môn Si-ninh đi đên chô Phật, cúi 
đâu lạy dưới chân, rôi ngôi xuông một bên. Bây giờ bà-la-môn 
bạch Thê Tôn: 

“Sa-môn Cù-đàm, thuộc chủng tánh nào?” 

Phật nói: 

“Ta thuộc chủng tánh sát-lợi.” 

Bà-la-môn nói: 

“Các bả-la-môn nói như vầy, 'Chủng tánh của chúng ta hào 
quý nhât không gì hơn.” Có người nói chủng tánh da trăng. Có 
người nói chủng tánh da đen. Những người bả-la-môn tự cho là 
được sanh bởi Phạm thiên. Nay Sa-môn Cù-đàm có luận gì vê 
những điêu này?” 

Phật nói: 

“Này Bà-la-môn, nên biết, ai có hôn nhân, cưới hỏi, mới cần 
đên chủng tánh hào quý. Nhưng trong Chánh pháp của Ta, 
không có cao thâp, không có danh tánh thị phi.” 

Bà-la-môn hỏi: 

“Thế nào, Cù-đàm, có sanh xứ” thanh tịnh, sau đó pháp mới 
được thanh tịnh.” 

Phật bảo bà-la-môn: 





?2 Sanh xứ, đây hiểu là huyết thống thọ sanh (Päli: jãti). 


“Ông cần pháp thanh tịnh, hay sanh xứ thành tịnh?” 

Bà-la-môn nói: 

“Các bả-la-môn đều nêu lên luận đề này, 'Chủng tánh của ta 
hảo quý, không aI hơn.” Có người nói chủng tánh da trăng. Có 
người nói chủng tánh da đen. Những người bà-la-môn tự cho là 
được sanh bởi Phạm thiên.” 

Phật hỏi ông bà-la-môn: 

“Giả sử người nữ sát-lợi lẫy chồng thuộc gia đinh bả-la-môn, 
khi sanh con trai, nó sẽ theo chủng tánh nào ?” 

Bà-la-môn nói: 

“Nó sẽ được nói là chúng tánh bà-la-môn. Vì sao? Do thân 
hình người cha mà có được đứa con này.” 

Phật hoi: 

“Nếu người nữ bả-la-môn lấy chống nhà sát-lợi, khi sanh con 
trai, nó thuộc chủng tánh nào?” 

Bà-la-môn đáp: 

“Người đó sẽ thuộc chủng tánh sát-lợi. Vì sao? Do di hình của 
cha mà có đứa con này.” 

Phật bảo bà-la-môn: 

“Ông hãy suy nghĩ chín chắn rồi sau đó mới trả lời Ta. Điều 
ông nói trước sau không phù hợp nhau. Thê nào, bả-la-môn, 
lừa theo ngựa, sau đó sanh con câu.” Ông sẽ nói nó là ngựa 
hay lừa?” 

Bà-la-môn đáp: 

“Loại như thế sẽ được gọi là con ngựa lừa.” Vì sao? Do di 
hình của lừa mà được con câu này.” 

Phật bảo bà-la-môn: 





* Nguyên Hán: câu lữ, ngựa con; cũng chỉ lừa con. 
® Hán: lô mã ðÄƑŠ, con ngựa có liên hệ đến lừa. Phân biệt với mã lô FS Bã 
nói sau. Lưu ý danh từ làm định ngữ. 






































[798c] “Ông hãy suy nghĩ chín chắn rồi sau đó trả lời Ta. Điều 
ông nói ở đây, trước sau không phù hợp. Trước đó ông nói, nêu 
con gái sát-lợi đi lây chông nhà bà-la-môn, khi sanh con, nó sẽ 
thuộc chủng tánh bà-la-môn. Ở đây, lừa theo ngựa sanh câu, 
ông lại nói nó là ngựa lừa. Như vậy không mâu thuân với lời 
nói trước đó chăng? Giả sử, này Bà-la-môn, nêu ngựa theo lừa 
mà sanh câu. Gọi nó là con gì?” 

Bà-la-môn đáp: 

“Gọi nó là con lừa ngựa.” 

Phật hỏi: 

“Thế nào, bà-la-môn, con lừa ngựa, với con ngựa lừa, có khác 
gì nhau chăng? Có người nói, “Một hộc báu." Người khác noI, 
“Báu một hộc.” Cả hai nghĩa có khác gì nhau chăng? 

Bà-la-môn đáp: 

“Đây chỉ một nghĩa. Vì sao? Báu một hộc, hay nột hộc báu, ý 
nghĩa chăng khác gì nhau.” 

Phật hỏi: 

“Thế nào, bà-la-môn, con lừa ngựa, và con ngựa lừa, đây 
không phải là một nghĩa” sao?” 

Bà-la-môn nói: 

“Ở đây tuy Sa-môn Cù-đàm có nói như vậy, nhưng bà-la-môn 
tự cho là. “Chủng tánh của ta hào quý không ai hơn.”” 

Phật nói: 

“Ông trước đó khen cha Sau đó khen mẹ. Nếu cha thuộc tánh 
bà-la-môn, mẹ cũng chủng tánh bả-la-môn, sau đó, sanh hai 
người con. Trong đó, vê sau, một đứa biệt nhiêu kỹ thuật, 
không việc gì không rành. Đứa thứ hai chăng biệt gì. Khi ây, 
cha mẹ chúng biệt đãi đứa nào? Biệt đãi đứa con trí tuệ, hay 
đứa không biệt gì?” 





® Nghĩa 3$, đây nên hiểu là vật. Pali: z/hz, hay Skt. ør/ha. 


Bà-la-môn đap: 

“Cha mẹ chúng tất sẽ biệt đãi đứa cao đức, thông minh, chứ 
không biệt đãi đứa không có trí tuệ. Vì sao? Ở đây, đứa con 
nảy không việc gì không biệt, không việc gì không rành, cho 
nên phải biệt đãi nó, mà không biệt đãi đứa con không trí tuệ.” 
Phật bảo bà-la-môn: 

“Trong hai đứa con ấy, đứa thông minh về sau nồi lên ý tưởng 
làm việc sát sanh, trộm cướp, dâm dật, cả mười pháp ác. Đứa 
không thông minh kia thì giữ hành vi của thân, miệng, ý. Mười 
pháp thiện, không phạm một pháp nào. Cha mẹ ây sẽ kính đãi 
đứa nào?” 

Bà-la-môn đáp: 

“Cha mẹ tất sẽ kính đãi đứa con hành mười điều thiện. Đứa 
hành bât thiện kia thì kính đãi làm gì?” 

Phật bảo bà-la-môn: 

“Ống trước khen đa văn, Ssau khen giới. Thế nào, bà-la-môn, 
giả sử có hai người con; một người từ cha chuyên chánh ”” 
nhưng từ mẹ không chuyên chánh; một người từ cha không 
chuyên chánh nhưng từ mẹ chuyên chánh. Người con có mẹ 
chánh nhưng cha không chánh không việc gì không rành, biệt 
rộng các kinh thơ, kỹ thuật, Đứa thứ hai có cha chánh [799a] 
nhưng mẹ không chánh không học rộng nhưng trì mười điêu 
thiện. Cha mẹ chúng nên kính đãi đứa nào? Kính đãi đứa có mẹ 
tịnh nhưng cha không tịnh, hay đứa có cha tịnh nhưng mẹ 
không tịnh?” 

Bà-la-môn đáp: 

“Nến kính đãi đứa con có mẹ tịnh. Vì sao? Vì nó biết kinh thơ, 
rộng các kỹ thuật. Còn đứa con thứ hai, cha tịnh nhưng mẹ 








”' Chuyên chánh ##f1E, đoạn dưới nói là tịnh Ÿ, đều chỉ ý nghĩa huyết 
thông thuần tịnh tức không bị lai giống. 


không tịnh, tuy trì giới nhưng không có trí tuệ, thì rốt cuộc 
chăng làm được gì. Có văn thì có giới.” 

Phật bảo bà-la-môn: 

“Ông trước khen cha tịnh, không khen mẹ tịnh. Nay lại khen 
mẹ tịnh, không khen cha tịnh. Trước khen phâm đức nghe, sau 
khen câm giới. Rôi lại nói giới sau đó mới nói văn. Thê nảo, 
bà-la-môn, trong hai đứa con kia, một đứa nghe nhiêu, học 
rộng, kiêm trì mười điêu thiện. Đứa thứ hai có trí tuệ kiêm 
hành mười điêu ác. Cho mẹ chúng nên kính đãi đứa nào?” 
Bà-la-môn đáp: 

“Nên kính đãi đứa con nào mà có cha tịnh nhưng mẹ không 
tịnh. Vì sao? Người ây mà bác lãm kinh thơ, hiệu biệt nhiêu kỹ 
thuật, ây là do cha tịnh mà sanh được đứa con này, kiêm hành 
mười điêu thiện không co có điêu vi phạm, tât cả các phâm đức 
đêu đây đủ.” 

Phật nói: 

“Ông trước đó chủ trương chủng tánh. Sau đó lại nói văn mà 
không nói chủng tánh. Sau nữa lại nói giới mà không nói văn. 
Rôi sau nữa lại nói văn mà không nói giới. Nay ông khen cha, 
mẹ, văn, giới, há không mâu thân với điêu nói trước đó?” 
Bà-la-môn bạch Phật: 

“Sa-môn Cù-đàm tuy có nói như vậy, nhưng những người bà- 
la-môn tự cho răng, “Chủng tánh của ta hào quý nhât không ai 
hơn.” 

Thế Tôn nói: 

“Những ai có cưới hỏi thì mới nói đến chủng tánh. Nhưng 
trong pháp ta, không có nghĩa đó. Ông có nghe nói đên người ở 
nước láng giêng, nước xa, và những người biên địa khác nữa 
không?” 

“Vâng, tôi có nghe nói đến những người này.” 

Thế Tôn nói: 


“Nhân dân trong các nước này có hai hạng chủng tánh. “” 
Những gì là hai? Một là con người, hai là nô lệ. Hai chủng tánh 
nảy cũng không nhât định.” 

Lại hỏi: 

“Thế nào là bất định?” 

Phật nói: 

“Có khi trước là người, sau đó là nô lệ. Có khi trước làm nô lệ, 
sau làm người. Tuy nhiên, các loại chúng sanh hệt thảy đông 
một loại chứ không có nhiêu loại khác nhau. Khi trời đât hủy 
diệt, thê gian trở thành trông không. Khi ây núi, sông, vách đá, 
cỏ cây các thứ vân vân đêu bị thiêu hủy hêt. Con người cũng 
mạng chung. Khi trời đât sắp sửa chuyên thành, bây giờ chưa 
có mặt trời, mặt trăng, hạn kỳ năm tháng. [799b] Lúc bấy giờ 
trời Quang âm đến chốn này. Khi ¡phước của trời Quang âm sắp 
hết, ánh sáng tinh không còn, dần dần nhìn nhau chúng khởi 
dục tưởng. AI dục ý nhiêu hơn thì trở thành người nữ. AI có 
dục ý ít hơn, thành người nam. Chúng giao tiêp với nhau mà 
thành bào thai. Do nhân duyên này mả có con người đâu tiên. 
Dân dân chuyên sanh bôn chủng tánh lan tràn trong thiên hạ. 
Do phương tiện này mà biệt răng, mọi người đêu xuât xứ từ 
chủng tánh sát-lợi.””” 

Bấy giờ bà-la-môn bạch Thế Tôn: 

“Thôi, Cù-đàm. Như người gù được đứng thắng, người mù 
được mất, trong tôi thây ánh sáng. Sa-môn Củ-đàm cũng như 
vậy, băng vô sô phương tiện nói pháp cho con nghe. Nay con 
tự quy y Sa-môn Cù-đàm. Cúi mong Thê Tôn thuyêt pháp, 
nhận con làm ưu-bà-tăc.” 

Rồi bà-la-môn lại bạch Thế Tôn: 

“Cúi mong Như Lai nhận lời mời của con.” 








”” Nguyên hán: tánh #È, chỉ giai cấp xã hội. 
?CE. Trường 6, kinh 5 Tiêu duyên; Pali, D 24 Aggañña. 


Khi ấy Thế Tôn im lặng nhân lời. Bà-la-môn thấy Thế Tôn im 
lặng nhận lời mời, bèn rời chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu lạy dưới 
chân rôi lui đi. 

Ông trở về nhà, sửa soạn các thứ thức ăn, trải các. chỗ ngôi, Tây 
nước thơm lên đất và tự nói rằng: “Như Lai sẽ ngồi chỗ này.” 


Trong lúc ấy bà-la-môn Thi-la dẫn 500 đệ tử đến nhà bà-la- 
môn Ninh-sí. Từ xa, trông thây nhà ây đang trải các chỗ ngôi 
sang trọng, bèn hỏi bà-la-môn Ninh-sĩ: 

“Nhà ông hôm nay đang cưới gả con trai, con gái, hay muốn 
mời Vua Tân-và-sa-la nước Ma-kliệt chăng?” 

Bà-la-môn Sí-ninh đáp: 

“Tôi không thỉnh mời vua Tần-bà-sa-la, cũng không có việc 
cưới gả con. Hôm nay tôi muôn gây dựng phước nghiệp lớn.” 
Bà-la-môn Thi-la hỏi: 

“Mong được nghe rõ ý ông, muốn làm phước nghiệp gì?” 

Khi ấy bà-la-môn Ninh-sí trả lời bà-la-môn Thi-la rằng: ” 
“Thi-la, nên biết, có vị con nhà Thích xuất gia học đạo, thành 


vô thượng Chí chân Đăng chánh giác. Tôi nay thỉnh Phật và 
Tăng Tỳ kheo, nên mới bày biện trải các chỗ ngồi như vậy.” 


Bà-la-môn Thi-la hỏi: 

“Bà-la-môn Sí-ninh, ông nói Phật phải không?” 
Đáp: 

“Tôi nói Phật.” 

Lại hỏi: 





”' Đề bản: Phạm chí thiên lộ hữu kiên trường quy xoa thủ bạch Thế tôn từ 
trần tánh danh Thi la ##zZ&ffiff#íTfi. EWøXS. Ilt®# F  bRE⁄ irff£ 
(19 chữ); đoạn văn này không phụ hợp sự viêc đang xảy ra. Ở đây dịch theo 
bản Nguyên Minh: Si-ninh phạm chí báo Thi la phạm chí viết #1#j#R;&$l 
J#£Z#ESH (10 chữ). 



















































































“Thật là kỳ diệu, thật hy hữu, nay được nghe tiếng Phật. Nhưng 
Phật đang ở đâu? Tôi muốn gặp.” 
Sí-ninh nói: 
“Đang ở trong vườn Trúc, ngoài thành La-duyệt, cùng với 500 
đệ tự.” Ông muốn gặp, hãy đến đó. Nên biết đúng lúc thích 
hợp.” 
Bấy giờ ông bả-la-môn này dẫn 500 đệ tử đi đên [799c] chỗ 
Phật. Đến nơi, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên. Khi ấy bà- 
lamôn Thi-la có ý nghĩ này: “Sa-môn Cù-đàm thật là đẹp. 
Thân màu hoàng kim. Trong kinh thơ của ta có nói, Như Lai 
xuất hiện ở đời, thật khó gặp. Cũng như hoa ưu-đàm-bát lâu 
lắm mới trỗổ hoa. Nếu thành tựu 32 tướng và 80 vẻ đẹp, sẽ có 
hai con đường. Nếu sống tại gia, sẽ làm Chuyên luân Thánh 
vương, bảy báu đầy đủ. Nếu xuất gia học đạo, chắc chắn thành 
Đạo vô thượng, là đắng Chí tôn” trong ba cõi. Nay ta muốn 
nhìn thấy 32 tướng của Phật.” Nhưng lúc đó bả-la-môn chỉ 
quan sát được 30 tướng, không thấy hai tướng kia. Ông còn 
đang hồ nghi do dự, là không thấy tướng lưỡi dài, và mã âm 
tàng.” Bà-la-môn Thi-la bèn nói bài kệ để hỏi: 

1ôi nghe ba mươi hai 

Tướng tốt bậc Đại nhân. 

Nay không thấy hai tướng. 

Rốt lại, chúng ở đâu? 


Mã âm tàng trinh khiết, 
Tướng này khó thí dụ. 
Tướng lưỡi có rộng đải, 
Đếi tai, che cả mặt? 








3° Việt dịch bỏ 4 từ: tự tương ngu lạc ÉI ‡R## #*, vốn dịch từ viarzii: an trú; 
do đó không thê dịch sát: “cùng vui thú với nhau.” Vừa ngây ngô mà dễ gây 
ngộ nhận. 

3! Nguyên hán: Thế hựu †lt‡Ì, có khi dịch là Thế Tôn, dịch từ bagava. 





Mong thấy lưỡi rộng dài, 

Đề tôi không hồ nghỉ. 

Mong cho tôi được tháy, 

Để cắt đứt lưới nghỉ. `” 
Bấy giờ Thế Tôn liền thẻ lưỡi ra, hai bên liếm đến tai. Rồi Ngài 
rút lưỡi trở lại, và nhập tam-muội, khiên cho bà-la-môn trông 
thây mã âm tàng. Bà-la-môn sau khi thây 32 tướng và 80 vẻ 
đẹp của Phật, hoan hỷ phân chân không thê dừng được. Bả-la- 
môn Thi-la liên bạch Phật: 
“Ở đây tôi là bà-la-môn. Sa-môn là dòng sát-lợi. Nhưng sa- 
môn, bà-la-môn đêu chung một con đường, tìm câu một giải 
thoát như nhau. Sa-môn có thừa nhận chúng ta cùng một con 
đường chăng?” 
Phật bảo [800a] bà-la-môn: 
“Ông có thấy vậy chăng?” 
Bà-la-môn đáp: 
“Tôi thấy như vậy.” 
Phật bảo: 
“Ông hãy khởi tâm ý hướng về một giải thoát duy nhất, đó là 
chánh kiên.” 
Bà-la-môn bạch Phật: 
“Chánh kiên tức là một giải thoát duy nhất, hay còn có giải 
thoát nào nữa?” 
Thế Tôn nói: 
“Còn có giải thoát khác nữa, đề đắc Niết-bàn. Sự ấy có tám. Đó 
là chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Bà-la-môn, đó 
là đạo có tám chi dân đên Nêt-bàn.” 
Bà-la-môn hỏi: 





** Bản Hán, hết quyền 46. 


“Có chúng sanh nào biết được đạo tám chi này không?” 

Phật nói: 

“Số ấy không chỉ một trăm nghìn. Bà-la-môn, nên biết, có vô 
sô trăm nghìn chúng sanh biệt đạo tám chi ây.” 

Bà-la-môn hỏi: 

“Có hạng chúng sanh nào không hiểu được đạo tám chi này 
chăng?” 

Phật nói: 

“Hạng chúng sanh không hiểu, không phải chi một người.” 
Bà-la-môn hỏi: 

“Có hạng chúng sanh nào không thê đắc pháp này chăng?” 
Phật nói: 

“Cũng có hạng chúng sanh không đắc đạo. Hạng người ấy có 
mười một. Những gì là mười một? Đó là, gian ngụy, ác ngữ, 
khó can gián, không biệt đên trả, hay ganh tị, giêt cha mẹ, giêt 
A-la-hán, đoạn thiện căn, việc thiện trở lại làm ác, châp có ngã, 
khởi ác niệm nhắm đên Như Lai. Bà-la-môn, đó là mười một 
hạng người không thê đạt đên đạo tám chi này.” 

Khi Phật nói đạo tám chi này, ông bà-la-môn liền dứt sạch trần 
câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Rồi bà-la-môn Thi-la nói với 
500 đệ tử: 

“Các ngươi ai có sở thích gì thì hãy tự mình tụng tập. Ta nay 
muôn theo Như Lai khéo tu phạm hạnh.” 

Các đệ tử bạch rằng: 

“Chúng con cũng muốn xuất gia học đạo.” 

Bấy giờ, bả-la-môn cùng 500 đệ tử thảy đều quỳ xuống, chắp 
tay bạch Thê Tôn: 

“Cúi mong Thế Tôn nhận cho chúng con xuất gia học đạo.” 
Phật nói: 


“Hãy khéo đến đây, Tỳ kheo! Hãy đến với Như Lai mà tu hành 
phạm hạnh vô thượng, đê dân dân dứt sạch nguôn khô.” 
Như Lai nói xong lời này, 500 bà-la-môn tức thì thành sa-môn. 
Sau đó Thế Tôn lần lượt thuyết pháp, nói các đề tài vi diệu cho 
500 người này nghe; đề tài về thí, về giới, sanh thiên, dục là bất 
tịnh tưởng, xuất yếu là an lạc. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn 
thường thuyết, là Khô, Tập, Tận, Đạo; Thê Tôn bây giờ rộng 
nói chỉ tiệt cho những người này nghe. Tức thì 500 người hoàn 
toàn dứt sạch các lậu, đặc pháp thượng nhân. 
Bấy giờ [800b] bà-la-môn Sí-ninh đến báo: 
“Đã đến thời, cúi mong thần đức hạ cố.” 
Thế Tôn nói với Thi-la và 500 Tỳ kheo: 
“Các ông thảy đều khóac y, cầm bát.” 
Rồi Phật cùng với một nghìn Tỳ kheo vây quanh trước sau đi 
vào thành, đên nhà bà-la-môn, ngôi trên chỗ dọn săn. 
Khi bà-la-môn Sí-ninh thấy 500 bà-la-môn đều đã trở thành sa- 
môn, bèn nói răng: 
“Lành thay! Các ông đã đi theo con đường chân chánh, không 
có gì hơn nữa.” 
Bà-la-môn Thi-la nói với bả-la-môn Sí-ninh bằng bài kệ này: 
Ngoài đây, không pháp nào 
Vượt hơn pháp yếu này. 
So loại tợ như vậy, 
Chí thiện không đâu hơn. 
Bấy giờ bà-la-môn Sí-ninh bạch Thế Tôn: 
“Cúi mong Thế Tôn hoan hỷ đợi thêm chút nữa. Chúng con 
đang bày biện thêm thức ăn.” 
Phật nói: 
“Thức ăn đã làm, đúng thời thì dọn lên, chớ sợ không đủ.” 
Bà-la-môn Sí-ninh vô cùng hoan hỷ, tự thân bưng sớt thức ăn 
cúng dường Phật và Tăng Tỳ kheo. Sau khi Thê Tôn và Tăng 


Tỳ kheo ăn xong, cất dọn chén bát xong, bà-la-môn rải đủ các 
loại hoa lên Phật Tăng Tỳ kheo, rôi bước lên trước bạch Phật 
răng: 
“Kính bạch Thế Tôn, hết thảy trai gái lớn nhỏ trong nhà con 
đều cầu xin Thế Tôn nhận là ưu-bả-tắc, ưu-bà-di.`”” 
Vợ của bà-la-môn lúc đang mang thai. Bà hỏi Phật: 
“Con đang mang thai, không biết là trai hay gái, cũng xin từ 
quy y Như Lai. Cúi xin nhận con là ưu-bả-di.” 
Bấy giờ Như Lai nói pháp vi diệu cho đại chúng nghe. Ngay 
trên chỗ ngôi, Ngài nói kệ răng: 

Đẹp thay, phước báo này! 

SỞ nguyện đều thành tựu. 

Dán đến chô an ôn, 

Không còn lo tai hoạn; 

Khi chết, sanh lên trời. 

Giả sử các Ma thiên, 

Cũng không thê khiên cho 

Người làm phước đọa tội. 

Những ai câu phương tiện, 

Trí tuệ của Ti háảnh Hiền, 

Sẽ đứt sạch gốc khó, 

Vĩnh viên xa tắm nạn. 
Thế Tôn sau khi nói bài kệ này, rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 
Bấy giờ bà-la-môn Sí-ninh nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
KINH SỐ 7” 
Tôi nghe như vây: 





3 Trong bản Hán không có ưu-bà-di. 
3“ Tham chiếu Pali, M 65 Baddäli, 66 Latukikopama. Hán, 77g, kinh 194, 
kinh192. 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

““Fa hằng ăn một lần ngồi, ` thân thể nhẹ nhàng, khí lực "khỏe 
mạnh. Tỳ kheo các ông cũng nên ăn một bừa, thân thê nhẹ 
nhàng, khí lực mạnh khỏe, đê có thê tu phạm hạnh.” 

Lúc bấy giờ Bạt-đà-bà-la bạch Phật: 

“Con không thể ăn một bữa. Vì sao vậy? Khí lực con sẽ yếu 
ớt.” 

Phật nói: 

“Nếu ôn ô ng đền nhà đàn-việt, ăn một phần, còn một phần mang 
về nhà.” 

Bạt-đề-bà-la bạch Phật: 

“Con cũng không thê thực hành pháp này.” 

Phật nói: 

“Cho phép ông phá bỏ trai, ˆ mà ăn thông qua ngày.” 
Bạt-đề-bà-la bạch Phật: 

“Con cũng không thê thi hành pháp này.” 

Khi ấy, Thế Tôn im lặng không trả lời. 











3” Nhất tọa thực —42Â. Pali: ekãsana, có hai giải thích. Hoặc eka-asana: 
một bữa ăn; hoặc eka-ãsana: một chỗ ngồi. Tất cả các bản Hán đều hiểu 
theo nghĩa sau. b4 nghĩa này liên hệ hai điều luật. Thứ nhất, liên hệ điều luật 
phí thời thực. Thứ hai, liên hệ điều luật dư thực pháp. 

* Quan điểm của Đại chúng bộ về nhất tọa thực. Quan điểm này không 
được Thương tọa bộ và Hữu bộ đồng tình. 

3“ Hán: hoại trai E7#, có thể ăn quá ngọ. Điểm tranh luận giữa Thượng tọa 
bộ và Đại chúng bộ, C£. 7 phần 54 (tr. 969c18): nhị chỉ sao thực _.†#‡}® 
. Pall, Pall: đuangulakappa, nhị chỉ tịnh, được giải thích: đvwangulaya 
chãyãya vitivatiaya, (được phép ăn quá trưa) khi bóng chưa quá hai ngón 
tay. Liên hệ điều luật phi thời thực. Vin.ii. 230. 


Bấy giờ Ca-lưu-đà-di vào lúc sắp tối, mặt trời lặn, khốac ycầm 
bát vào thành khát thực. Khi ấy trời rất tối. Ưu-đà-di” lần hồi 
đi đến nhà một trưởng giả kia. Vợ của ông trưởng giả đang 
mang thai, nghe có tiếng sa-môn khất thực ngoài cửa, liền bưng 
cơm ra để cho. Nhưng vì Ưu-đà-di có sắc da cực kỳ đen, lại 
gặp lúc trời đang mưa, chớp giật khắp nơi, cho nên khi vợ ông 
trưởng gia ra công vừa thấy một ông sa-môn sắc da cực kỳ đen, 
tức thì kinh hãi la lớn: 

“Quỷ! Trời ơi, tôi gặp quỷ!” 

Ngay lúc ấy thai nhi bị chắn thương nên mạng chung.” 

Sau đó, Ca-lưu-đà-di trở về tinh xá, ưu sầu không vui, ngồi mà 
suy nghĩ hối hận không còn kịp. Lúc bấy giờ trong thành Xá-vệ 
có tiếng đồn xấu như vầy: “Sa-môn họ Thích dùng chú thuật 
làm trụy thai con của người ta.” Trong đó, trai gái bảo nhau: 
“Thời giờ này các sa-môn đi đứng vô độ, ăn không biết phải 
thời, giống như người bạch y tại gia, có gì khác?” 

Bấy giờ, số đông các Tỳ kheo nghe mọi người bàn luận lý lẽ 
như vậy: “Sa-môn họ Thích không biết chừng mực, lui tới bất 
kể.” Trong số đó, có Tỳ kheo trì giời hoàn hảo cũng tự oán 
trách: “Thật là không thích hợp đối với chúng ta.” Rồi họ đi 
đến Phật cúi đầu lạy dưới chân, và đem hêt nhân duyên ấy 
thuật lên đức Thế Tôn.. Thế Tôn bảo một Tỳ kheo: 

“Ông đi gọi Ca-lưu-đà-di đến đây.” 

Tỳ kheo ấy vâng lời Phật, tức thì đi gọi Ưu-đà-di. Ưu-đà-di 
nghe Phật gỌI, vội vàng đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn hỏi: 


“Có thật hôm qua vào lúc tối mặt trời lặn ô ông vào thành khất 
thực, đên nhà trưởng giả, khiên cho vợ ông ây trụ thai chăng?” 





** Trong bản: Ưu-đà-di f6, tức Ca-lưu-đà-di nói trên. Vì Ưu-đà-di 
(Pali: Udãy¡) có nước da rất đen, nên xươc danh là Ca-1a (Pali: xz/a, đen). 
3? Trưng, ibid, và Pali,ibid., bà chỉ hoãng sợ, nhưng không chết. 


Ưu-đà-di bạch Phật: 

“Vâng, bạch Thế Tôn.” 

Phật bảo Ưu-đà-[801a]di: 

“Ông vì sao không phân biệt thời tiết, nhằm lúc trời sắp mưa 
mà vào thành khât thực? Việc làm của ông không thích hợp. 
Thiện gia nam tử xuât gia học đạo mà lại tham đăm chuyện 
ăn?” 

Ưu-đà-di liền rời chỗ ngồi đứng dậy bạch Thế Tôn: 

“Từ nay về sau con không dám tái phạm nữa. Cúi mong hề tôn 
nghe cho con sám hôi.” 

Bấy giờ Phật bảo A-nan: 

“Ông hãy kíp đánh kiền chùy, tập họp các Tỳ kheo tại giảng 
đường Phô hội. 

A nan vâng lời Phật dạy, liền tập họp các Tỳ kheo vào giảng 
đường Phổ hội, rồi đến trước Phật, bạch rằng: 

“Các Tỳ kheo đã tập họp. Bạch Thế Tôn, giờ là lúc thích hợp.” 
Khi ấy Thế Tôn liền đi đến giảng đường, ngồi xuống giữa, nói 
với các Tỳ kheo: 

“Chư Phật trong thời quá khứ xa xưa đều chỉ ăn một lần ngồi. 
Các Thanh văn cũng ăn một lân ngôi. Chư Phật và các đệ tử 
trong tương lai cũng chí ăn một lân ngôi. Vì sao vậy? Đó là 
pháp yêu đề hành đạo. Hãy ăn một lần ngồi. Nếu ai có thể ăn 
một lần ngồi, thân thể nhẹ nhàng, tâm được mở tỏ. Do tâm đã 
mởi tỏ mà được các thiện căn. Do được các thiện căn mà đắc 
tam-muội. Do đắc tam-muội mà như thật biết, Như thật biết 
những gì? Như thật biệt Khô đê. Như thật biệt Khô tập đê. Như 
thật biệt Khô tận đê. Như thật biệt Khô xuât yêu đê. 

“Các ngươi, những thiện gia nam tử, đã xuất gia học đạo, xả bỏ 
tám nghiệp ở đời mà không biệt thời tiệt, vậy có khác gì với 
những con người tham dục kia? Bà-la-môn có pháp riêng của 
bà-la-môn. Ngoại đạo có pháp riêng của ngoại đạo.” 


Lúc bấy giờ Ưu-ba-li bạch Thế Tôn: 

“Chư Phật trong quá khứ và chư Phật trong tương lai đều ăn 

một lân ngôi. Cúi mong Thê Tôn hạn định thời gian ăn cho các 

Ty kheo.” 

Thế Tôn nói: 

“Như Lai cũng đã có nhận thức đó. Nhưng vì chưa có người sai 

phạm. Phải đợi khi ngay trước mặt có người phạm tội, Ta mới 

chê luật.” 

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Ta chuyên ăn một lần ngồi. Các ông cũng nên ăn một lần. 

Nay, các ông chỉ ăn giữa ngày mà không được quá thời. 

“Các ông cũng nên học pháp khất thực. Tỳ kheo học pháp khất 

thực như thê nào? Ở đây, Tỳ kheo chỉ vì mục đích duy trì mạng 

sông. Được cũng không vui, mà không được cũng không buôn. 

Khi được thức ăn, hãy tư duy mà ăn. Án không với tâm tham 

đắm, mà chỉ cốt giữ cho thân này được tồn tại, trừ khử bệnh”? 

cũ [801b], không gây thêm bệnh mới, khiên cho khí lực sung 

túc. Tỳ kheo, như vậy gọi là khât thực. 

“Tỳ kheo các ngươi, hãy ăn một lần ngồi. Tỳ kheo, thế nào là 

ăn một lần ngồi? Đã đứng dậy rồi, ăn xong, không ăn trở lại 

nữa; nếu ăn, là phạm." Tỳ kheo, như vậy gọi là ăn một lần 

n8Ôi. 

“Tỳ kheo các ngươi, cũng nên nhận được thức ăn rồi mới 
““Thế nào là Tỳ kheo nhận được rôi mới ăn? Ở đây, Tỳ kheo 

đã được thức ăn rôi, lại được thêm nữa thì có thê nhận. Nhưng 

đã ăn xong, không được ăn trở lại Như vậy, Tỳ kheo nhận 

được thức ăn thì ăn. 








*° Đề bản: thống 3i. TNM: bệnh. 

*' Các bộ luật như nhau: Tỳ kheo ăn xong (đã đứng dậy), rồi ăn lại, hay ăn 
thêm, phải tác pháp dư thực. 

* Điều luật: Ty kheo ăn xong, nếu nhận được thêm nữa, có thể ăn nhưng 
phải tác pháp dư thực. 











“Tỳ kheo các ngươi, nên khóac ba y; ` nên ngồi dưới gốc cây; 
nên ngôi chỗ nhàn tĩnh; nên ngôi ngoài trời trông, khô hành; 
nên khóac y chấp mảnh; nên sông trong bãi tha ma; nên khóac 
y tôi tàn. Vì sao vậy? Người sông thiêu dục thì được khen ngợi. 
“Nay Ta dạy các ông, hãy như Tỳ kheo Ca-diếp. Vì sao vậy? 
Tỳ kheo Ca-diệp tự mình hành mười hai pháp đâu đà, và cũng 
khuyên khích người khác hành theo pháp yêu này. 

“Nay Ta dạy các ông, hãy như Tỳ kheo Diện Vương, ` * Vì sao 
vậy? Tỳ kheo Diện Vương khóac loại y thô xâu tồi tàn, không 
bận các thứ tốt đẹp. 

“Tỳ kheo, đó là giáo huấn của Ta. Hãy chuyên tâm tu tập. Tỳ 
kheo, hãy học như vậy.” 

Bấy giờ, Bạt-đề-bà-la trải qua ba tháng không đến gặp Thế 
Tôn. Khi vừa hêt ba tháng, A-nan đi đên Bạt-đê-bà-la, nói 
răng: 

“Nay chư Tăng đang khâu vá y. Như vậy, Như Lai sẽ du hành 
trong nhân gian. Nay thây không đên gặp, sau này hôi hận vô 
0H.” 

Rồi A-nan dẫn Bạt-đà-bà-la đến chỗ Thế Tôn. Bạt-đà-bà-la cúi 
đâu lạy dưới chân Phật, và bạch răng: 

“Cúi mong Thế Tôn nghe cho con sám hối. Từ nay về sau sẽ 
không tái phạm nữa. Như Lai chê câm giới, mà con không 
vâng lãnh. Cúi mong Thê Tôn rủ lòng tha thứ.” 

Ông nói như vậy ba lần. Bấy giờ Phật bảo Bạt-đà-bà-la: 

“Ta nhận cho ông sám hồi lỗi lầm, về sau chớ có phạm nữa. Vì 
sao vậy? Ta tự nghĩ, sông chết vô sô, có khi làm thân lừa, loa, 
lạc đà, voi, ngựa, heo, dê, nuôi dương thân bôn đại này băng 





*3 Luật quy định: mỗi Tỳ kheo chỉ được sở hữu ba y, không được quá. 

- Diện Vương, xem kinh 6 phẩm 4. Tham chiếu, A.i.25: Thọ trì y phục thô 
xâu (Iñkhacivaradharanain) là Mogharäjäti. 
sâm rung, 1bid., suốt ba tháng hạ an cư. 


cỏ. Hoặc Ở trong địa ngục, ăn nuốt sắt nóng. Hoặc ở trong loải 
ngạ quỷ hăng ăn máu mũ. Hoặc có khi làm người, ăn năm thứ 
thóc gạo này. Hoặc sanh làm thân trời, ăn cam lộ tự nhiên. 
Trong vô sô kiệp, hình mạng cùng cạnh tranh mà chưa hê biệt 
nhàm đủ, Ưu-ba-ly,'° nên biết, như lửa gặp củi, mới đầu không 
biệt đủ. [801c] Như biên nuôt các sông, không bao giờ biệt đủ. 
Nay, kẻ phàm phu cũng vậy, tham ăn không biệt nhàm đủ.” 
Rồi Thế Tôn nói kệ: 

Sanh tử không đoạn tuyệt, 

Thảy đêu do tham dục. 

Oán ghét thêm lớn ác, 

Điễu người ngu quen làm. 
“Cho nên, Bạt-đà-bà-la, hãy chuyên niệm thiểu dục tri túc. Như 
vậy, Ưu-ba-ly*, hãy học điêu này.” 
Rồi bấy giờ Bạt-đà-bà-la, sau khi nghe những điều Như Lai 
dạy, sông tại chỗ nhàn tĩnh mà tự mình khắc kỹ, vì mục đích 
mà thiện gia nam tử xuât gia học đạo, tu phạm hạnh vô thượng, 
là như thật biệt răng, sanh tử đã dứt, phạm hành đã lập, điêu 
cân làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Bây giờ, 
Bạt-đà-bà-la thành A-la-hán. 
Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 
“Trong đệ tử của Ta, đệ nhất trong các Thanh văn ăn nhiều là 
Tỳ kheo Cát Hộ” vậy.” 
Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 8 
Tôi nghe như vầy: 





?° Nguyên trong bản. 
? Cát Hộ # šÝ, dịch nghĩa của Bạt-đà-bà-la, Skt. Bhadrapäli (). Pali, ibid.: 
Baddäili. 


Một thời Phật ở trong thôn Ương-nghệ, cùng với chúng đại Tỳ 
kheo 500 vỊ. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Mọi người đều gọi các ngươi là sa-môn. Giả sử có người hỏi, 
“Các ông có phải là sa-môn không?” Các ông cũng trả lơi, “Tôi 
là sa-môn." 

“Nay Ta nói với các ngươi về hành của sa-môn, và hành của 
bà-la-môn. Các ngươi hãy suy niệm tu tập, vê sau nhât định đạt 
thành kêt quả, như thật, không thê sai khác. Vì sao vậy? Có hai 
hạng sa-môn. Có sa-môn tập hành. Có sa-môn thệ nguyện. 
“Thế nào gọi là sa-môn tập hành? Ở đây, Tỳ kheo đi đứng, tới 
lui, nhìn ngó, dung mạo khóac y, bưng bát, thảy đêu đúng như 
pháp. Không đăm tham dục, sân hận, ngu s1. Duy chỉ trì giới, 
tinh tân không phạm các điêu phi pháp, học các giới. Đó gọi là 
sa-môn tập hành. 

“Thế nào gọi là sa-môn thệ nguyện? Ở đây, hoặc có Tỳ kheo 
mà oal nghi, giới luật, ra vào, tới lui, bước đi, dung mạo, nhìn 
ngó, cử động, thảy đêu như pháp, dứt sạch hữu lậu, thành vô 
lậu, ở ngay trong hiện pháp, tự thân chứng ngộ mà an trú, như 
thật biệt răng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, điêu cân làm 
đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Đó gọi là sa-môn 
thệ nguyện. 

“Tỳ kheo, đó là hai hạng sa-môn.” 

Khi ấy A-nan bạch Thế Tôn rằng: 

“Thế nào [802a] là pháp hành của sa-môn, pháp hành của bà- 
la-môn?” 

Phật bảo A-nan: 

“Tỳ kheo ăn uống biết đủ, ngày đêm kinh hành, không mất thời 
tiệt, hành các đạo phâm. 

“Thế nào là Tỳ kheo có các căn tịch tĩnh? Ở đây, Tỳ kheo, khi 
mắt thây sắc, không khởi tuởng đăm trước, gợi các loạn niệm, 
ở trong đó mà nhãn căn được thanh tịnh, trừ các niệm xâu, 


không niệm pháp bắt thiện. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, 
lưỡi nếm vị, thân biết trơn mịn, ý biết pháp, ở nơi ý căn mà 
được thanh tịnh. Như vậy, Tỳ kheo được các căn thanh tịnh. 
“Thế nào là Tỳ kheo ăn uống biết đủ? Ở đây, Tỳ kheo lường 
bụng mà ăn; không vì mục đích mập trắng, mà chỉ cốt duy trì 
thân này cho được tồn tại, trừ khử bệnh cũ, bệnh mới không 
sanh, để có thể tu phạm hạnh. Cũng như trai hay gái, trên thân 
sanh ghẻ, tùy thời lấy thuốc cao mà bôi lên vết thương, thường 
mong vết thương được lành. Nay Tỳ kheo ở đây cũng vậy, 
lường bụng mà ăn. Sở dĩ lẫy mỡ bôi bánh xe, là muốn đi được 
xa. Tỳ kheo lường bụng mà ăn, vì để duy trì mạng tồn tại. như 
vậy, Tỳ kheo ăn uống biết đủ. 
“Thế nào là Tỳ kheo hằng biết tỉnh giác? Ở đây, Tỳ kheo vào 
lúc đầu đêm, cuối đêm, hằng biết tỉnh giác, tư duy pháp 37 
phẩm đạo. Lại nữa, đầu đêm, cuối đêm, đi kinh hành, trừ khử ý 
tưởng ác kết bất thiện. Rồi lại, nửa đêm nằm nghiêng bên hông 
phải, hai bàn chân chồng lên nhau, hướng đến tưởng ánh sáng. 
Cuối đêm, trở dậy kinh hành, trừ khử niệm bất thiện. Như vậy, 
Tỳ kheo biết tỉnh giác. 
“Như vậy, A-nan, đó là yếu hành của sa-môn. 
“Thế nào là yếu hành của bả-la-môn? Ở đây, Tỳ kheo như thật 
biết Khô đề, như thật biết Khổ tập, Khổ tận, Khô xuất yếu. Rồi 
sau đó, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 
Đã được giải thoát, liền được trí giải thoát, như thật biết rằng, 
sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, 
không còn thọ thai nữa. Đó gọi là yếu hành của bả-la-môn. 
“A-nan, nên biết, đây là nghĩa của yếu hành.” 
Rồi Thế Tôn nói kệ này: 

Sa-môn: tâm tĩnh lặng, `" 

Các ác đã diệt tận. 





*3 Tức tâm §:x+, định nghĩa từ sa-môn. Päli: sưma„a (Skt. ýrzamaia). 


[802b|  Bả-la-môn, là thanh tịnh, 
Trừ khử các loạn tưởng. 

“Đó là, A-nan, pháp hành của sa-môn và pháp hành của bà-la- 
môn. Hãy suy niệm tu hành. Chúng sanh nào hành pháp này, 
nhiên hậu mới được gọi là sa môn. 
“Lại nữa, vì sao gọi là sa-môn? Các kết sử hoàn toàn lắng 
dừng, cho nên gọi là sa-môn. 
“Lại nữa, vì sao gọi là bà-la-môn? Tận trừ pháp ngu hoặc, cho 
nên gọi là bà-la-môn.ˆ” 
“Lại nữa, vì sao gọi là sát-lợi? Do đã đoạn trừ dâm, nộ, sĩ, nên 
gọi là sát-lỢI. 
“Cũng gọi là người Đã Tắm."” Thế nào gọi là Đã Tắm? Người 
ây đã rửa sạch 2I kết sử, vì vậy gọi là Đã Tăm. 
“Cũng gọi là giác. Thế nào gọi là giác? Vì đã giác ngộ pháp 
ngu và pháp trí, nên gọi là giác. 
“Cũng gọi là Bờ Kia. Thế nào gọi là Bờ Kia? Người ấy đã từ 
bờ này sang đên bờ bên kia, cho nên gọi là Bờ Kia. 
“Này A-nan, những ai hành được pháp này, mới được gọi là sa- 
môn, bả-lamôn. Y nghĩa như vậy, các ngươi hãy suy niệm 
phụng hành.” 
Bấy giờ A-nan nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
KINH SỐ 9 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời,Phật ở giữa những người họ Thích," ngụ trong vườn 
Nr-câu-lưu, Ca-ty-la-việt, cùng với chúng đại Tỳ kheo 500 vỊ. 





'' Trong bản, chép là “phạm chí.” Định ngãi từ bà-la-môn; Päli: 2zãhzmaja. 
*" Mộc dục 3k‡#„ một từ chỉ A-la-hán, người đã tắm sạch. 

”! Nguyên Hán: Thích sí ÊŠ#1, phiên âm từ tương đương Pali: Sakkesu, sở y 
cách của từ Sakka. 


Bấy giờ Vương tử Đề- bà-đạt-đâu đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy 
dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, Đề-bả-đạt-đâu bạch 
Phật rằng: 

“Cúi mong Thế Tôn chấp thuận cho con được vào đạo làm sa- 
môn.””” 

Phật bảo Đề-bà-đạt-đâu: 

“Ông nên sống tại gia mà huệ thí phân-đàn.”” Vì làm sa-môn 
thật không dê.” 

Đề-bà-đạt-đâu lặp lại ba lần, bạch Phật: 

“Cúi xin Thế Tôn cho phép con tại hàng thấp nhất.” 

Phật lại bảo: 

“Ông nên sống tại gia, không nên xuất gia tu hạnh sa-môn.” 
Lúc bấy giờ Đề-bà-đạt-đa liền có ý nghĩ rằng, “Sa-môn này có 
lòng tật đô. Nay ta cứ tự mình cạo đâu, khéo tu phạm hạnh. 
Cần gì sa-môn ấy.””” 

Rồi Đề-bà-đạt-đâu lui về, tự mình cạo tóc, khóac ca-sa, tự xưng 
“Ta là Thích tử.” 

Bấy giò có một Tỳ kheo tên là Tu-la-đà,” hành đầu đà khất 
thực, khóac y vá mânh, thông suôt năm thân thông. Đê-bà-đạt- 
đa đên chỗ Tỳ kheo này, cúi đâu lạy dưới chân, bạch răng: 

“Cúi xin Tôn giả thuyết giáo cho tôi, để tôi được an ổn lâu dài. 
[802c| Bây giờ Tỳ kheo Tu-la-đà liên dạy các oai nghi lễ tiệt, 
tư duy pháp nảy, theo học pháp này, vân vân. Đê-bà-đạt-đa y 





*” Nhân duyên Đề-bà-đạt-đa xuất gia, cùng các Vương tử họ Thích, xem 7 
phần 4 (tr. kúi 0002” Pall, Cullavagga vi. Vn. 11. 180 

* Phân-đàn huệ thí 2)j#Z&Ït. Pali: pindadäyaka, bó thí vật thực. Xem cht. 
46, kinh 2 phẩm 29. 

** Có lẽ đây là truyền thuyết riêng của các nhà truyền Tăng nhất. Tất cả các 
bộ đều không thừa nhận giới cụ túc được phép tự thọ. 

* Tu-la-đà, có thê đồng nhất với Pali Surãdha, Theragäthã 135-6; nhưng 
không có liên hệ gì đến Devadatta. 





theo lời dạy của Tỳ kheo ấy, không có điều gì sai sót. Sau đó, 
Đề-bà-đạt-đâu bạch Tỳ kheo rằng: 

“Cúi xin Tôn giả chỉ dạy tôi đạo thần túc. Tôi có thể tu hành 
được đạo này.” 

Khi ấy, Tỳ kheo này dạy cho ông đạo thần túc: 

“Ông bây giờ phải học về sự khinh trọng của tâm ý. Sau khi đã 
biết tâm ý khinh trọng, lại phải phân biệt sự khinh trọng của 
bốn đại là đất, nước, lửa, gió. Sau khi đã biết sự khinh trọng 
của bốn đại, phải tu hành tam-muộ! tự tại. Sau khi hành tam- 
muội tự tại, lại phải tu tam-muội dũng mãnh. Sau khi hành 
tam-muội dũng mãnh, lại phatt tu hành tam-muội tâm ý. Sau 
khi hành tam muội tâm ý, lại phải hành tam-muội tự giới.” Sau 
khi hành tam-muội tự giới, như vậy chăng bao lâu sẽ thành tựu 
đạo thần túc.” 

Đề-bà-đạt-đâu sau khi nhận sự chỉ giáo của thầy, tự biết sự 
khinh trọng của tâm ý. Sau đó lại biết sự khinh trọng của bốn 
đại. Rồi tu suốt hết thảy các tam-muội, không có điều gì sai sót. 
Không bao lâu, ông đắc đạo thần túc, bằng vô sô phương tiện 
như vậy, ông biến hóa thành vô lượng. Lúc bấy giờ danh tiếng 
Đề-bà-đạt-đâu được lưu truyền khắp bốn phương. 

Bấy giờ, bằng thần túc, Đề-bà-đạt-đâu lên cho đến cõi trời Tam 
thập tam lấy đủ các loại hoa ưu-bát, câu-mâu-đầu, đem dâng 
cho thái từ A-xà-thế, lại bảo: 

“Hoa này xuất xứ từ trên trời Tam thập tam. Thích Đề-hoàn 
Nhân sai mang đến dâng Thái tử.” 

Thái tử A-xả-thế thấy Đề-bà-đạt-đâu thần túc như vậy nên tùy 
thời cũng dường, cung cấp những gì cần thiết. Thái tử lại suy 
nghĩ: “Thần túc của Đề-bà-đạt-đâu thật khó ai sánh kịp.” 





*° Một cách trình bày khác về bốn thần túc (như ý túc): dục tam-ma địa, cần 
(tinh tân) tam-ma-địa, tâm tam-ma-địa, quán tam-ma-địa. CÍ Tập đj 5 
(tr.391c26). 


Đề-bà-đạt-đau lại ấn hình biến thành đứa bhỏ, ngồi lên đủi của 
Thái tử. Lúc ấy, các thể nữ nghĩ thầm: “Đây là người gì? Quỷ 
chăng? Trời chăng?” Nói năng chưa dứt, Đề-bà-đạt-đâu hiện 
hình lại như cũ. Vương thái tử và các cung nhân đều ca ngợi: 
“Đây là Đề-bà-đạt-đâu.” Tức thì cung cấp cho những thứ cần 
dùng. Lại cho loan truyền lời này: “Danh đức của Đề-bà-đạt- 
đâu thật không thê ghi hết.” 

Bấy giờ số đông các Tỳ kheo nghe lời đồn này, đi đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, rồi bạch Phật rằng: 

“Đề-bà-đạt-đâu có thần túc rất lớn, nên được các thứ y phục, 
ầm thực, giường chõng và ngọa cụ, thuốc men trị bệnh.” 

Phật bảo các Tỳ kheo: 

“Các ông chớ [803a| có khởi ý nghĩ ấy, mong đắm trước lợi 
ưỡng của Đề-bả-đạt-đâu. Lại cũng chớ khen tốt sức thần thông 
của ông ấy. Người đó sẽ vì thần túc mà đọa vào ba đường đữ. 
Lợi dưỡng mà Đề-bà-đạt-đâu thu hoạch được, cùng với thần 
thông ấy rồi sẽ mắt hết. Vì sao vậy? Đề-bà-đạt-đâu tự mình gây 
các hành vi thân, miệng ý, lại khởi lên ý tưởng rằng,`ˆ “Sa-môn 
Cù-đàm có thần túc, ta cũng có thần túc. Sa-môn Củ-đàm có sở 
tri, ta cũng có sở tri. Sa-môn Cù-đàm thuộc chủng tộc cao quý, 
ta cũng thuộc chủng tộc cao quý. Nếu Sa-môn Cù-đàm hiện 
một thần túc, ta sẽ hiện hai thần túc. Sa-môn Cù-đàm hiện hai 
thần túc, ta sẽ hiện bốn. Ông ây hiện tám, ta sẽ hiện mười sáu. 
Ông ây hiện mười sáu, ta sẽ hiện ba mươi hai. Tùy theo Sa- 
môn Củ-đàm niên hóa thế nào, ta sẽ biến hóa gấp bội.”” 





*“ Trong đoạn này, văn dịch Hán hình như nhảy sót, nên thiếu mạch lạc so 
với đoạn tiếp theo. Từ đây trở xuống, nên xem là lời tự rao truyền của Đề- 
bà-đạt-đa, chứ không lời tiên đoán của Phật. 


Bấy giờ, có rất đông Tỳ kheo nghe Đề-bà-đạt-đâu tự tuyên bố 
như vậy. Do đó, có 500 Tỳ kheo đi đên với Đê-Bà-đạt-đâu, và 
550 Tỳ kheo nhận sự cúng dường của Thái tử. 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên bảo nhau: 

“Chúng ta hãy đi đến chỗ Đề-bà-đạt-đâu, nghe xem ông ấy 
thuyêt pháp đê tài gì?” 

Rồi hai vị cùng đi đến chỗ Đề-bà-đạt-đâu. Từ xa, Đề-bà-đạt- 
đâu thây Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên, liên bảo các Tỳ kheo: 
“Hai người ấy là đệ tử của Tất-đạt.” 

Trong lòng ông rất vui sướng. Sau khi chảo hỏi xong, họ ngồi 
xuống một bên. Các Tỳ kheo đều khởi lên ý nghĩ răng, “Đệ tử 
của Phật Thích-ca nay đều theo Đề-bà-đạt-đâu hết.” 

Bấy giờ Đề-bà-đạt-đâu nói với Xá-lợi-phất: 

“Nay Thầy có thể thuyết pháp cho các Tỳ kheo không? Tôi 
muôn nghỉ một chút. Vì hơi đau lưng.” 

Rồi Đề-bả-đạt-đâu nằm nghiêng hông bên phải, hai bàn chân 
chồng lên nhau, vì trong lòng rất vui sướng, nên ngủ liền. 
Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên thấy Đề-bả-đạt-đâu ngủ rồi, liền 
dùng thân túc tiệp các Tỳ kheo bay lên hư không mà đi. Khi 
Đê-bà-đạt-đâu thức dậy, không thây các Tỳ kheo, vô cùng tức 
giận, phun ra lời này, “Ta không trả được oán này, sẽ không 
gọi là Đê-bà-đạt-đâu nữa.” Đây là lân thư nhât Đê-bà-đạt-đâu 
phạm tội ác ngũ nghịch.” Khi Đề-bà-đạt-đâu vừa khởi lên ý 
nghĩ ây, tức thì mât thân túc. 





** Các Luật bộ đều nói, Đề-bà-đạt-đa đề nghị Phật chấp thuận 5 điều luật 
mới khắt khe hơn. Phật bác bỏ. Đề-bà-đạt-đa tự công bố luật mới. 500 Tỳ 
kheo tách khỏi Tăng đi theo. Tăng bị vỡ. 

*? Đây muốn nói Đề-bà-đạt-đa phạm tội phá hòa hiệp tăng. Nhưng diễn tiến 
câu chuyên được kể trên đây, nếu theo phân tích của các bộ luật, không hội 
đủ yếu tố để thành phá Tăng. Nên nghi ngờ chuyện kế ở đây không phải 
chính thống, mà chỉ là một loại truyền thuyết nhân gian, thiếu căn bản Luật 
và Pháp. 


Bấy giờ số đông các Tỳ kheo bạch Thế Tôn răng: 

“Tỳ kheo Đề-bà-đạt-đa có thần túc rất lớn, có thể phá hoại 
Thánh chúng.” 

Phật nói với các Tỳ kheo: 

“Không chỉ ngày nay Đề-bà-đạt-đâu mới |803b| phá hoại 
Thánh chúng, mà trong đời quá khứ cũng đã thường xuyên phá 
hoại Thánh chúng. Vì sao vậy? Trong quá khứ, đã hoại Thánh 
chúng, ông lại khởi ác niệm rằng,"' “Ta sẽ bắt Sa-môn Cù-đàm 
mà giết đi. Để trong ba cõi này ta là Phật độc tôn, không có ai 
ngang lứa.” 

Khi ấy, Đề-bà-đạt-đâu nói với thái tử A-xà-thế”” 

“Thủa xưa, thọ mạng con người rất dài. Ngày nay rất văn. Giả 
sử Vương Thái tử một mai chêt đi, thật là uông phí sanh ra trên 
đời. Sao ngài không bắt Vua cha giệt đi đê nôi ngôi Thánh 
vương? Còn tôi, sẽ giêt Như Lai đê được làm Phật. Vua mới, 
Phật mới, không khoái lăm sao?”° 

A-xá-thế liền sai người g1ữ cửa bắt vua cha nhốt vào ngục, tự 
lập làm vua cai trị nhân dân. Bây giờ dân chúng bản bạc với 
nhau: “Người con này khi chưa sanh đã là đứa con oan gia.” 
Nhân đó, họ gọi là vua A-xà-thê. Đê-bà-đạt-đâu đã nhôt vua 
cha rôi, bèn khởi ý tưởng này: “Ta phải bắt Sa-môn Cù-đàm 
mà giêt đi." 

Lúc bấy giò Thế Tôn đang ở bền sườn một hòn núi nhỏ trong 
núi Kỳ-xả-quật. Đê-bảà-đạt-đâu leo lên núi Kỳ-xà-quật, tay 
bưng một tảng đá lơn, dài 30 khủyu tay, rộng I5 khủyu tay, 
ném vào Thê Tôn. Ngay lúc đó, thân núi là quỷ Kim-ty-la, 
thường trực sông trên núi này, thây Đê-bả-đạt-đâu ôm đá ném 
Phật, liên đưa tay ra đón lây rôi đê xuông chỗ khác. Trong lúc 





'° Hán: hoại Thánh chúng ##5 7ï, tức phá Tăng, hay phá hòa hiệp Tăng. 
°' Đoạn văn thiếu mạch lạc xét theo ngữ cảnh. Hán dịch có thế nhảy sót. 
'“ Trong để bản: A-xà-thế vương. 

'* Xem kinh 11 phẩm I7. 


đó, một mảng đá vụn văng trúng chân Như Lai, tức thì chảy 
máu. Thê Tôn trong thây Đê-bà-đạt-đâu, liên nói: 

“Ngươi nay khởi ý muốn hại Như Lai. Đây là tội ngủ nghịch 
thứ hai.” 

Khi ấy, Đề-bà-đạt-đâu nghĩ thầm: “Giờ ta không giết được Sa- 
môn Cù-đàm này, sẽ tìm phương tiện khác.” Rôi bỏ đi, đên chỗ 
A-xà-thế, tâu vua rằng: 

“Vua hãy cho con voi Đen uống rượu say, để nó giết Sa-môn.”! 
Vì sao? Con voi này rât hung bạo. Nhât định nó sẽ giêt sa-môn 
Cù-đàm. Nêu Sa-môn Cù-đàm có Nhất thiệt trí, ngày mai sẽ 
không vào thành khât thực. Nêu ông không có nhât thiệt trí, 
ngày mai chăc sẽ vào thành khât thực, và sẽ bị con voi dữ này 
giết.” 

Vua A-xà-thế liền sai cho voi uống rượu thuần”” cho thật Say, 
và bô cáo dân chúng trong nước biệt: 

“Những ai muốn yên ồn, tiếc mạng sống, ngày mai, không ai 
được đi lại trong thành.” 

Bấy giờ, đến giờ, Thế Tôn khóac y cầm bát vào thành La-duyệt 
[803c]| khât thực. Trong nước, trai gai lớn nhỏ, chúng bôn bộ, 
nghe vua A-xà-thê cho voi uông rượu đê hại Như Lai, ai nây 
đêu đi đên chỗ Thê Tôn, cúi đâu lạy dưới chân rôi bạch Phật: 
“Cúi mong Thế Tôn chớ vào thành La-duyệt khất thực. Vì sao? 
Vua A-xà-thê cho voI uông rượu say đê hại Như Lai.” 

Phât bảo các ưu-bà-tắc: 

“Phàm là Đăng chánh giác, không ai có thể hại được.” 

Thế Tôn tuy có nghe lời ấy, nhưng vẫn vào thành. Con voi dữ 
khi trông thây Phật từ xa, nó bừng cơn thịnh nộ, nhăm chạy 





' Truyện kê trên, kinh 5 phẩm 18. 
“3 Xem kinh 5 phẩm I8. 
55 Hán: thuần tửu ##f1, một loại rượu cực mạnh. 














đến Như Lai, để giết. Phật thấy con voi chạy đến, liền nói bài 
kệ: 

Voi chớ có hại Rông. 

Khó gặp Voi rằng” hiện. 

Do bởi không giết Rồng, 

Mà được sanh cối lành.” 
Con voi ấy sau khi nghe Như Lai nói bài kệ này, liền quỳ 
xuông liêm chân Như Lai. Trong lòng con voi khi ây hôi hận 
không yên, nên nó mạng chung, liên được sanh lên trời Tam 
thập tạm. 
A-xà-thế và Đề-bả-đạt-đâu thấy con voi đã chết, buồn bã vô 
cùng. Đê -bà-đạt-đâu nói với vua: 
“Sa-môn Cù-đàm đã giết chết con voi rồi.” 
A-xà-thế nói: 
“Sa-môn Cù-đàm này có thần lực rất lớn, có nhiều kỹ thuật, lại 
có chú thuật mới giêt được con voI rông đó.” 
Rồi A-xà-thế lại nói: 
“Sa-môn này rất có oai đức đầy đủ, nên rốt cuộc không bị voi 
dữ giêt.” 
Đề-bà-đạt-đâu nói: 
“Sa-môn Cù-đàm có chú làm huyễn hoặc, khiến cho các dị học 
ngoại đạo bị khuât phục hêt, huông gì loài súc sanh.” 
Khi ấy Đề-bà-đạt- đầu lại nghĩ thầm: “Ta nay quán sắt thấy tâm 
ý vua A-xà-thế muốn cải đổi. Thế rồi Đề-bà-đạt-đâu rầu rĩ 
không vuI, đi ra khỏi thành La-duyệt. 
Lúc bấy giờ Tỳ kheo ni Pháp Thí” trông thấy Đề-bà-đạt-đâu từ 
xa đi đên, cô nói với ông: 





°“ Nguyên hán: long tượng đš #`, chỉ loại voi chúa. 
' Bài kệ, như knh 5 phẩm 18. 


“Ông đã gây tội lỗi cực kỳ. Nay sám hồi còn đễ; để sau nay thì 
rât khó.” 

Đề-bà-đạt-đâu nghe lời này, lại càng tức giận, trả lời rằng: 
“Con tiện tỳ trọc này, tội lỗi gì mà nay dễ, sau khó?” 

Ty kheo mi Pháp Thí đáp: 

“Ông đã đi theo kẻ ác, lại tạo gốc rễ bất thiện.” 

Cơn lửa giận trong người Đề-đạt-đâu liền cháy bừng bừng; tức 
thì ông lây tay đánh chết T Tỳ kheo ni [804a]. Như vậy, Đề-đạt- 
đâu đã giết bậc Chân nhân. 


Sau đó, ông trở về phòng của mình, nói với các đệ tử: 

“Các ngươi nên biết, ta đã có chủ ý nhăm đến Sa-môn Củ-đàm, 
nhưng theo nghĩa lý thì không phù hợp. Vì La-hán lại khởi ác ý 
nhắm đến A-la-hán. Ta nay nên hướng đến ông ấy mà sám 
hồi.” 

Đề-bà-đạt-đâu vì vậy mà buồn bã không vui, chắng bao lâu lâm 
trọng bệnh. Ông bảo đệ tử: 

“Ta không còn sức lực nảo để đi gặp Sa-môn Cù-đàm. Các 
người hãy dìu ta đi đên chỗ Sa-môn.” 

Bấy giờ Đề-bà-đạt-đâu lấy thuốc độc bôi lên đầu móng tay; sau 
đó bảo đệ tử: 

“Các ngươi hãy cáng ta đến chỗ Sa-môn kia.” 

Các đệ tử liền cáng Đề-bà-đạt-đâu đi đến chỗ Thế Tôn. A-nan 
trông thây Đê-bà-đạt-đa từ xa đang đên, liên bạch Thê Tôn: 
“Đề-bà-đạt-đa nay đến đây, chắc đã có tâm hối hận, muốn đến 
Như Lai câu sám hôi sửa đôi lỗi lâm.” 





'* Pháp Thí ÿkj#ũ. Trên kia, kinh 2 phẩm 5, phiên âm là Đàm-ma-đề-na. 
Đồng nhất với Pali, Dhammadinnä, đệ nhất thuyết pháp trong các Tỳ kheo 
mi. CẼ A.1. 25 

”° Tội ngũ nghịch thứ ba: giết A-la-hán. Vì Tỳ kheo ni này là một A-la-hán. 
Nhưng khong thấy truyền thuyết nơi khác Tỳ kheo ni ày bị Đè-bà-đạt-đa 
giết. 


Phật bảo A-nan: 

“Đề-bà-đat-đâu không bao giờ có thê đi đến chỗ Thế Tôn.” 
A-nan ba lần lặp lại, bạch Phật 

“Nay Đề-bà-đạt-đâu muốn đến Như Lai cầu xin sám hối lỗi 
lâm..” 

Phật nói với A-nan: 

“Con người ác này không bao giờ có thể đi đến chỗ Như Lai. 
Con người này, hôm nay mạng căn đã chín.” 

Khi đến chỗ Thế Tôn, Đề-bà-đạt-đâu nói với các đệ tử: 

“Nay ta không nên nằm mà gặp Như Lai. Hãy để ta xuống 
giường rồi gặp Như Lai.” 

Khi Đề-bà-đạt-đâu vừa đặt chân xuống đất, ngay lúc ấy từ 
trong đât một ngọn lửa theo gió nôi lên bao phủ thân Đê-bà- 
đạt-đâu. Đê-bà-đạt-đâu trong khi bị ngọn lửa thiêu đôt, liên 
phát sanh tâm hôi hận đôi với Như LaI, vừa muôn xưng “Nam 
mô Phật” nhưng rôt cuộc không phát ra được tiêng “Nam mô 
Phật” mà rơi ngay xuông địa ngục. 

A nan sau khi thấy Đề-bà-đạt đâu rơi xuống địa ngục, liền bạch 
Thê Tôn răng: 

“Đề-bà-đạt-đâu hôm nay mạng chung mà vào trong địa ngục 
chăng?” 

Phật nói” 

“Đê-bà-đạt-đâu không phải vì diệt tận mà đạt đến Niết-bàn. 
Nay Đê-bà-đạt-đâu khởi ác tâm nhăm đên Như Lai; khi thân 
họai mạng chung, rơi xuông địa ngục.” 

Khi ấy A-nan buồn rầu rơi lệ không thể dừng được. Phật bảo 
A-nan: 

“Vì sao mà ông khóc?” 

A nan bạch Phật: 

“Con nay tâm dục ái chưa hết, chưa đoạn dục, nên mới buồn 
khóc vậy.” 


Bấy giờ Thế Tôn bèn nói bài kệ này: 

[804|Như người tự gáy hành 

Tự xét trở lại gốc. 

Điều thiện nhận báo thiện; 

Điều ác nhận báo ác. 

Người đời ạo hành ác, 

Chết, chịu khổ địa ngục. 

Nếu có đạo hành thiện, 

Chuyển thọ lộc trời. 

Đây không phải lỗi Phật; 

Ngươi cớ gì mà buôn? 
A nan bạch Phật: 
“Đề-bà-đạt-đâu thân hoại mạng chung sanh vào chỗ nào?” 
Phật bảo A-nan: 
“Nay Đề-bà-đạt-đâu này thân hoại mạng chung, sanh vào địa 
ngục. Vì sao vậy? Do ông ấy đã tạo tội ác ngũ nghịch, nên chịu 
qủa báo ấy.” 
A nan lại bạch Phật: 
“Đúng vậy, Thế Tôn, như lời dạy của Thánh tôn. Thân quá khứ 
đã làm ác; thân hiện tại vào địa ngục. Vậy thì, vì sao nay con 
lại buồn khóc rơi lệ? Bởi vì Đề-bà-đạt-đâu không tiếc danh 
hiệu dòng họ, chủng tánh, cũng không vì cha mẹ, tôn trưởng. 
Ông đã làm nhục dòng học Thích, hủy hoại môn hộ của chúng 
ta. Nhưng Đề-bà-đạt-đâu hiện thân vào địa ngục, thật sự không 
thích hợp. Vì sao vậy? Môn hộ chủng tộc của chúng ta xuất từ 
ngôi vị Chuyên luân Thánh vương. Đề-bả-đạt-đâu xuất thân từ 
chủng tộc của vua, không nên hiện thân vào địa ngục. Đáng lẽ, 
Đề-bà-đạt-đâu hiện thân dứt sạch các lậu, thành vô lậu, tâm 
được giải thoát, ở trong hiện thân mà thọ chứng quả, biết như 
thật rằng sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm 
xong, không còn thọ thai nữa. Tập theo dấu tích bậc Chân 
nhân, đắc A-la-hán, ở nơi Niết bàn giới vô dư mà bát-niết-bàn. 
Không dè hiện thân này lại vào địa ngục. Đề-bà-đạt-đâu khi 


xưa có oai thần rất lơn, rất có thần đức, nên mới lên đến trời 
Tam thập tam, biên hóa tự do, há có thê tướng người đó lại vào 
địa ngục! Thê Tôn, không rõ Đê-bà-đạt-đâu ở trong địa ngục 
trải qua bao nhiêu năm?” 

Phật bảo A-nan: 

“Con người nảy ở trong địa ngục trải qua một kiếp.” 

A nan lại bạch Phật: 

“Nhưng kiếp có hai loại. Có đại kiếp, có tiểu kiếp. Không rõ 
người này chịu theo kiêp nào ?” 

Phật nói: 

“Người này trải qua đại kiếp. Nói đại kiếp, là khi con số kiếp 


của Hiền kiếp Tãy tận cùng. Khi ấy, hành tận, mạng chung, trở 
lại làm người.” 


A nan [804c| bạch Phật: 

“Đề-bà-đạtt-đâu đã vùi lấp hết gốc rễ làm người, rồi sau khôi 
phục trở lại. Vì sao vậy? Con sô của kiệp rât lâu dài. Phàm đại 
kiêp không dài quá Hiên kiệp.” 

Rồi A-nan lại buồn khóc, nghẹn ngào, không vui; lại bạch 
Phật: 

“Đề-bà-đạt-đâu ra khỏi địa ngục sẽ sanh về đâu?” 

Phật nói: 

“Đề-bà-đạt-đâu mạng chung ở đó, rồi sẽ sanh lên trời Tứ thên 
Vương.” 

A nan lại hỏi: 

“Sau khi mạng chung ở trời này, lại sanh về đâu?” 

Phât nói với A-nan: 

“Sau khi mạng chung ở đó, lần lượt sanh lên trời Tam thập 
tam, trời Diệm thiên, trời Đâu-suât, trời Hóa tự tại, trời Tha 
hóa tự tại.” 

A nan lại hỏi: 


“Từ đó mạng chung, lại sanh vào chỗ nào?” 

Phật bảo A-nan: 

“Ở đay, Đề-bà-đạt-đâu từ địa ngục chết đi, sanh vào cõi lành, 
sanh lên trời, trải qua 60 kiệp không rơi vào ba đường đữ; qua 
lại cõi trời, cõi người, đên thân cuôi cùng, sẽ cạo bỏ râu tóc, 
khóac ba pháp y, với chí tín kiên cô xuât gia học đạo, thành 
Bích-chi-phật hiệu là Nam-mô.” 

Bấy giờ A-nan bước tới trước biến Phật: 


“Như vậy Thế Tôn, Đề-bà-đạt-đâu do ác báo của mình mà bị 
dẫn xuống địa ngục chịu tội. Nhưng ông đã làm công đức gì 
mà trải qua 60 kiếp sanh tử không phải thọ khổ não, và cuối 
cùng lại thành Bích-chi-phật hiệu là Nam-mô?” 

Phât bảo A-nan: 

“Tâm ý thiện trong khoảnh khắc búng ngón tay mà phước ấy 
khó có thê thí dụ. Huông hô Đê-bà-đạt-đâu thông kim bác cô, 
tụng tập rất nhiều, ghi nhớ tổng trì các pháp, điều gì đã nghe 
rôi thì không quên. Đề-bà-đạt-đâu này xưa vì thù oán mà khởi 
tâm muôn sát hại Như Lai. Nhưng cũng do duyên báo từ quá 
khứ xa xưa, vì đã khởi tâm hoan hỷ hướng đên Như Lai. Do 
nhân duyên báo ứng này, trong 60 kiếp không đọa ba đường 
dữ. Lại do Đề-bà-đạt-đâu vào giây phút cuối cùng trước khi 
mạng chung đã khởi tâm vui vẻ xưng “Nam mô Phật”, cho nên 
sau nảy thành Bích-chi-phật hiệu là Nam-mô.” 

Khi ây A-nan bước lên trước Phật, lặp lại trình bày của mình: 
“Vâng, bạch Thế Tôn, như lời Phật ` dạy.” 

Lúc bấy giờ Đai Mục-kiền-liên bước lên trước Phật bạch rằng: 
“Con nay muốn vào trong địa ngục, thuyết yếu hành ” cho Đề- 
bả-đạt-đâu, để ủy lạo và chúc mừng ông ấy.” 


Phật bảo Mục-kiền-liên: 





”' Đề bản: thần. Bàn khác: Phật thần. 
'” Hán: yếu hành; đây chỉ hành trạng tương lai mà Phật dự báo. 


“Ông nên biết rõ, chớ có đường đột khinh suất, mà hãy chuyên 
tâm chánh ý, không đê loạn tưởng. Vì sao vậy? Chúng sanh có 
hành vi cực ác khó mà khắc chạm cho thành, vì vậy mới đọa 
vào địa ngục. Lại nữa, tội nhân ây không hiệu tiêng nói [805a| 
trao đôi của nhân gian.” 

Mục-kiền-liên bạch Phật: 

“Con ở đây hiểu biết 64 thứ ngôn ngữ. Con sẽ bằng tiếng nói 
thích hợp mà trao đổi với người ấy.” 


Phật bảo Mục-liên: 

“Ông nên biết lúc thích hợp.” 

A nan nghe những lời này, hoan hỷ phấn khởi không dừng 
được. Khi ây Đại Mục-kiên-liên bước lên trước lạy dưới chân 
Phật, nhiễu quanh Phật ba VÒng, TÔI ngay trước Phật, trong 
khỏanh khác chừng lực sỹ co duôi canh tay, biên mât và đi đên 
địa ngục A-tỷ. Khi ây Đai Mục-kiên-liên ở trên hư không trong 
địa ngục A-tỳ búng ngón tay ØỌ1: 

“Đề-bà-đạt-đâu. !” 

Nhưng Đề-bà-đạt-đâu im lặng không trả lời. Các ngục tốt hỏi 
Mục-liên: 

“Ông gọi Đề-bà-đạt-đâu nào?” 

Rồi ngục lại bạch: 

“Ở đây cũng có Đề-bà-đạt-đâu thời Phật Câu-lâu-tôn; Đề-bà- 
đạt-đâu thời Phật Câu-na-hàm-mâu-n1; Đê-bà-đạt-đâu thời Phật 
Ca-diêp; cũng có Đê-bà-đạt-đâu tại gia; cũng có Đê-bà-đạt-đâu 
xuât gia. Ong Tỳ kheo! Nay đích thực ông muôn gọi Đê-bà- 
đạt-đâu nào?” 

Mục-liên đáp: 

“Đề-bà-đạt-đâu mà tôi muốn gọi là con của chú của Phật 
Thích-ca Văn. Tôi muôn gặp ông ây.” 





” Đề bàn: điêu, khắc chạm. bản khác: điều: điều phục. 


Khi ấy, ngục tốt cằm cây chỉa sắt, hoặc cầm ngọn lửa đỏ, châm 
đốt vào thân ông ây đê cho tỉnh giác. Thân thê Đê-bà-đạt-đâu 
lúc bây giờ bị ngọn lửa đôt cao 30 khuỷu tay. Ngục tôt bảo: 
“Nhà ngươi, gả ngu sĩ, sao còn ngủ?” 
Đề-bà-đạt-đâu đang bị đủ các thứ khô bức bách, trả lời: 
“Hôm nay ông dạy bảo điều gì?” 
Ngục tốt lại nói: 
“Ngươi hãy ngước mắt nhìn lên trời xem.” 
Theo lời ấy Đề-bà-đạt-đâu ngước mắt nhìn lên hư không, thấy 
Đại Mục-kiên-liên ngôi kiệt già trên một đóa hoa sen báu, như 
mặt trời đang vén đám mây. Thây vậy Đê-bà-đạt-đâu nói bài 
kệ: 

Ai đó hiện thiên quang, 

Như mặt trời vén mây? 

Cũng như tụ núi vàng, 

Không một chút bụi dơ? 
Mục-liên trả lời bằng bài kệ: 

Ta là con Thích tôn, 

Đáng dòng họ Cù-đàm. 

Là Thanh văn của Ngài, 

Tên gọi Đại Mục-liên. 
Đề-bà-đạt-đâu nói với Mục-liên: 
“Tôn giả Mục liên, vì sao khuất hận đến đây? Chúng sanh 
trong đây đã gây vô lượng tội ác, khó mà khai hóa được. Vì đã 
không [80Sb| tạo thiện căn nên sau khi mạng chung sanh vào 
đây.” 
Mục-liên đáp: 
“Tôi được Phật sai đến đây. Vì thương tưởng, muốn giúp nhỗ 
bứt cội khô.” 
Nghe đến tiếng Phật, Đề-bà-đạt-đâu hoan hỷ phấn khởi không 
dừng được, liên nói lên lời này: 


“Cúi mong Tôn giả kịp thời nói rõ, Như Lai Thế Tôn có dạy 
điều gì. Ngài lại không tiên báo cội nguồn ” của nẻo đữ nữa 
chăng?” 

Mục-liên nói: 

“Đề-bà-đạt-đâu, chớ có kinh sợ. Cực khô của địa ngục không 
đâu hơn nơi này nữa. Đức Phật Thích-ca Văn Như Lai, Chí 
chân, Đẳng chánh giác, thương xót đến hết thảy loài bò bay 
máy cựa, như mẹ yêu con, tâm không phân biệt, đúng hợp thời 
cơ thì diễn giáo nghĩa, không để mất đầu mối, cũng không 
nghịch với từng loại mà diễn nói quá lượng. Nay, từ chính kim 
khâu của Ngài ký thuyết, ông trước kia khởi ác ý muốn hại Thế 
Tôn, lại lôi kéo người khác chạy theo đường ác. ” Do nhân 
duyên báo ứng nảy mà sanh váo địa ngục A-tỳ, trải qua một 
kiếp không có ngày ra. Hết số kiếp này, hành đã hết, mạng 
chung, sẽ sanh lên trời Tứ thiên vương, lần lượt sanh lên Tam 
thập tam, Diệm, thiên, Đâu-suất, Hóa tự tại, Tha hóa tự tại. 
Trong 60 kiếp, không rơi vào nẻo dữ. Châu lưu giữa cõi trời và 
cõi người, sau cùng thọ thân trở lại làm người, cạo bỏ râu tóc, 
khóac ba pháp y, với chí tín kiên cố xuất gia học đạo, sẽ thành 
Bích-chi-phật hiệu là Nam-mô. Sở dĩ như vậy, do khi ông sắp 
chết, đã ưng “Nam mô' nên mới có danh hiêu này. Nay đức 
Như Lai quán sát thấy thiên ngôn Nam mô nảy, nên nói trong 
60 kiếp ông sẽ thành Bích-chi-phật với danh hiệu ấy.” 
Đề-bà-đạt-đa nghe xong những lời này, hoan hỷ phấn khởi, tâm 
thiện phát sanh, lại bạch Mục-liên: 

“Những điều Như Lai nói tất nhiên không thể nghi ngờ, vì 
thương xót chúng sanh mà cứu vớt vô lượng, đại từ, đại bị, 
giáo hóa bao trùm đến kẻ ngu hoặc. Dù nay tôi nằm nghiêng 
hông phải trong địa ngục A-tỳ, trải qua một kiếp, tâm ý chuyên 
chánh, không hề mệt mỏi.” 





'* Đề bản chép: vó. Nghi là chữ nguyên chép nhằm. 
5 Để bản: vô do. bản khác: ác nguyên. 


Bấy giờ Mục-liên nói với Đề-bà-đạt-đâu: 
“Thế nào, bây giờ nổi thống khổ của ông có thêm bớt gì 
không?” 
Đề-bà-đạt-đâu đáp: 
“Thân tôi thống khổ chỉ tăng chứ không giảm. Nay nghe được 
Như Lai đã thọ ký cho danh hiệu, thông khô có hơi giảm chút ít 
nhưng không đáng kê.” 
Mục-liên hỏi: 
“Căn nguyên thống khổ mà ông đang chịu giống như thứ gì?” 
Đề-bà-đạt-đâu nói: 
“Bằng [805c] bánh xe sắt nóng cán cho thân tan rã; rồi lại bằng 
chày sắt giã nát thân hình tôi; con voi đen hung bạo dày xéo 
thân tôi. Lại có ngọn núi lửa đên trán vào mặt tôi. Ca-sa ngày 
xưa nay biên thành tâm đông đỏ rực đên quàng lên thân tôi. 
Tình trạng thông khô nguyên lai như vậy.” 
Mục-liên nói: 
“Ông có biết nguồn gốc tội lỗi xưa mà nay phải phải chịu khô 
não này chăng? Tôi phân biệt từng thứ, ông có muôn nghe 
không?” 
Đề-bà-đật-đâu nói: 
“Thưa vâng, xin hợp thời thì nói.” 
Khi ấy Mục-liên nói bài kệ này: 

Xưa nơi đẳng Tôi thăng, 

Ông phá hoại chúng Tăng; 

Nay bị chày sắt nóng 

Giã nát thân hình ông. 

Bởi vì đại chúng kia. 

Là Ti hanh văn đệ nhất; 

Gáy đáu loạn chúng Tăng; 

Nay bị bánh sắt cán. 


Xưa ông đã xúi vua 


Cho Voi Đen uống say; 
Nay bị đám voi đến, 
Dày xéo thân hình ông. 
Xưa ông ôm đá lón, 
Ném vào chân Như Lai; 
Nay chịu báo núi lửa, 
Đốt ông cháy không sót. 


Xưa ông vung tay đấm, 
Giết chết Tỳ kheo ny; 

Nay bị lá đồng nóng, 
Quấn siết không chút lỏng. 


Nghiệp báo không hê mắt. 

Không thể ẩn trong không 

Mà tránh thoát được, 

Xa các nguồn ác này. 
“Ông trước kia là Đề-bà-đạt-đâu, căn nguyên mà ông đã gây ra 
chính là như vậy. Hãy tự chuyên tâm chánh ý hướng đến Phật 
Như Lai, trong lâu dài sẽ được phước vô lượng.” 
Đề-bà-đạt-đâu lại bạch Mục-liên: 
“Nay tôi gởi nhờ Mục-liên cúi đầu lạy dưới chân Thế Tôn, cầu 
mong Ngài đi đứng nhẹ nhàng, bước đi khỏe mạnh. Cũng xin 
kính lễ Tôn giả A-nan.” 
Bấy giờ Tôn giả Đai Mục-kiên-liên phóng đại thần túc khiến 
cho thống khô trong địa ngục A-tỳ ngưng lại. Rồi nói bài kệ 
này: 

Thảy xưng Nam mô Phật 

Thích Sư, đẳng Tối thắng. 

Ngài đem lại an ổn, 

Dứt trừ các khổ não. 
Chúng sanh trong địa ngục sau khi nghe Mục-lên nó bài kệ 
này, có hơn sáu vạn người hành nghiệp hết, tội sạch, tức thì 
mạng chung nơi đó mà sanh lên trời Tứ thiên vương. 


Bấy giờ Mục-liên [806a] thâu thần túc lại, trở về chốn cũ, đi 
đên Thê Tôn, cúi đâu lạy dưới chân, rôi đứng sang một bên. 
Mục liên khi ây bạch Phật: 

“Đề-bà-đà-đạt-đâu dâng lời thăm hỏi vô lượng, đi đứng nhẹ 
nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Lại cũng thăm hỏi A-nan và nói 
lời này, “Được Như Lai thọ ký trong 60 kiệp nữa thành Bích- 
chi-phật hiệu Nam-mô, thì dù tôi năm nghiêng hông phải trong 
địa ngục A-tỳ không bao giờ tháy mệt mỏi.” 

Thế Tôn nói: 

“Lành thay, lành thay, Mục-liên! Ông đã làm được nhiều điều 
lợi ích, nhiêu thâm nhuân, vì thương xót các loài chúng sanh, 
mong cầu an lạc cho trời và người, khiến cho Thanh văn của 
chư Như Lai dần dần đạt đến Niết-bàn diệt tận. Cho nên, này 
Mục-liên, hãy tinh cần để thành tựu ba pháp. Vì sao? Nếu Đề- 
bà-đạt-đâu mà tu hành thiện pháp, thân ba, miệng bôn, ý ba; 
người ây chung thân không tham đăm lợi dưỡng, cũng không 
tạo tội ngũ nghịch để đọa vào địa ngục A-tỷ. Vì sao? Phàm 
người tham đăm lợi dưỡng cũng (không) có tâm cung kính 
đối với Tam bảo, cũng không phụng trì cắm giới, không đầy đủ 
các hành thân, miệng, ý. (Vậy, các ngươi) hãy chuyên niệm các 
hành của thân, miệng, ý. Như vậy, Mục-liên, hãy học điêu 
này.” 

Bấy giờ Mục-liên nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 10 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 





“° Nghi trong để bản chép thiếu. 


“Nếu chúng sanh nảo tu hành từ tâm giải thoát,” quảng bố ý 
nghĩa ấy, diễn nói cho người khác nghe, sẽ thu hoạch được 
mười một qủa báo. Những gì là mười một? Năm ngủ yên, tỉnh 
giác yên, không thấy ác mộng, chư thiên hộ vệ, mọi người yêu 
mến, không bị độc, không bị binh đao, không bị nước, lửa, giặc 
cướp; thảy đều không bị xâm hại; sau khi thân hoại mạng 
chung sanh lên trời Phạm thiên. Đó gọi là Tỳ kheo tu hành từ 
tâm sẽ có được mười một phước này.” 
Rồi Thế Tôn nói bài kệ: 

Nếu ai hành từ tâm, 

Cũng không hành phóng dạt; 

Các kết dẫn dân đoạn, 

Rôi thấy được dấy đạo. 


Do hành từ tâm này, 

Sẽ sanh lên Phạm thiên, 

Nhanh chóng được diệt đó, 

Cuối cùng đên Vô vi. 

Tám không sát, không hại, 

Cũng không ý hơn thua; 

Hành từ đền tát cả, 

Không hê tâm oán hận. 
[806b| “Cho nên, Tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện hành nơi 
từ tâm, quảng bô nghĩa ây. Như vậy, Tỳ kheo, hãy học điêu 
này.” 
Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





' Tu từ vô lương tâm. 
'* Bản hán, hết quyền 47. 


PHẨM 50: LẺ TAM BẢO 


KINH SÓ 1 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nảo muốn lễ bái chùa 
tháp' Như Lai, hãy hành mười một pháp lễ tháp Như Lai. 
Những gì là mười? Khởi ý dũng mãnh, vì có điêu khả kham. Y 
không tán loạn, vì hằng nhất tâm. Thường niệm chuyên ý, vì có 
chỉ quán. Các niệm văng lặng, vì nhập tam-Tmuội. Ý đến vô 
lượng, do bởi trí tuệ. Ý khó quán sát, do bởi hình”. Ý tĩnh đạm 
nhiên, do bởi oai nghi. Y không rong ruôi, do bởi danh xưng. Y 
không tửơng tượng, do bởi sắc. Phạm âm khó sánh, vì dịu 
dàng. 

“Này các Tỳ kheo, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn lễ bái 
tháp miêu Như Lai, nên đây đủ mười một pháp lê bái tháp miêu 
Như Lai này, đê cho lâu dài được phước vô lượng. Như vậy, 
Ty kheo, hãy học điêu này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 























' Nguyên Hán: Như Lai thần tự #5. 
” Đây chỉ hình tướng của Phật. 





“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn hành lễ bái Pháp, hãy 
niệm mười một sự, rồi sau đó hành lễ bái Pháp. Những gì là 
mười một? Có mạn hãy trừ mạn. Phàm chánh pháp là nhăm dứt 
tưởng khát ái đối với dục. Phàm chánh pháp là nhắm trừ dục ở 
nơi dục. Phàm chánh pháp là nhằm cắt đứt dòng nước sâu sanh 
tử. Phàm chánh pháp là nhắm đạt được pháp bình đắng. Nhưng 
chánh [806c| pháp này nhắm đoạn trừ các nẻo đữ, và rồi chánh 
pháp nhắm đưa đến cõi lành. Phàm chánh pháp là nhắm cắt đứt 
lưới ái. Người hành chánh pháp là đi từ có đến không. Người 
hành chánh pháp thì sáng tỏ không đâu không rọi đến. Người 
hành chánh pháp là đề đi đến Niết-bản giới. 

“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn hành lễ bái Pháp, hãy 
tư duy mười một pháp này. Như vậy, Tỳ kheo, hãy học điều 
này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn hành lễ bái Tăng, hãy 
chuyên cần mười một pháp, rồi sau đó mới hành lễ bái Tăng. 
Những gì là mười một? Chúng của Như Lai là những vị đã 
thành tựu pháp. Chúng của Như Lai hòa hiệp trên dưới. Tăng 
của Như Lai đã thành tựu pháp tùy pháp. Chúng của Như Lai 
thành tựu giới; thành tựu tam-muội; thành tựu trí tuệ; thành tựu 
giải thoát; thành tựu giải thóat tri kến huệ. Thánh chúng của 
Như Lai thủ hộ Tam bảo. Thánh chúng Như lại hay hàng phục 
đị học ngoại đạo. Thánh chúng của Như Lai là bạn tốt, và là 
ruộng phước cho hết thảy thế gian. 


“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn lễ bái Tăng, hãy tư duy 
mười một pháp này, sẽ được phước báo lâu dài. Như vậy Tỳ 
kheo, hãy học điêu này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo và troiừ, rồng, quỷ thần, càn-thát-bà, A- 
tu-la, ca-lưu-la, nhân-đả-la, ma-hưu-lặc, trời và người, nghe 
những điêu Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

KINH SỐ 4Ì 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời Bảà-già-bà trú tại nước Ma-kiệt-đà, phía đông thành 
Mật-thí-la, trong vườn Đại thiên, cùng với Tăng Tỳ kheo 1250 
VỊ. 

Bấy giờ, sau bữa ăn,` cùng với A-nan đi kinh hành trong vườn 
cây. Lúc đó Phật mỉm cười. A-nan nghĩ thâm: “ Như Lai, Vô 
sở trước, Đăng chánh giác, không cười suông. Nay vì sao cười? 
tầt phải có ý gì. Ta nên hỏi.” A-nan bèn sửa lại y phục, quỷ gôi 
phải xuông đât, chắp tay hỏi Phật: 

“Như Lai, Vô sở trước, Đăng chánh giác, không cười suông. 
Hôm nay vì sao mỉm cười, tât có ý gì. Con mong được nghe ý 
ây.” 

Phật nói với A-nan: 

“Ta sẽ nói cho ông nghe. 

“Quá khứ, khởi đầu Hiền kiếp, trong khoảng đó có vị Chuyên 
luân Thánh vương thông lãnh bôn thiên hạ, [S07a]| tên là Đại 





3 Tham chiếu Pali, M 83 Makkhädeva (R. ii. 74). Hán, 7;g13, kinh 67. 

“ Mật-thí-la ##?# (+ z#\) ##. Trung 13: Phật tại nước Tỳ-đà-đề 3# fờ‡&, rồi 
đi đến Di-tát-la Z8 f# Ö#; ngụ trong vườn xoài Đại thên X&**. Pali: Phật 
trú tại Mithilä, trong khu vườn xoài Makkhadeva. Mihilãä là thủ của vương 
quốc Videha. Bản Hán đồng nhất Videha với Magadha. 

” Nguyên hán: thực hậu khởi 3e, dịch nghĩa đen là “ăn xong đứng 
dậy.” Trung 13, ibid. Thế tôn đang đi trên con đường. Pali: aZña/arasmim 
padese, tại một địa điểm nọ. 


Thiên,” sống lâu, không bệnh, đẹp đẽ, dũng mãnh, cai trị bằng 
chánh pháp, không hao phí của dân, có bảy báu tự nhiên. 
Những gì là báu? Đó là, bánh xe, voi, ngựa, minh châu, ngọc 
nữ, quan chủ kho tàng, tướng điển binh. 

“Này Anan, thời gian ấu thơ của vua Đại Thiên là tám vạn bốn 
nghìn năm. Thời gian làm thái tử là tám vạn bốn nghìn năm. 
Thời gian lên ngôi Thánh vương là tám vạn bốn nghìn năm.” 

A nan hỏi Phật: 

“Thế nào là báu bánh xe?” 

Phật nói: 

“Ngày thứ 15 trong tháng, khi trăng tròn, vua tắm gội sạch sẽ, 
cùng với thê nữ lên lầu, nhìn về phía đông. Khi â ấy có bánh xe 
bằng vàng có một nghìn căm, cao bằng bảy đa-la. Bảy nhẫn là 
một đa-la. Đa-la là loại cây đứng thắng một mình, ' lấy nó làm 
chuẩn đo. Bánh xe làm bằng thuần vàng tử ma. Thấy bánh xe, 
vua nghĩ thầm: “Bánh xe này tuyệt đẹp. Ta muốn bắt nó, có 
được chăng? Vừa nghĩ xong, bánh xe tức thì đến trên tay trái 
của vua, rồi dời qua tay phải. Vua nói với bánh xe, “Nơi nào 
chưa được chinh phục, hãy chính phục cho ta. Đất nào chưa 
phải của ta, hãy chếm lấy cho ta. Lấy đúng pháp chứ không 
phải không đúng pháp." Nói xong, bánh xe quay trở lại giữa hư 
không. Vành hướng về phía đông, trục hướng về phía bắc. 


“Vua ra lệnh kẻ tả hữu cụ bị bốn loại binh chủng. Sau khi 
chuẩn bị xong, vua dẫn binh chủng di theo bánh xe đứng giữa 
hư không, theo bánh xe dân về hướng đông, tuần hành cho đến 
tận cùng bờ cõi phía đông. Buổi tối, vua cùng binh chủng ngủ 
bên dưới bánh xe. Các Tiểu vương ở bờ cõi phía đông, vào 
buổi sáng sớm, đều đến chầu, những cống vật nếu là bằng bát 





° Đại Thiên X. Pali: Makkhãdeva. 
“ Độc đĩnh thọ 38‡£#†. Pali (Skt): /Z/z, một loại cây cọ, lá hình quạt. 
Thường dùng so sánh chiều cao. Đoạn này nghỉ do dịch giả Hán thêm vào 
chứ không có trong nguyên bản Phạn. 


vàng thì bên trong đựng đầy thóc bằng bạc; nếu bát bằng bạc 
thì bên trong đựng thóc bằng vàng. Họ tâu, “Hoan nghênh Đại 
vương! Tất cả đất đai, trân bảo, nhân dân ở bờ cõi phía đông 
này, thảy đều sở hữu của Vua. Chúng tôi sẽ vâng lệnh giáo sắc 
của Thiên vương.” Vua Đại Thiên trả lời các Tiểu vương: “Nếu 
các vị muốn tuân theo giác sắc của ta, hãy trở về nước của 
mình, mỗi vị hãy dạy dân mình hành mười điều thiện, chớ hành 
pháp ngang trái. 

“Vua giáo sắc xong, bánh xe liền ở trên biển quay trở lại, 
nương theo quãng trống” mà đi. Trong biển tự nhiên mở ra một 
con đường rộng một do-tuần. Vua cùng binh chủng đi theo 
bánh xe, nhắm phía trước tuần hành, tiễn về bờ cõi phía nam. 
“Buổi sáng, các Tiểu vương trong bờ cõi phía nam đến châu. 
Họ mang công vật đến dâng, nếu là bát vàng thì bên trong đựng 
đầy thóc bằng bạc; nếu bát bằng bạc thì bên trong đựng thóc 
bằng vàng. Họ tâu, “Hoan nghênh Đại vương! Tắt cả đất đai, 
trân bảo, nhân dân ở bờ cõi phía nam này, thảy đều sở hữu của 
Vua. Chúng tôi sẽ vâng lệnh giáo sắc của Thiên vương." Vua 
Đại Thiên trả lời các Tiểu vương: “Nếu các vị muốn tuân theo 
giác sắc của ta, [807b]| hãy trở về nước của mình, mỗi vị hãy 
dạy dân mình hành mười điều thiện, chớ hành pháp ngang trái. 
“ Giáo sắc xong, bánh xe quay về về tây, tiến về bờ cõi phía 
tây. Các Tiểu vương trong bờ cõi phía tây đến cống hiến và 
khuyến thỉnh cũng như ở phía nam. 

“Xong, bánh xe lại quay hướng nhắm về phía bắc, tuần hành 
tiến đến bờ cõi phía bắc. Các tiêu vương phía bắc đến chầu, 
cống hiến, khuyến thỉnh đúng như pháp. 

“Chu du bốn ngày, khắp cả Diêm-phù-địa tận đến bờ biển, rồi 
quay trở về Mật-thí-la. Bánh xe dừng lại giữa hư không phía 
trước cửa cung, cao bảy cây đa-la, vành hướng về đông. 

“Đại Thiên có được bánh xe báu như vậy.” 





Š Đề bản: thừa vân Z£ZE. TNM: thừa hư. 


A nan lại hỏi: 

“Đại Thiên có được báu voi như thế nào?” 

Phật bảo A-nan: 

“Đại Thiên về sau vào ngày I5 khi trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, 
theo các thê nữ lên lâu, hướng về phía đông, nhìn thây trong hư 
không có con voi chúa màu trắng tên là Vũ-hô” nương theo hư 
không mà bay đên; bảy chi của nó băng phăng, miệng có sáu 
ngà, trên đâu có mũ băng vàng với chuối anh lạc băng vàng, 
thân mình quân bọc bởi chân châu, hai bên mang linh băng 
vàng. Voi có thân lực, biên hình tự tại. Đại Thiên thây nó, 

trong lòng nghĩ thâm, “Ta có được con voi này chăng? Ta sẽ 
khiến nó làm việc.” Vừa nghĩ xong, voi liên đến đứng trước 
vua, giữa hư không. Vua liền sai làm năm việc. Vua lại nghĩ, 
“Hãy thử xem con voi này làm được hay không.` Sáng hôm 
sau, khi mặt trời mọc, vua cỡi voi này, trong thoáng chôc chu 
du khăp bôn biên, rôi trở vê chỗ cũ, đứng ở phía đông cửa 
cung, hướng về phía đông. 

“A-nan, Đại Thiên có được voi báu như vậy.” 

A nan lại hỏi Phật: 

“Đại Thiên được báu ngựa như thế nào?” 

Phật nói: 

“Đại Thiên về sau vào ngày IŠ khi trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, 
theo các thê nữ lên lâu, hướng về phía đông, nhìn thây trong hư 
không có con ngựa xanh tên là Ba-la- hàm '” nương hư không 
mà đến; khi đi, thân hình nó không dao động. Trên đầu nó có 
mũ bằng vàng, với chuỗi anh lạc bằng báu; thân mình phủ bằng 
lưới chân châu, hai bên có treo lính. Ngựa có thần lực, biến 





? Để bản chép: Mãn-hô ïWÏ#J. Tên Pali của nó là Uposatha; Trung 13 âm là 
Vu-sa-ha -Ƒ32#‡. Do đó sửa lại, đọc là Vũ-hô. 

'° Bà-la-hàm 32##2;. Phụ chú trong để bản: “Tiếng nước Tần nói là pháí 
minh ®Š *Š (tóc kêu!), lông đuôi đỏ.” Pali: Valahaka. 























hình tự tại. Thấy nó, Vua Đại Thiên nghĩ, “Ta có thể bắt lây nó 
mà cỡi.' Nghĩ xong, ngựa đến trước vua. Vua liền muôn cỡi 
thử. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, vua cỡi nó đi về phía 
đông. Thoáng chốc, chu du khắp bốn biển, rồi quay về bản 
quốc, trụ phía tây cửa cung, đứng hướng về PHIR tây. 

“A-nan, Đại Thiên có được báu ngựa như vậy.” 

A nan hỏi Phật: 

“Đại Thiên có được báu minh châu như thế nào?” 

Phật nói: 

[807c| “A-nan, Đại Thiên về sau vào ngày l5 khi trăng tròn, 
tắm gội sạch sẽ, theo các thê nữ lên lầu, hướng vê phía đông, 
nhìn thấy có thần châu. Châu dài 1 thước 6 tậc, có tám cạnh, 
màu lưu ly xanh biệc, nương hư không mà đên, cao bây cây đa- 
la. Thây nó, Đại Thiên nghĩ, “Ta có thê được minh châu này mà 
ngăm.” Theo ý nghĩ tức thì nhận được. Vua muôn thử. Khi đên 
nửa đêm, tập họp bôn binh chủng, đem minh châu treo trên đâu 
ngọn phướn, rôi ra khỏi thành đi dạo. Minh châu chiêu sang 
một phạm vi I2 do diên. Binh chủng nhìn thây nhau như ban 
ngày không khác. Anh sáng minh châu soi đến mọi người, 
khiến họ giật minh thức dậy, đều bào là trời đã sáng. Vua liền 
quay trở vê cung. Trong ngoài thường sáng như ban ngày 
không khác. 

“A-nan, Đại Thiên có được báu minh châu như vậy.” 

A nan hỏi Phật: 

“Đại Thiên có được báu ngọc nữ như thế nào?” 

Phật bảo A-nan: 

“Đại Thiên về sau vào ngày l5 khi trăng tròn, tắm gội sạch Sẽ, 
theo các thê nữ lên lâu, hướng vê phía đông, trông thây báu 
ngọc nữ thuộc dòng sát- lợi, tên là Mạn-na-kha-lợi,'` xinh đẹp 





' Mạn-na-kha-lợi # #§“T#|. Phụ chú trong để bản: “Tiêng nước Tần nói là 
đọat tình 1ñ.” Skt. mãnohãri? 


vô song, trong trắng kỳ diệu, không cao không thấp, không 
mập, không gây, không trắng không đen, mùa đông thì âm, mà 
hè thì tươi mát, từ các lỗ chân lông nơi thân tỏa ra mùi thơm 
chiên đàn; miệng thường tỏa mùi thơm hoa sen ưu-bát, và cũng 
không các tư thái xâu của người nữ, tính tình nhu hòa, biệt 
trước ý vua mà phục vụ. Nàng từ hư không mà đên chồ vua. 
“A-nan, Đại Thiên có được báu ngọc nữ như vậy.” 

A nan hỏi Phật: 

“Đại Thiên có được báu chủ kho tàng như thế nào?” 

Phật bảo A-nan: 


“Đại Thiên về sau vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, 
theo các thể nữ lên lầu, hướng về phía bắc, trông thấy vị đại 
thần chủ kho tên là A-la-tha-chi, “ đẹp đẽ kỳ diệu, không cao 
không thấp, không mập không gầy, thân màu hoàng kim, tóc 
màu biếc, con mắt đen trắng phân minh. Ông có thể nhìn thấy 
bảy báu trong kho tàng ẩn dưới đất. Nếu có chủ, ông giữ gìn 
cho. Nếu vô chủ lấy [808a] sung công để vua dùng. Thông 
minh, trí tuệ, khéo léo có mưu chước. Ông nương hư không mà 
đến trình trước vua, tâu vua răng, “Từ nay trở đi, vua thích cái 
gì, cứ tự mình vui hưởng, chớ có lo rầu. Tôi sẽ cung cấp châu 
báu cho vua, không để thiếu thốn.” Vua bèn thử đại thần quản 
kho này, cùng với ông đi trên một con thuyền vào biển. Vua 
bảo quan quản kho: “Ta muốn có vàng bạc, châu báu.” Quan 
Re kho tâu, “Xin đợi khi lên bờ tôi sẽ cung cấp tài bảo.” Vua 

, “Ta muốn được bảo vật trong nước, chứ không phải trên 
bò. Quan chủ kho liền đứng dậy, sửa lại y phục, rồi quỳ gối 
phải xuông, chắp tay lạy nước. Từ trong nước tức thì thỏi vàng 
hiện ra, lớn bằng bánh xe, phút chốc đầy cả thuyền. Vua nói, 
“Thôi, đủ rồi. Chớ lấy vàng lên nữa mà chìm thuyền.” 





'* A-la-tha-chi l"[##WhIiÈ. Phú chú trong để bản: “Tiếng nước Tần gọi là Tài 
Tràng RỊff.” Skt. ar(haketu/ arthadhvaja2 


“A-nan, Đại Thiên có được báu chủ kho như vậy.” 

A nan lại hỏi Phật: 

“Đại Thiên có được tưởng quân điển binh như thế nào?” 

Phật nói: 

“Đại Thiên về sau vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, 
theo các thể nữ lên lầu, hướng về phía nam, trông thấy phía 
nam có vị đại tướng quân tên là Ti-tì-na, ' * đẹp đẽ kỳ diệu, tóc 
màu như chân châu, toàn thân màu lục, không cao không thấp, 
không mập không gầy, mắt có thể nhìn suốt biết đọc tâm niệm 
của người khác; quân sách, mưu lược, tiễn thoái đúng thời; ông 
nương hư không mà đến trình vua, tâu rằng, 'Mong vua cứ tự 
vui thích, chớ có lo rầu việc thiên hạ. Thần sẽ đảm trách chinh 
phạt bốn phương.” Vua bèn muốn thử. Nửa đêm suy nghĩ muốn 
tập hợp bốn binh chủng. Vừa nghĩ xong, bốn binh chủng đều 
tập họp đủ hết. Vua lại nghĩ, muốn kéo quân về phía đông, tức 
thì quân được kéo về phía đông. Vua ở trung ương, tướng quân 
ở phía trước, bốn binh chủng vây quanh. Vua nghĩ muôn tiến, 
quân tiễn; nghĩ muốn lui về, quân lui về. 


“A-nan, Đại Thiên có được báu tướng quân điển binh như 
vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Đại Thiên có được bảy báu như vậy.” 

Phật lại nói với A-nan: 

“Vua Đại Thiên cai trị thiên hạ một thời gian lâu, sau đó bảo 
người hầu chải tóc tên là Kiếp-bắc, ˆ “Nếu thấy có sợi tóc bạc, 
hãy nhô đưa cho ta xem.” Một thời gian lâu vê sau, Kiêp-băc 
nhìn thây có một sợi tóc bạc, liên tâu vua, “Như trước đã có 
lệnh, nay tôi đã thây sợi tóc bạc.” Vua nói, “Hãy nhô, đưa cho 





'* Ti-ti-na w.#,3Ẽ. Phụ chú trong để bản: “Tiếng nước Tần gọi là Vô Úy & 
+.” Skt. Vibhi(sa)na? 
'* Đề bản: Kiếp-bắc 3 3k. TNM: Kiếp-tý. Pali: Kappaka. 


ta xem.” Kiếp-bắc liền lấy cái nhíp bằng vàng nhỗ sợi tóc bạc 
để trong tay vua. Vua cầm sợi tóc bạc mà nói bài kệ: 

Trên đầu thân ta 

Hiện dấu suy huỷ. 

Sứ giả đã gọi, 

Đến thời nhập đạo. 
“Vua nghĩ thầm trong lòng, “Ta đã tận hưởng ngũ dục. Nay ta 
nên xuât gia. Cạo bỏ râu tóc. khóac pháp phục.” Vua triệu thái 
tử Trường Sanh vào bảo: “Này con, đầu ta đã có tóc bạc. Ngũ 
dục của thế gian, ta đã chán TỒi. Nay ta muốn tìm kiếm dục cõi 
trời. Ta muốn cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, xuất gia hành 
đạo. Con hãy lãnh quốc chánh, lập trưởng làm Thái tử. Hãy 
chăm muôi Kiếp-bắc, khiến chực xem tóc bạc. Khí tóc bạc xuất 
hiện, hay giao nước lại cho Thái tử. Rồi như ta ngày nay, xuất 
gia, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, bảo Thái tử: Nay ta đem 
ngôi vị Thánh vương này trao lại cho con. Hãy khiến cho ngôi 
vị Thánh vương đời đời tiếp nối nhau, chớ để dòng giống đứt 
đoạn. Dòng giỗng đứt đoạn sẽ trở thành người biên địa. Nếu 
cắt đứt thiện hành, sẽ sanh vào chỗ vô pháp." Vua Đại Thiên 
khuyên dạy xong, giao nước lại cho thái tử Trường Sanh, cấp 
phát điền nghiệp cho Kiếp-bắc.” 
Phật bảo A-nan: 
“Vua Đại Thiên ở tại thành này, trong khu vườn này, tại chỗ 
đất này, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, nhập đạo. Tại đây, trải 
qua tám vạn bốn nghìn năm tu bốn phạm trụ ` từ, bị, hỷ, xả*. 
Khi hết tuổi thọ ở đây, ông sanh lên trời Phạm thiên. 
“Sau khi Đại Thiên xuất gia được bảy ngày, nữ bảo mạng 
chung. Trường Sanh lên ngôi, đến ngày 15 khi trăng tròn, mang 
các thể nữ lên lầu, nhìn về phía đông, thấy ngọc nữ xinh đẹp 
như trước kia nương hư không mà đến. Trường Sanh có trở lại 
bảy báu, làm vua thống lãnh bốn thiên hạ. 





'* Nguyền hán: bốn phạm hạnh. 


“Sau đó Trường Sanh lại nói với Kiếp-bắc, “Từ nay trở đi, khi 
nào chải đầu cho ta mà thấy có tóc bạc, hãy báo cho ta biết 
ngay." Lên ngôi Thánh vương qua tám vạn bốn nghìn năm, tóc 
bạc lại sanh. Kiếp-bắc tâu vua: “Tóc bạc đã sanh rồi.” Vua bảo, 
“Nhồ lên để trong lòng tay ta. Kiếp-bắc lấy nhíp vàng nhồ sợi 
tóc đỀ vào trong tay vua. Vua cầm sợi tóc bạc, nói bài kệ: 

Trên đầu thân ta 

Hiện dấu suy huỷ. 

Sứ giả đã gọi, 

Đến thời nhập đạo. 
“Vua suy nghĩ trong lòng, “Ta đã tận hưởng ngũ dục của loải 
người. Nay nên xuất gia, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục. Vua 
liền triệu Thái tử đến bảo: “Này con, đầu ta đã có tóc bạc. Ngũ 
dục của thế gian, ta đã chán TỒi. Nay ta muốn tìm kiếm dục cõi 
trời. Ta muốn cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, xuất gia hành 
đạo. Con hãy lãnh quốc chánh, lập trưởng làm Thái tử. Hãy 
chăm nuôi Kiếp-bắc, khiến chực xem tóc bạc. Khi tóc bạc xuất 
hiện, hãy giao nước lại cho Thái tử. Rồi như ta ngày nay, xuất 
gia, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, bảo Thái tử: Nay ta đem 
ngôi vị Thánh vương này trao lại cho con. Hãy khiến cho ngôi 
vị Thánh vương đời đời tiếp nối nhau, chớ để dòng giống đứt 
đoạn. Dòng giống đứt đoan, sẽ trở thành người biên địa. Nếu 
cắt đứt thiện hành, sẽ sanh vào chỗ vô pháp.” 
“Trường Sanh khuyên dạy rồi, giao nước lại cho Thái tử Quan 
Kế, cấp ruộng đất cho Kiếp-bắc.” 
Phật bảo A-nan: 
“Vua Trường Sanh cũng ở tại thành này, trong khu vườn này, 
tại chỗ đất này, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, nhập đạo. Tại 
đây, trải qua tắm vạn bốn nghìn năm tu bốn phạm trụ" từ, bị, 
hỷ, xả*. Khi hết tuổi thọ ở đây, ông sanh lên trời Phạm thiên.” 
Phật bảo A-nan: 
“Sau khi vua Trường Sanh xuất gia được bảy ngày, bảy báu tự 
nhiên biến mất. Vua Quan Kế buôn rầu không vui. Các quan 


thầy vua không vui, bèn hỏi: “Thiên vương vì sao không vui?' 
Vua trả lời các quan: “Vì bảy báu đã biến mất hết rồi.” Các 
quan tâu vua: “Vua chớ có lo buồn.” Vua hỏi: “Vì sao không 
lo?* Các quan tâu: “Vua cha tu phạm hạnh, ở trong khu vườn 
gần đây. Nên đến đó hỏi. Tất sẽ được Vua chỉ dạy cách là sao 
để có bảo vật.” Vua liền ra lệnh sửa soạn cỗ xe bảy báu, biểu 
dương bằng năm thứ: mũ báu, lông chim, gươm, quạt và hải, 
cùng với tả hữu theo hầu, tiến đến khu vườn. Đến nơi, xuống 
xe, dẹp bỏ năm thứ nghỉ trượng ấy, đi bộ vào vườn. Đến trước 
phụ vương, cúi đầu lạy dưới chân, rồi đứng sang một bên, chắp 
tay thưa răng, “Bảy báu mà vua có, nay đã biến mất.” Vua cha 
bảo ngồi xuông, nghe những điều trình bày, rồi ngắng đầu lên 
đáp rằng, “Này con, pháp của Thánh vương là không cậy vào 
những cái mà cha sở hữu. Con phải tự mình hành đúng pháp để 
có.” Vua lại hỏi: 'Chuyển luân Thánh vương trị hóa bằng pháp 
gì? Vua cha đáp: “Pháp kính, pháp trọng, pháp niệm, pháp 
nuôi dưỡng, pháp tăng trưởng, pháp làm cho rực rỡ, pháp làm 
cho pháp trở thành lớn. Thực hành bảy điều này, là phù hợp 
với sự cai trị của Thánh vương. Như vậy sẽ có được báu vật.” 
Vua lại hỏi: “Thế nào là pháp kính, cho đến pháp trở thành 
lớn?' [809a] Vua cha đáp: “Hãy học ban cấp cho kẻ ngheo 
cùng, dạy dân hiếu thảo nuôi dưỡng cha mẹ; bốn mùa tám tiết 
đúng thời tế tự; dạy biết nhẫn nhục, trừ hành dâm loạn, tật đó, 
ngu si. Hành bảy pháp này là phù hợp với pháp của Thánh 
vương. ˆ Vua vâng lời dạy, cáo từ, lễ và nhiễu quanh ba vòng, 
rồi dẫn chúng quay trở về. Bấy giờ, vua phụng hành bảy pháp 
theo lời dạy của cha, truyền lệnh xa gần đều tuân hành giáo 
lệnh của vua. Vua lại cho mở kho, ban cấp cho kế nghẻo củng, 
chăm sóc người gìa cô quả. Nhân dân bốn phương không đâu 
không vâng theo mà làm. 

“Bấy giờ, vào ngày l5 trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, vua cùng 
các thê nữ lên lâu, nhìn về hướng đông, trông thấy bánh xe 
bằng vàng tử ma có nghìn căm, cao bảy cây đa-la, cách mắt đất 
cũng bảy cây đa-la, nương theo hư không mà đến, rồi trụ giữa 


hư không. Vua nghĩ thầm trong lòng, “Cầu mong ta có được 
bánh xe này." Bánh xe tức thì hạ xuông, đên bên cánh tay trái 
của vua, rôi dời qua cánh tay phải. Vua nói với bánh xe: “Nơi 
nào chưa được chính phục, hãy chính phục cho ta. Đât nào 
chưa phải của ta, hãy thâu vê cho ta. Đúng pháp chứ không 
phải không đúng pháp. Rôi vua lây tay ném bánh xe trở lại 
trên hư không, ở phía đông cửa cung, vành bánh xe hướng vê 
đông, trục hướng vê bắc, trụ giữa không trung. 

“Sau bánh xe, lại có voI trắng, ngựa xanh, thần châu, ngọc nữ, 
chủ kho tàng, tướng quân. Bảy báu này như vua Đại Thiên, so 
sanh cũng như vậy. 

“Rồi trải qua tám vạn bốn nghìn năm, vua ban cho Kiếp-bắc, 
sắc lệnh cho Thái tử và giáo phó việc nước, rôi xuât gia nhập 
đạo như các vua trước..” 

Phật bảo A-nan: 

“Vua Quan Kế cũng ở tại thành này, trong khu vườn này, tại 
chỗ đât này, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, nhập đạo. Tại đây, 
trải qua tám vạn bôn nghìn năm tu bôn phạm trụ từ, bị, hỷ, xả*. 
Khi hệt tuôi thọ ở đây, ông sanh lên trời Phạm thiên.” 

Phật bảo A-nan: 


“Con cháu của vua Đại Thiên nối nhau cho đến tám vạn bốn 
ngàn năm ngôi vị Chuyên luân Thánh vương, dòng giống thiên 
không bị đứt đoạn. Thánh vương cuối cùng tên Nhằm, '° cai trị 
bằng chánh pháp, là người thông minh, xét đóan chắc thật 
không sai chạy, có 32 tướng, màu da như hoa sen hồng, ưa 
thích bố thí, cúng dường sa-môn, bà-la-môn, chăm sóc người 
già côi cút, ban cấp kể nghèo cùng. Tại bốn công thành và ở 
giữa thành đặt kho lẫm, chứa các thứ vàng, bạc, tạp bảo, voi, 
ngựa, xe cộ, y phục, giường đệm, thuôc men trị bệnh, hương 
hoa, âm thực. Ai cô độc thì cấp vợ cho; ban phát đủ mọi thứ 





'* Nhẫm. Phụ chú trong bản hán: “Tiếng nước Tắn gọi là Bất Huyền (không 
nháy mắt).” Pali: NemI. 


cho những ai cần. Vua vào sáu [809b] ngày trai, sắc lệnh cho 
trong ngoài điều thọ trì tám quan trai. Ngày đó chư thiên trên 
trời Thủ-đà-hội'” tất sẽ hiện xuống trao cho tám ĐIỚI. Đề Thích 
trên trời Tam thập tam đều khen nhân dân nước ấy, “Vui thay, 
thật ích lợi mà có được vị pháp vương như vậy! Đã ban phát đủ 
thứ những gì dân cần dùng, lại còn thanh khiết trai giới không 
khuyết.” Thiên đế nói với các thiên tử: 'Các vị có muốn Đặp 
vua Nhằm không?? Thảy đều đap: “Muốn gặp. Xin đưa ông ấy 
đến đây.” 

“Thích Đề-hoàn Nhân liền sai thiên nữ Cùng-ti-ni Ÿ : “Cô hãy 
đến thành Mật-thí-la báo với vua Nhẫm rằng, Khanh thật được 
lợi lớn! Ở đây chư thiên đều ca ngợi khanh công đức vòi vọi, 
nhờ tôi thăm hỏi ân cần. Các thiên tử này rất muốn gặp khanh. 
Xin tạm thời khuất ý đi đến đó.” Cùng-tủ-ni vâng lời, trong 
khoảnh khắc bằng người lực sỹ co duối cánh tay, hốt nhiên 
xuất hiện trước điện vua, trụ giữa hư không. Vua đang ở trên 
điện với một thê nữ hầu, ngồi tư duy, “Mong cho cho tất cả thể 
gian đều được an ồn, không có các thứ khô hoạn.” Cùng-tỉ-ni ở 
giữa hư không búng ngón tay để cảnh tỉnh. Vua ngắng đầu nhìn 
lên thấy sánh sáng phía trên điện, lại nghe có tiếng nói, “Tôi là 
thị giả của Thích Đề-hoản Nhân, được sai đến vua.” Vua đáp: 
“Không rõ Thiên Đề có điều gì dạy bảo.” Thiên nữ nói, “Thiên 
Đề có ý ân cần. Các thiên tử trên đó đều ca ngợi công đức của 
khanh, muốn được gặp mặt. Xin vua tạm khuất ý." Vua 1m lặng 
nhận lời. Thiên nữ quay trở về tâu Thiên đế, “Tôi đã truyền 
lệnh. Ông ấy hứa sẽ đến.' Thiên để ra lệnh vị hầu xe nghiêm 
chỉnh xe bảy báu được kéo bằng ngựa bay, xuống đến thành 
Mật-thí lợi rước vua Nhẫm. Vị trời hầu xe vâng lệnh, cởi xe 
ngựa hốt nhiên hiện xuống. Vua và quần thần đang ngồi hội 
họp. Xe đến ngay trước vua, dừng lại trong hư không. Trời 





!” Thủ-đà-hội: Tịnh cự thiên. 
'* Cùng-tỉ-ni 53 #4JZ. Phụ chú trong bản hán: “Tiếng nước Tắn gọi là Cực 


đoan chánh tmIE.” Skt. Kưmbhinr? 








đánh xe báo, “Thiên đề sai mang xe đến đón. Các thiên tử đang 
nghiễm nhiên chờ trên đó. Mời vua lên xe. Chớ có quyến 
luyến. Các thần thuộc lớn nhỏ nghe vua sắp đi, buồn rầu không 
vui, đều đứng dậy chắp tay tâu rằng, “Sau khi Vua đi rồi, chúng 
tôi vâng mệnh như thế nào?” Vua đáp, “Các khanh chớ lo. Sau 
khi ta đi, việc ban phát, trai giới, nuôi dân, trị nước, như ta còn 
ở đây. Ta đi rồi về không lâu.” Vua dặn dò xong, xe tức thì hạ 
xuống đất. Trời hầu xe hỏi vua, “Vua sẽ đi theo con đường 
nào?* Vua nói: “Lời ấy muốn nói gì?” Trời hầu xe đáp: [809e| 
“Phàm có hai đường. Một là con đường đữ, và hai là con đường 
lành. Người làm ác đi theo con đường dữ đến chỗ khổ. Người 
tu thiện đi theo con đường lành đến chỗ vui.” Vua đáp: 'Hôm 
nay tôi muốn đi cả hai đường lành và đữ.” Trời đánh xe nghe 
nói, giây lát mới hiểu, nói, “Rất tốt, Đại vương! Trời đánh xe 
liên dân đi giữa hai con đường, thiện ác gì đều thấy hết, lên đến 
trời Tam thập tam. Thiên đề và chư thiên trong thấy vua đang 
từ xa đến. Thích Đề-hoàn Nhân nói, “Hoan nghênh Đại 
vương!” Rồi ra lệnh cùng ngồi chung.” 

Phât bảo A-nan: 

“Vua liền theo Thiên đề cùng ngồi. Vua và Đề Thích có tướng 
mạo, y phục, âm thanh đều một bậc như nhau. Các thiên tử 
nghĩ thầm trong lòng, “Ai là Thiên đế? Ai là vua?? Lại nghĩ, 
“Pháp của loài người là nháy mắt. Nhưng cả hai đều không 
nháy.” Nên ai cũng kinh ngạc không làm sao phân biệt được. 
Thiên đề thấy chư thiên có tâm nghi ngờ, liền nghĩ, “Ta sẽ lưu 
vua ở lại đây. Sau đó sẽ hiểu rõ.' Đế Thích hỏi các thiên tử, 
“Các khanh có muôn ta mời vua lưu lại đây không?” Các thiên 
tử đáp, “Thật sự chúng tôi muốn mời ở lại. Thiên đế bảo vua 
Nhẫm, “Đại vương, có thê lưu lại đây không? Tôi sẽ cung cấp 
cho ngũ dục. Nhân đó chư thiên sẽ biết được vua của loài 
người." Vua tâu Thiên đế, “Như vậy là đã cung cấp rồi. Cầu 
chúc chư thiên thọ mạng vô cực.` Chủ và khách mời và từ chối 
như vậy ba lần. Đề Thích hỏi vua, “Vì sao không ở lại đây?” 
Vua đáp: “Tôi sẽ xuất gia tu đạo. Nay ở trên trời không có 


duyên để học đạo.” Thiên Đề nói, 'Học đạo mà làm gì?” Vua 
nói, “Phụ vương tôi có di mệnh. Nếu khi tóc bạc sanh, phải 
xuất gia học đạo.” Đề Thích nghe nói có di mệnh nhập đạo, 
liền im lặng không nói. Vua ở trên trời hưởng thú ngũ dục, 
phút chốc đã mười hai năm. Khi sắp từ giã, vua cùng chư thiên 
bàn luận pháp. Đế Thích sai vị trời hầu xe, “Ngươi đưa vua 
Nhẫm trở vên bản quốc.” Trời đánh xe vâng lệnh, chỉnh bị xa 
giá, xong rồi tâu vua, “Mời Vua lên xe.” Vua bèn nói lời từ biệt 
với Đề Thích và chư thiên, rồi lên xe, theo đường cũ mà trở về. 
Đến cung Mật-thí-la rồi, trời hầu xe quay trở về trời. 
“Vua trở về được vải hôm, ra lệnh cho Kiếp-bắc, nếu thấy tóc 
bạc thì báo cho biết. Vài ngày sau, trên đầu vua có tóc bạc. 
Kiếp-bắc lấy nhíp bằng vàng nhồ tóc bạc để trong tay vua. Vua 
nhìn thấy rồi, nói bài kệ: 
[8Sl0a| — Trên đâu thân ta 

Hiện dấu suy hỷ. 

Sứ giả đã gọi, 

Đến thời nhập đạo. 
“Vua suy nghĩ trong lòng, “Fa đã tận hưởng ngũ dục của loải 
người. Nay nên xuất gia, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục. Vua 
liên triệu Thái tử đến bảo: “Này con, đầu ta đã có tóc bạc. Ngũ 
dục của thế gian, ta đã chán TỒi. Nay ta muốn tìm kiếm dục cõi 
trời. Ta muốn cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, xuất gia hành 
đạo. Con hãy lãnh quốc chánh, lập trưởng làm Thái tử. Hãy 
chăm muôi Kiếp-bắc, khiến chực xem tóc bạc. Khi tóc bạc xuất 
hiện, hay giao nước lại cho Thai tử. Rồi như ta ngày nay, xuất 
gia, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, bảo Thái tử: Nay ta đem 
ngôi vị Thánh vương này trao lại cho con. Hãy khiến cho ngôi 
vị Thánh vương đời đời tiếp nối nhau, chớ để dòng giống đứt 
đoạn. Dòng giống đứt đọan, sẽ trở thành người biên địa.” 
Phật bảo A-nan: 
“Vua Nhẫm liền giao việc trị nước lại cho Thái tử, cấp ruộng 
đất cho Kiếp-bắc, rồi ở trong khu vườn này, tại chỗ đất này, 


cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, nhập đạo. Vua tu đạo được bảy 
ngày, bánh xe, minh châu biến mất. Voi, ngựa, trưởng giả, 

ngọc nữ, tướng quân đều vô thường. Vua ở trong vườn này trải 
qua tám vạn bốn nghìn năm tu bốn phạm trụ từ, bi, hỷ, xả*. 

Khi mạng chung, ông sanh lên trời Phạm thiên. 

“Sau đó vua Thiện Tận ” không kế thừa sự nghiệp của cha, 
chánh pháp bị bỏ bê, do đó bảy báu không còn xuất hiện trở lại; 
hành vị thiện không được nối tiếp, năm thứ suy giảm ”” dần dần 
xảy ra: thọ mạng con người văn lại, sắc da nhợt, sức lực ít, 
nhiều bệnh, không có trí Năm sự suy giảm đã xuất hiện, 
chuyển đến nghèo khốn. Do khốn cùng mà sinh trộm cướp, bắt 
trói nhau nhau dẫn đến vua, tâu rằng, “Người này lấy của 
không cho. Vua ra lệnh mang ra ngoài hành hình. Người trong 
nước nghe nói, ai lấy của không cho vua liền bắt giết, thảy đều 
hận là ác, nên ai nấy sắm dao bén, dao được chế tạo bắt đầu từ 
đó. Sự sát sanh do từ đây mà khởi. Như vậy đã xuát hiện hai 
việc ác. Thứ đến, dâm phạm vợ người, rồi cải với người chồng, 
“Tôi không có!” Như vậy thành bốn việc ác. Nói hai lưỡi gây 
đấu tranh, là ác thứ năm. Đấu tranh cho nên chửi nhau, dó là ác 
thứ sáu. Nói lời không chí thành, là ác thứ bảy. Ganh ghét sự 
hòa hiệp của người khác, là ác thứ tám. Ngậm hờn, biến sắc, là 
ác thứ chín. Trong lòng nghi ngờ tạp loạn là ác thứ mười. Mười 
ác đã đủ, năm suy giảm cảng tăng.” 

Phật bảo A-nan: 

“Ông muốn biết vua Đại Thiên trong buổi đầu của Hiền kiếp 
bấy giờ là ai chăng? Chính Ta vậy. 

“A-nan, ông muốn biết vua tên Nhẫm, trong tám vạn bốn nghìn 
năm bẩy giờ trị nước không cong vạy là ai chăng? Chính là ông 
vậy. Ông muốn biết vua cuối cùng tên Thiện Tận bạo nghịch 





'” Thiện Tận vương (2). 
?° Ngũ giảm, từ dịch khác cùng nghĩa ngũ trược. Päli: kzsãya. 


vô đạo, làm đứt đoạn dòng Thánh là ai chăng? Chính là Đề-bà- 
đa-đa vậy. 

“A-nan, [810b] ông thủa xưa kế thừa nếp thiện của Chuyển 
luân Thánh vương Đại Thiên, khiến cho ngôi vị tiếp nối không 
dứt, đó là công của ông vậy. Đung pháp, chứ không phải không 
đúng pháp. 

“A-nan, nay Ta là Pháp vương vô thượng, Ta di chúc pháp 
thiện vô thượng, ân cần giao lại cho ông. Ông là con nhà họ 
Thích, chớ làm người biên địa. Chớ gây hành vi đoạn tuyet 
dồng giống.” 

A nan hỏi Phật: 

“Như thế nào là sẽ gây hành vi đoạn tuyệt dòng giống?” 

Phật bảo A-nan: 

“Vua Đại Thiên tuy hành pháp thiện, nhưng chưa dứt sạch các 
lậu, chưa siêu xuất thế gian, chưa được độ thoát vì chưa đoạn 
dục, chưa phá hai mươi mốt”' kết, chưa trừ 62 kiến, chưa tịnh 
ba cấu, chưa được thần thông, chưa được con đường chân 
chánh giải thoát, chưa đạt đến Niết-bàn. Pháp mà Đại Thiên, 
chăng quá sanh Phạm thiên. 

“A-nan, pháp của Ta cứu cánh đến Vô vi. Pháp của Ta đưa đến 
chân tế, vượt lên trời người. Pháp ta vô lậu, vô dục, tịch diệt, 
diệt tận. đọ thóat, giải thoát, chân sa-môn, đưa đến Niết-bàn. 
“A-nan, nay Ta đem Đạo pháp vô thượng này ân cần giao phó 
cho ông. Chớ tăng giảm pháp của Ta. Chớ làm người biên địa. 
Nếu có hiện hành Thanh văn. A-nan, ai làm đoạn tuyệt pháp 
này, người đó là người biên địa. A1 làm hưng thịnh pháp này, 
đó là trưởng tử của Phật, tức là thành tựu quyến thuộc. A-nan, 
ông hãy thành tựu quyến thuộc. Chớ có hành vi làm tuyệt 
chủng tộc. A-nan, những pháp Ta đã nói trước sau đều phó 
chúc hết cho ông. Ông hãy học điều này.” 





?' Đề bản chếp nhằm thành 20 ức. 


Phật nói xong, A-nan hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 5 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Có bốn người trong đại địa ngục. ” Bốn người ấy là ai? Tội 
nhân Mạt-khư-lê; đại tội nhân Tỳ kheo Đế-xá;” đại tội nhân 
Đề-bà-đạt-đâu; đại tội nhân Tỳ kheo Cù-ba-li.“ˆ 

“Tội nhân Mạt-khư-lê, ” thân bốc ngọn lửa dài 60 khuỷu. Tội 
nhân Đê-xá, thân bôc ngọn lửa dài 40 khuỷu. Tội nhân Đê-bà- 
đạt-đâu, thân bôc ngọn lửa dài 30 khuỷu. Tội nhân Cù-ba-]I, 
thân bôc ngọn lửa dài 20 khuỷu. 

“Tỳ kheo, nên biết, Mạt-khư-lê dạy vô số chúng sanh, khiến 
hành tà kiến, điên đảo, chấp có không. Kẻ ngu Đế-xá đoạn ứng 
khí để dành của Thánh chúng.“ Kẻ ngu Đề-bà đạt-đât [810c] 
gây đâu loạn chúng Tăng, giệt Tỳ kheo mí A-la-hán, khởi ý sát 
hại nhăm đên Như Lai. Tội nhân Cù-ba-ly phỉ báng Xá-lợi-phât 
và Mụec-kiên-liên. 

“Lại nữa, Tỳ kheo, tội nhân Mạt-khư-lê dạy vô số chúng sanh 
khiên hành tà kiên, thân hoại mạng chung đọa vào địa ngục 
Diệm quang. Tội nhân Đê-xá làm đoạn tuyệt ứng khí lưu dư 
của Thánh chúng, thân hoại mạng chung đọa địa ngục Đăng 
hoạt. Tội nhân Đê-bà-đạt-đâu khởi tâm mưu hại nhăm đên Như 








?“ Nguyên Hán: đại nê-lê ÄX⁄ÉZ#. 

” Đế-xá; có thể Pali: Tissa. Có nhiều Tỳ kheo Tissa trong Pali, nhưng 
không thấy ai đọa địa ngục. Chỉ có một Tissa tiếc y, chết đầu thai làm con 
chuột, cố cản không cho Tăng chia y của ông. 

” Cù-ba-ly, xem kinh 5 phẩm 21 trên. 

® Mạt-khư-lê, Pali: Makkhali, một trong sáu tôn sư ngoại đạo. 

“ Ứng khí di dư J#Z#}Ê?, chưa rõ nghĩa. Ứng khí thường hề là dịch nghiã 
từ bát-đa-la tức bình bát khất thực của Tỳ kheo. 


Lai, thân hoại mạng chung đọa địa ngục A-tỳ. Tội nhân Cù-ba- 
ly, do phỉ báng Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, thân hoại mạng 
chung đọa địa ngục Bát-đầu-ma. 

“Bấy giờ tội nhận Mạt-khư-lê bị ngục tốt kéo lưỡi ra, lôi ngược 
phía sau dọc trên xương sống. Sở dĩ như vậy, vì xưa kia dạy vô 
sỐ chúng sanh khiến hành tà kiến. Đại tội nhân Đế-xá bị ngục 
tốt xẻ mình ra, rồi rót nước đồng sôi lên tim, lại lấy viên sắt 
nóng bắt nuốt. Sở đĩ như vậy, do đoạn tuyệt ứng khí lưu dư của 
Thánh chúng. Tội nhân Đề-bà-đạt-đâu bị bánh xe sắt nóng cán 
nát thân hình, lại bị chày sát giả nát nát thân thê, rồi bị bầy voi 
dày xéo thân thể, lại bị ngọn núi sắt cháy nóng trần áp lên mặt, 
toàn thân bị quấn bởi lá đồng nóng cháy. Sở dĩ như vậy, do xưa 
kia gây đấu loạn chúng Tăng, phá hòa hiệp Tăng nên bị bánh 
xe sắt cán nát đầu. Lại kẻ ngu Đề-bà-đạt-đâu này xúi thái tử kia 
giét vua cha, do quả báo này mà bị chày sắt giã nát thân. Lại kẻ 
ngu si Đề-bà-đạt-đâu kia cho voi uống rượu say để hại Như 
Lai, do quả báo này nên bị bầy voi dày xéo. Lại kẻ ngu Đề-bả- 
đạt-đa kia ở trên núi Kỳ-xả-quật cầm đá ném Phật, do quả báo 
này nên bị núi sắt nóng trấn áp lên mặt. Lại kẻ ngu Đề-bà-đạt- 
da kia giết Tỳ-kheo-ni A-la-hán, do quả báo này nên bị là đồng 
sắt nóng cháy quấn chăth thân. 

“Tỳ kheo, nên biết, tội nhân Cù-ba-ly trong địa ngục Liên hoa 
kia, bị nghìn con trâu cày cày lên lưỡi. Sở dĩ như vậy, do phỉ 
báng Xá-lợi-phất và Mục-liên. Do nhân duyên quả báo này mà 
bị nhìn con trâu cày cày nát lưỡi. 

“Lại nữa, [8lla| Tỳ kheo, tội nhân Mạt-kha-lê, thân bốc ngọn 
lửa dài 60 khuỷu. Nếu có chúng sanh nào khởi lên ý nghĩ này, 
“Ta nên cứu vớt, làm ích lợi cho người này. Rồi lẫy nước 
trong bốn biển lớn cao đến 40 khuỷu mà tưới lên thân ấy. Nước 
biển kia tức thì tiêu hết mà ngọn lửa không tăng không giảm. 
Cũng như tắm lá sắt nóng được lửa đốt suốt bốn ngày; rồi có 
người đến lấy bốn giọt nước mà rưới vào. Nước tức thì tiêu hết. 
Ở đây cũng vậy, nếu có người đến lấy nước bốn biển lớn mà 


rưới lên thân người kia để tắt lửa, sẽ không bao giờ kết quả. Sở 
dĩ như vậy, do tội của người ấy quá sâu, quá nặng. 

“Còn tội nhân Đế-xá kia, thân bốc ngọn lửa dài 40 khủyu. Nếu 
có chúng sanh nảo vì thương xót người này, lấy nước trong ba 
biển lớn rưới lên thân ấy. Nước biến kia tức thì tiêu mất, mà 
ngọn lửa không giảm. Cũng như có người lẫy ba giọt nước 
nhiều lên ấm vỉ sắt nóng, nước tức thì tiêu mất, không đọng lâu 
được. Ở dây cũng vậy, giả sử lấy nước của ba biển lớn mà rưới 
lên thân của Đế-xá, nước tức thì tiêu mất mà lửa không tăng 
giảm. 

“Tội nhân Đề-bả-đạt-đâu, thân bốc ngọn lửa dài 30 khủyu. Nếu 
có chúng sanh nao khởi tâm thương xót, muốn khiến cho lửa 
trên thân của Đề-bà-đạt-đa vĩnh viễn tắt mắt, lấy nước của hai 
biển lớn đến rưới lên thân. Nước tức thì tiêu mất. Cũng như 
nhiều hai giọt nước lên vỉ sắt nóng, không làm tăng giảm. Với 
kẻ ngu Đề-bả-đạt-đâu cũng vậy, lấy nước của hai biển lớn mà 
rưới lên thân, nước lập tức tiêu mất mà lửa không giảm. Sự 
thống khô của Đề-bà-đạt-đâu là như vậy. 

“Tội nhân Cù-ba-ly, thân bốc ngọn lửa dài 20 khủyu. Giả sử có 
chúng sanh vì thương xót người này, lấy nước trong một biển 
lớn đến rưới lên thân, nước tức thì tiêu mất mà lửa không giảm. 
Cũng như nhiều một giọt nước lên vỉ sắt nóng, nước tức thì tiêu 
mắt, không đọng lâu được. Với Tỳ kheo Củ-ba-ly cũng vậy. Vì 
bị tội báo lôi cuốn, phải nhận chịu tội ấy. 

“Đó là bốn người thọ tội cực trọng. Các ngươi hãy tự chuyên 
xa lánh các tai hoạn như vậy, vâng theo các Hiền Thánh mà tu 
tập phạm hạnh. Như vậy, các Nhân giả hãy học điều này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 6 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

[811b| Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Ta nay biết rõ địa ngục, và cũng biết con đường dẫn đến địa 
ngục, và cũng biệt gôc rê của chúng sanh trong địa ngục kia. 
Giả sử có chúng sanh nào tạo các hành ác bât thiện, khi thân 
hoại mạng chung sanh vào địa ngục; Ta cũng biết rõ. 

“Lại nữa, Tỳ kheo, Ta cũng biết rõ súc sanh; cũng biết rõ con 
đường dân đên súc sanh; và cũng biệt rõ gôc của súc sanh; biệt 
rõ những điêu trước kia đã làm đê sanh vào nơi này. 

“Ta nay biết rõ con đường ngạ quỷ; cũng biết rõ những ai đã 
gây nên gôc rẽ ác mà sanh vào ngạ quỷ. 

“Ta nay biết rõ con đường dẫn đến làm người; cũng biết rõ 
hạng chúng sanh nào sanh được thân người. 

“Ta cũng biết con đường dẫn đến cõi trời; cũng biết công đức 
trước kia mà chúng sanh đã làm đê sanh lên trời. 

“Ta cũng biết con đường dẫn đến Niết-bàn; những chúng sanh 
nào mà hữu lậu đã dứt sạch, thành vô lậu tâm giải thoát, trí tuệ 
giải thoát, ở trong hiện pháp mà thủ chứng quả; Ta thảy đêu 
biệt rõ 

“Ta biết con đường dẫn đến địa ngục. Do nhân duyên gì mà nói 
điêu này?” 

Phật bảo các Tỳ kheo: 

“Ta nay quán sát tâm ý của chúng sanh, thấy rằng người này 
sau khi thân hoại mạng chung sẽ phải vào địa ngục. Sau đó, 
quán sát thây người này khi vảo trong địa ngục chịu đau đơn, 
bị tra khảo, vô sô sâu ưu khô não không kê xiêt. Cũng như một 
hâm lửa lớn không có bụi bặm. Giả sử có một người đang đi 
trên con đường dân đên dó. Lại có một người khác có mắt, thây 
người đang đi đên đó, chắc chăn sẽ rơi xuông đó, không phải là 
điêu nói suông. Rôi sau đó thây người kia đã rơi xuông hâm 
lửa. Người mà Ta nói đên đó đã rơi xuông hâm lửa. Ta nay 


quán sát những điều suy nghĩ trong tâm ý của chúng sanh, biết 
chắc chắn nó sẽ vào địa ngục, không có gì nghi ngờ. Như Ta 
sau đó quán sát thấy người này sau khi đã vào địa ngục chịu sự 
đau đớn, khốc hại, không hề kê xiết. 

“Người kia làm thế nào mà vào địa ngục? Ta quán quán thấy 
chúng sanh hướng đến địa gục do gây các hành ác, nghiệp bắt 
thiện, thân hoại mạng chung sanh vào địa ngục. Ta thảy biết rõ 
điều đó. Điều mà ta muốn nói là như vậy. 


“Ta biết con đường súc sanh, và cũng biết con đường dẫn đến 
súc sanh. Do nhân duyên gì mà nói vậy? Ơ đây, này Tỳ kheo, 
Ta quán sát những điều suy nghĩ trong tâm ý của chúng sanh, 
biết người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào trong 
súc sanh. Rồi ta quán sát thấy người ấy sau khi vào trong súc 
sanh mà sầu ưu [8llc] khố não không kể xiết. Vì sao người 
nảy rời vào trong súc sanh? Cũng như tại thôn xóm có một hằm 
sí trong đó đầy cả phân. Giả sử có người đang đi trên lối đi dẫn 
đến đó. Lại có người khác có mắt thấy người kia đang đi đến 
chỗ đó. Người kia không bao lâu đi đến đó và rơi xuông hầm 
xí. Sau đó quán sát thấy người kia sau khi rơi xuống hầm xí 
chịu khốn ách không kê xiết. Tại sao người kia đã rơi xuống 
hầm xí? Ta thấy các loài chúng sanh cũng vậy. Người này 
mạng chung sẽ sanh vảo trong súc sanh. Lại quán sát thấy sau 
khi sanh vào trong súc sanh phải chịu khổ vô lương. Ta nay 
quán sát chúng sanh súc sanh đều biết rõ như vậy. Đó là điều 
Ta muốn nói. 

“Ta nay biết chúng sanh ngạ quỷ, cũng biết con đường ngạ 
quỷ. Chúng sanh nào sau khi thân hoại mạng chung sanh vào 
đó, Ta cũng biết rõ. Chúng sanh nảo đi theo con đường mà khi 
thân hoại mạng chung dẫn đến ngạ quỷ, Ta cũng biết rõ. Về 
sau quán sát thấy chúng sanh sanh vào ngạ quỷ chịu đau đớn. 
Vì sao người ây sanh vào ngạ quỷ? Cũng như gân thôn xóm có 
một gốc đại thọ, ở chỗ phát sanh nguy hiểm, cành cây lá cây 
rơi rớt. Giả sử có người đang đi đến đó. Khi ấy có người có 


mắt từ xa thấy người kia chắc chắn đi đến chỗ đó. Sau đó thấy 
người kia hoặc nằm, hoặc ngồi, chịu các báo ứng khổ lạc. 
Người kia vì sao đi đến gốc cây ấy mà ngồi? Ta nay quán sát 
các loài chúng sanh cũng như vậy, khi thân hoại mạng chung 
sanh vào ngạ quỷ, không nghỉ ngờ gì, để chịu báo ứng khổ lạc 
không kể xiết. Ta biết con đường dẫn đến ngạ quỷ; thảy đều 
biết rõ phân minh. Điều mà ta nói là như vậy. 

“Ta biết con đường của con người, cũng biết con đường dẫn 
đến chỗ người. Những ai tạo hành vi gì khi thân hoại mạng 
chung sanh vào trong loài người, Ta cũng biết rõ. Ở đây, Tỳ 
kheo, Ta quán sát những điều suy nghĩ trong tâm của các loài 
chúng sanh, thấy người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
sanh vào trong loài người. Về sau Ta quán sát thấy người ấy đã 
sanh trong loài người. Vì sao người ây sanh trong loài người? 
Cũng như gần thôn xóm có một gốc đại thọ, ở tại chỗ băng 
phẳng, có nhiều bóng mát. Có một ngưới có mắt, thấy biết chỗ 
đó. Người ấy đi đến đó, nhất đinh không nghi ngờ gì. Về sau 
Ta quán sát thấy người ấy đã đến nơi gốc cây này, được nhiều 
lạc thú vô lượng. Làm [812a] sao người ấy đến được chỗ đó? 
Đây cũng vậy, Ta quán sát những điều suy nghĩ trong tâm 
chúng sanh, biết người ấy khi thân hoại mạng chúng sanh vào 
loài người không nghỉ. Về sau ta quán sát thấy người ấy sanh 
vào loài người hưởng vô lượng an lạc. Ta biết nẻo đến loài 
người, cũng biết con đường dẫn đến chỗ loài người. Điều mà 
Ta đã nói là như vậy. 

“Ta cũng biết con đường dẫn đến cõi trời. Những chúng sanh 
nảo làm các công nghiệp gì để sanh trời, Ta cũng biết rõ. Do 
nhân duyên gì mà Ta nói điều này? Ta nay quán sát những điều 
suy nghĩ trong tâm của chúng sanh, biết người ấy khi thân hoại 
mạng chung sẽ sanh lên trời. Về sau quán sát thấy người ấy 
thân hoại mạng chung đã sanh lên trời, ở đó hưởng thọ phước 
báo tự nhiên, khoái lạc vô cùng. Nói rằng người ấy đã sanh lên 
trời ở đó hưởng thọ phước tự nhiên, khoái lạc vô cùng. Cũng 
như gần thôn xóm có một giảng đường cao rộng, được chạm 


trổ văn vẻ, treo tràng phan, lụa là, rưới nước thơm lên đất, trải 
lót chỗ ngồi bằng đệm chăn thêu thùa. Có người đi thắng một 
đường đến. Có người có mắt nhìn thấy con đường duy nhất 
thắng đến đó. Người ây đang hướng đến giảng đường cao rộng 
ấy mà đi, tất đến đó không nghi. Về sau quán sát thấy người ấy 
đã đến trên giảng đường, hoặc ngồi, hoặc nằm, ở đó hưởng thọ 
phước, khái lạc vô cùng. Ở đây cũng vậy, Ta quán sát thấy 
chúng sanh nào thân hoại mạng chung sẽ sanh vả cõi thiện, 
sanh lên trời, ở đó hưởng thọ phước lạc không kê xiết. Vì sao 
người ấy đã sanh lên trời? Há không phải Ta biết rõ con đường 
dẫn đến thiên đạo chăng? Điều mà Ta nói là như vậy. 

“Ta nay biết Niết-bàn, cũng biết con đường Niết bàn. Cũng biết 
hạng chúng sanh nào sẽ vào Niết-bàn. Hoặc có chúng sanh dứt 
sạch lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự thân 
chứng ngộ và an trú; ta thảy đều biết rõ. Do nhân duyên gì mà 
ta nói điều này? Ở đây, Tỳ kheo, Ta quán sát những điều suy 
nghĩ trong tâm chúng sanh, biết người này dứt sạch lậu, thành 
vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nên nói người ấy đã dứt 
sạch lậu, thành vô lậu. Cũng như cách thôn xóm không xa có 
một ao nước mà nước rất sạch, trong suốt. Có người đang 
thắng một đường đến đó. Lại có người có mắt sáng từ xa thấy 
người ấy đi đến, biết rõ người ấy nhất định đi đến ao nước 
[812b] không nghi. Về sau lại quán sát thấy người ấy đã đến aO 
nước, tắm gội, rửa các cáu bân, sạch các ô uế, rồi ngồi bên 
cạnh ao, mà không tranh giành gì với ai. Ta nay quán sát các 
loài chúng sanh cũng vậy, biết người đã dứt sạch hữu lậu thành 
vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết như thật rằng” sanh 
tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.”` Đó là nói, người ấy đã đến chỗ này, mà Ta 





” Đề bản chép: danh sắc tri như chân. Nghi chép nhằm. Nay sửa lại theo 
định cú thường gặp. 
” Đề bản chép thiếu câu này. 


biết rõ con đường Niết-bàn, cũng biết rõ chúng sanh nào vào 
Niêt-bàn. Thảy đêu biệt rõ. 

“Như LaI, Chí chân, Đẳng chánh giác, có trí này, lực, vô úy 
này, thảy đêu thành tựu đây đủ. Trí của Như Lai là không thê 
lường được. Như Lai có thê nhìn thây sự việc quá khứ vô hạn, 
vô lượng, không kê xiêt; thảy đêu biệt rõ. 

“Cho nên, Tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu mười 
lực, vô sở úy. Tỳ kheo, hãy học điêu này như vậy.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 
“Trên núi Tuyết có một gốc ây to lớn, cao rộng. Có năm sự 
kiện khiên nó phát triên to lớn. Những gì là năm? Rê không di 
chuyên; vỏ rât dày và lớn; cành nhánh vươn xa; bóng râm che 
phủ lớn; tàn lá rậm rạp. 
“T kheo, đó là nói trên Tuyết song có cây đại thọ hùng vĩ ấy. 
Ở đây, thiện nam tử, thiện nữ nhân, sanh vào dòng họ hào quý, 
có năm điêu làm tăng trưởng lợi ích. Những gì là năm? Tăng 
ích bởi tín; tăng ích bởi giới; tăng ích bởi văn; tăng ích bởi thí; 
tăng ích bởi huệ. Dó là, Tỳ kheo, thiện nam tử, thiên nữ nhân, 
nhờ sanh vào dòng tộc hào quý mà thành tựu năm sự này. 
“Cho nên, Tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu tín, 
giới, văn, thí huệ.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Như cây trên Tuyết sơn, 

Hội đủ năm công đức: 

Rẻ, vỏ, cành nhánh rộng, 


Bóng râm, lá rậm rạp. 

Thiện nam tử có tín, 

Năm sự thành công đức: 

Tín, giới, văn, thí, huệ. 

Nhờ đó trí tuệ tăng. 
“Như vậy, Tỳ kheo, hãy học điều này.” 
Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, [812e] hoan 
hỷ phụng hành. 
KINH SỐ 8” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ Tỳ kheo Mậu-la-phá-quần'” giao du với các Tỳ kheo 
ni, và các Tỳ kheo ni cũng thích giao du với ông. Nêu kho mọi 
người khen chê gì Tỳ kheo Mậu-la- phá- -quân, khi ấy các Tỳ 
kheo ni rất tức giận, buồn rầu không vui. Lại nếu có người chê 
bai các Tỳ kheo ni, khi ấy Tỳ kheo Mậu-la-phá-quần cũng 
buôn râu không vui. 
Bấy giờ số đông Tỳ kheo nói với Tỳ kho Mậu-la-phá-quần 
răng: 
“Thầy sao lại thân cận với các Tỳ kheo ni? Các Tỳ kheo ni lại 
cũng giao tiêp với Thây?” 
Phá-quần đáp: 
“Theo chỗ tôi hiểu giáo giới mà Như Lai nói, là sự phạm dâm 
không đáng tội đê nói.” 
Số đông các Tỳ kheo lại nói: 





” Tham chiếu Pali, M. 21 Kakacipama (R.1.222). Hán, Trung 50, kinh 193. 
3° Mậu-la-phá-quần /&##Êl#jŸ. 7g kinh 193: Mâu-lê-phá-quần-na Z*## 
1JXRÊ7ll. Pali: Moliya-phagguno. 





























“Thôi, thôi, Tỳ kheo. Chớ có nói như vậy. Chớ có phi báng 
Như Lai. Ai phỉ báng ngôn giáo của Như Lai, tội lôi không 
phải nhỏ. Lại nữa, Thê Tôn băng vô sô phương tiện nói dâm là 
ô uê. Ai tập theo dâm mà không có tội, không có lý đó. Nay 
Thây nên xả bỏ kiên giải ây. Nêu không, sẽ chịu khô lâu dài.” 
Nhưng Tỳ kheo Phá-quần-na này vẫn cứ giao thông với các Tỳ 
kheo mị, không chịu sửa đôi hành vi của mình. 

Bấy giờ số đông Tỳ kheo đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân mà bạch Thế Tôn rằng: 

“Trong thành Xá-vệ có một Tỳ kheo tên Phá-quần, cùng giao 
tiệp với các Tỳ kheo ni, và các Tỳ kheo ni cũng qua lại giao 
tiếp với Tỳ kheo Phá- -quản. Chúng con có, đến. đó khuyến dụ để 
ông ấy sửa đổi hành vi. Nhưng hai người ấy vẫn quan hệ nhiều 
hơn, không xả bỏ tà kiến điên đảo, cũng không có hành vi phù 
hợp với chánh pháp.” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo một Tỳ kheo: 

“Ông hãy vâng lời Như Lai đi ngay đến chỗ Tỳ kheo Phá-quần, 
bảo răng, “Ong nên biệt, Như Lai cho gọi. ”” 

Tỳ kheo Phá-quần nghe Tỳ kheo. này HÓI, liền đi đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đầu lạy dưới chân rồi ngồi xuống một bên. 


Bấy giờ Thế Tôn hỏi Tỳ kheo này: 

“Có thật ông thân cận với Tỳ kheo ni chăng?” 

Tỳ kheo này đáp: 

“Thật vậy, Thế Tôn.” 

Phật bảo Tỳ kheo: 

“Ngươi là Tỳ kheo, sao lại giao tiếp với Tỳ kheo ni? Nay ngươi 
có phải là thiện gia nam tử, đã cạo bỏ râu tóc, khóac ba pháp y, 
với chí tín kiên cô [813a| xuât gia học đạo chăng?” 

Tỳ kheo Phá-quần bạch Phật: 

“Vâng, bạch Thế Tôn. Con là thiện gia nam tử do tín tâm kiên 
cô xuât gia học đạo.” 


Phật nói với Tỳ kheo: 

“Việc làm của ngươi phi pháp. Sao ngươi lại cũng giao tiếp với 
Tỳ kheo ni?” 

Tỳ kheo Phá-quân bạch Phật: 

“Con nghe Như Lai nói, tập theo dâm, tội ây không đáng nói.” 
Phật bảo Tỳ kheo: 

“Ngươi, kẻ ngu, sao lại nói Như Lai nói tập theo dâm không có 
tội? Ta băng vô sô phương tiện nói dâm là ô uê. Ngươi nay sao 
lại nói răng Như Lai có nói dâm không tội? Ngươi hãy cân thận 
giữ tội lỗi nơi miệng, chớ đê lâu dài hăng chỊu tội khô.” 

Phật lại nói: 

“Thôi, nay không nói đến ông nữa. Ta cần hỏi các Tỳ kheo.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Các ông có nghe Ta nói với các Tỳ kheo rằng dâm không tội 
chăng?” 

Các Tỳ kheo đáp: 

“Thưa không bạch Thế Tôn. Chúng con không nghe Như Lai 
nói dâm không tội. Vì sao? Như Lai đã băng vô sô phương tiện 
nói dâm là ô uê. Nói dâm mà không tội, không có trường hợp 
ây.” 

Phật nói với các Tỳ kheo: 

“Lành thay, lành thay, các Tỳ kheo! Đúng như các ông nói, Ta 
băng vô sô phương tiện nói dâm là ô uê.” 

Bấy giờ Thế Tôn lại nói với các Tỳ kheo: 

“Các ngươi nên biết, có người ngu tập nơi các pháp hành như 
Khế kinh, Kỳ dạ, Kệ, Thọ quyết, Nhân duyên, Bản mạt, Thí dụ, 
Sanh, Phương đăng, Vị tăng hữu, Quảng phố. Tuy tụng mà 
không hiệu rõ nghĩa, do không quán sát kỹ ý nghĩa, cũng không 
thuận theo pháp ây, pháp đang thuận theo lại không thuận theo 
mả hành. Sở dĩ tụng pháp này, chỉ côt tranh luận với người, ý 


muốn hơn thua, chứ không phải vì để giúp ích cho chính mình. 
Người ấy tụng pháp như vậy tất phạm điều cắm chế. 

“Cũng như có người muốn ra khỏi thôn xóm, muốn đi tìm rắn 
độc. Khi nó thấy một con răn lớn kịch độc, bèn chạy đến lấy 
tay trái mà vuốt đuôi. Rắn quay đầu lại mô cho. Vì lý do đó mà 
người ấy mạng chung. Ở đây cũng vậy. Có người ngu học tập 
pháp ấy; 12 bộ kinh điển, không bộ nào không tập qua, nhưng 
không quán sát nghĩa lý. Vì sao vậy? Vì không rốt ráo chánh 
nghĩa. 

“Ở đây có thiện nam tử chăm lo học tập pháp ấy, là Khế kinh, 
Kỳy-dạ, Kệ, Thọ quyết, Nhân duyên, Bản mạt, Thí dụ, Sanh, 
Phương đăng, VỊ tăng hữu, Quảng phổ. Người ấy sau khi tụng 
đọc pháp này rồi, hiểu [813b] ý nghĩa trong đó. Do người ây 
hiểu sâu ý nghĩa của pháp, nên thuận theo giáo lý ấy, không có 
điều gì trái nghịch sai quấy. Sở dĩ người ây tụng pháp, không 
vì tâm hơn thua để tranh luận với người, mà tụng tập pháp là 
muốn đạt thành sở nguyện. Do nhân duyên này, dần dần đạt 
đến Níet-bàn 


“Cũng như có người ra khỏi thôn xóm để tìm răn độc. Khi thấy 
rắn TÔI, người ày tay, cầm cái gắp sắt, trước hết đè đầu con rắn 
xuống, sau đó năm lấy cô, không để cho vùng vẫy. Giả sử con 
rắn muốn ngoắt đuôi lại để hại người này cũng không bao giờ 
được. Vì sao vậy? Tỳ kheo, vì đã nắm lấy cô rắn. 

“Thiện nam tử này cũng vậy, tụng tập đọc tụng, đủ khắp mỌi 
thứ, rôi quán sát ý nghĩa, thuận theo pháp đó, không hê có điêu 
gì trái nghịch sai lạc. Dân dân do nhân duyên này mà đạt đên 
Niêt-bàn. Vì sao vậy? Do bắt năm chánh pháp. 

“Cho nên, Tỳ kheo, ai hiểu rõ ý nghĩa của Ta, hãy suy niệm mà 
phụng hành. Ai không hiệu, hãy đên hỏi lại Ta. Như Lai nay 
còn hiện tại. Chớ đê sau này phải hôi tiệc vô ích.” 

Rồi Phật nói với các Tỳ kheo: 


“Giả sử có Tỳ kheo ở giữa đại chúng nói rằng, 'Cắm giới mà 
Như Lai đã thuyêt, tôi đã thâu hiệu, theo đó dâm không tội, ví 
không đáng đê nói. Các Tỳ kheo nên nói với Tỳ kheo này, 
“Thôi, thôi, chớ nói điêu đó. Chớ phỉ báng Như Lai rắng Như 
Lai có nói điêu đó. Như Lai không bao giờ nói điêu đó." Nêu 
Tỳ kheo ây sửa đôi điêu trái phạm thì tôt. Nêu không sửa đôi 
hành vi, nên ba lân can gián. Nêu sửa đôi thì tôt. Không sửa đôi 
thì phạm đọa.` Tỳ kheo nào bao che việc ây không đê phát lộ, 
những người đó đều phạm đọa.`” Đó là cắm giới Ta chế cho Tỳ 
kheo.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 9 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ bả- la-môn Sanh Lậu đi đến chỗ Thế Tôn, cùng chào 


hỏi xong, ngồi xuống một bên. Bả-la-môn Sanh Lậu bạch Thế 
Tôn răng: 


“Có bao nhiêu kiếp quá khứ?” 

Phật nói vói bà-la-môn: 

“Các kiếp trong quá khứ nhiều không thê kê.” 

Bà-la-môn hỏi: 

“Có thể kế con sỐ được chăng? Sa-môn Cù-đảm thường hay 
nói về ba đời. Thê nào là ba? Đó là quá khứ, tương lại, hiện tại. 





lở Nguyên hán: đọa. Tức phạm tội đọa hay ba-dật- đề. Tứ phân điều 6§; Ngũ 
phần, điều 48; Tăng kỳ, 45; Thập tụng, Căn bản, điều 55. Pali, Pãc. 68. 
Theo 7 phán, trương hợp này gọi là “không xả bỏ ác kiến.” Nguyên nhân 
do bởi Tỳ kheo A-lê-tra (pali: Arittha). 

3“ Tứ phân, điều khoản ba-dật-đề 69: hỗ trờ Tỳ kheo bị xả trí (do không 
chịu xả bỏ ác kiến), cũng phạm ba-dật-đề. Ngũ phần, điều 49; Tăng kỳ, điều 
4ó; Thập tụng, Căn bản, điều 56. Pali, Pãc, 69. 


Sa-môn Cù-đàm cũng biết các đời quá khứ, đương lai, hiện tại. 
Cúi mong Sa-môn diễn nói nghĩa của [913e] con số số của 
kiếp.” 

Phật nói với bà-la-môn: 

“Ta sẽ nói nhân kiếp này mà tiếp đến kiếp khác, cho đến Ta 
diệt độ, rồi ông mạng chung, cũng không biết hết nghĩa của con 
số của kiếp. Vì sao vậy?Người nay tuổi thọ quá văn, sống lâu 
không quá trăm năm. Kể số kiếp trong một trăm năm, cho đến 
ta diệt độ, ông mạng chung, cuôi cũng vẫn không biết được 
nghĩa của kiếp số. 


“Bà-la-môn nên biết, Như Lai cũng có trí này, phân biệt đầy đủ 
kiếp số, thọ mạng của chúng sanh dài vẫn, thọ khổ lạc như thế 
nào; thảy đều biết rõ hết. 

“Nay Ta sẽ nói cho ông một thí dụ. Người trí nhờ thí dụ mà 
hiểu. Cũng như con sô của cát sông Hằng, không thể hạn, 
không thê lượng, không thê tính đếm. Con số của kiếp trong 
quá khứ nhiều cũng như vậy, không thê tính đếm, không thể trù 
lượng.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Con số của kiếp trong tương lai là bao nhiêu?” 

Phật bảo bà-la-môn: 

“Cũng như con số của cát sông Hằng, không có giới hạn, 
không thê đêm, không thê tính toán.” 

Bà-la-môn lại hỏi: 

“Có kiếp thành, kiếp hoại” của kiếp hiện tại chăng?” 

Phật nói: 

“Có kiếp thành, kiếp hoại này, không phải một kiếp, hay một 
trăm kiệp. Cũng đô chén bát đê tại chô bâp bênh thì không trụ 
yên được. Giả sử có trụ, rôi cũng đô lộn. Các phương vực thê 





3 Nguyên hán: bại kiếp. 


giới cũng vậy. Hoặc có kiếp đang thành, hoặc có kiếp đang 
hoại. Con sô ây cũng không thê kê, là có bao nhiêu kiệp thành, 
bao nhiêu kiệp hoại. Vì sao vậy? Sanh từ lâu xa không có biên 
tê. chúng sanh bị bao phủ bởi vô minh kết, trôi nối theo dòng 
cuôn từ cõi đời này sang đời sau; từ đời sau đên cõi đời này, 
lâu dài chịu khô não. hãy nên nhàm chán mà xa lìa khô não 
này. Cho nên, Bà-la-môn, hãy học điêu này.” 

Bấy giờ bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn rằng: 

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, sa-môn Củ-đàm! Ngài biết nghiã 
của sô kiêp quá khứ, đương lai, hiện tại. Con nay lân nữa xin tự 
quy y Sa-môn Cù-đàm. Cúi xin Sa-môn Cù-đàm nhận con làm 
ưu-bà-tăc, suôt đời không còn dám sát sanh, cho đên uông 
rượu” 

Bấy giờ bà-la-môn Sanh Lậu nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 

KINH SÓ 10 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật trú trong núi Kỳ-xà-quật, thành la-duyệt, cũng 
với chúng đại Tỳ kheo 500 vỊ. 

Bấy giờ có một Tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: 

“Kiếp có biên tế chăng?” 

Phật nói với Tỳ kheo: 

“Ta sẽ phương tiện dùng thí dụ để dẫn. Nhưng số của kiếp 
không cùng tận. Quá khứ lâu xa, trong Hiên kiệp này [814a| có 
Phật xuât thê hiệu Câu-lâu-tôn Như Lai, Chí chân, Đăng chánh 
giác. Lúc bây giờ núi Kỳ-xả-quật này còn có tên khác. Nhân 
dân thành La-duyệt leo lên núi Kỳ-xảà-quât, phải bôn ngày bôn 
đêm mới đền tận đỉnh. 

“Tỳ kheo, thời Phật Câu-na-hàm-mâu-mI, núi Kỳ-xà-quật này 
lại có tên hiệu khác. Nhân dân thành La-duyệt phải ba ngày ba 
đêm mới leo đên đỉnh. 


“Khi Phật Ca-diếp Như Lai xuất hiện thế gian, núi Kỳ-xà-quật 
này lại có tên hiệu khác. Nhân dân thành La-duyệt phải đi hai 
ngày hai đêm mới leo đên đỉnh. 

“Như Ta hôm nay, Phật Thích-ca Văn xuất hiện ở đời, núi này 
tên là Kỳ-xà-quật. Chỉ trong chôc lát là leo đên đỉnh núi. 

“Khi Di-lặc Như Lai xuất hiện ở đời, núi này vẫn có tên là Kỳ- 
xà-quật. Vì sao vậy? Do thân lực của chư Phật khiên nó vân 
tôn tại. 

“Tỳ kheo, hãy dùng phương tiện mà biết, kiếp có suy tận, 
không thê tính kê. Nhưng kiệp có hai thứ. Đại kiệp và tiêu 
kiệp. Nêu trong kiệp nào mà không có Phật xuât thê, khi ây lại 
có Bích-chi-phật xuât thê, kiệp ây gọi là tiêu kiếp. Nêu trong 
kiếp nào có Như Lai xuất thế, bấy giờ trong, kiếp ấy không có 
Bích-chi-phật xuất thế; kiếp này gọi là đại kiếp. 

“Tỳ kheo, hãy lấy phương tiện này để biết số của kiếp dài lâu 
không thê tính kê. Cho nên, Tỳ kheo, hãy ghi nhớ nghĩa của sô 
kiệp này.” 

Bấy giờ Tỳ kheo kia nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng 
hành. `” 





** Bản Hán, hết quyền 48. 


PHẨM 51: PHI THƯỜNG 


KINH SÓ 1" 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Thế nào, Tỳ kheo, các ngươi trôi nỗi sanh tử, trải qua khổ não, 
trong đó nước mắt buôn thương khóc lóc [814b] nhiêu hơn hay 
nước sông Hăng nhiêu hơn?” 

Các Tỳ kheo bạch Phật: 

“Chúng con quán sát nghĩa mà Như Lai nói, nước mắt đỗ ra 
trong sanh tử trôi nôi nhiêu hơn nước sông Hăng.” 

Phật bảo Tỳ kheo: 

“Lành thay, lành thay, các Tỳ kheo! Đúng như các ông nói 
không khác. Nước mắt mà các ông đồ ra trong sanh tử nhiều 
hơn nước sông Hằng. Vì sao vậy? Trong sanh tử đó, hoặc mẹ 
chêt, nước mặt đô xuông không thê kê xiêt. Trong đêm dài, 
hoặc cha, hoặc anh, chị, em, vợ con, năm thân, những người ân 
ái, vì thương tiêc mà buôn khóc không thê kê xiêt. Cho nên, Tỳ 
kheo, hãy nên nhàm chán sanh tử, tránh xa pháp này. Như vậy, 
Tỳ kheo, hãy học điêu này.” 

Khi nói pháp này, hơn 60 Tỳ kheo đều dứt sạch các lậu, tâm 
giải thoát. 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2 
Tôi nghe như vây: 





' Tham chiếu Pali, S.15.3 Asu (R. ii. 179). Hán, 7zp (Việt) 1319. 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Thế nào, Tỳ kheo, các ngươi, trong sanh tử, máu đỗ ra khi 
thân thê các người hủy hoại nhiêu hơn hay nước sông Hăng 
nhiêu hơn?” 

Các Tỳ kheo đáp: 

“Chúng con quán sát nghĩa mà Như Lai nói, nước mắt đỗ ra 
trong sanh tử trôi nôi nhiêu hơn nước sông Hăng.” 

Phật bảo Tỳ kheo: 

“Lành thay, lành thay, các Tỳ kheo! Đúng như các ông nói, 
máu nhiêu hơn nước sông Hăng. Vì sao vậy? Trong sanh tử, 
hoặc có khi làm bò, dê, heo, chó, hươu, ngựa, chim, thú, vả vô 
sô loài khác nữa, trải qua khô não, thật đáng nhàm chán, hãy 
suy niệm xả ly. Như vậy, Tỳ kheo, hãy học điêu này.” 

Khi Thế Tôn nói pháp này, hơn 60 Tỳ kheo đều dứt sạch các 
lậu, tâm giải thoát. 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Hãy tư duy vô thường tưởng, hãy quảng bá vô thường tưởng. 
Do tư duy quảng bá vô thường tưởng mà đoạn tận dục ái, sắc 
ái, vô sắc ái; vô minh, kiêu mạn, thảy đêu dứt sạch. Cũng như 
lây lửa đô cây cỏ, cháy sạch hêt không còn gì. Tỳ kheo, nên 
biệt, nêu tư duy vô thường tưởng, quảng bá vô thường tưởng, 
sẽ đoạn trừ sạch ái dục trong ba cõi. 


“Thủa xưa, có vị quốc vương tên là Thanh Tịnh Âm Hưởng, 
thống lãnh Diêm-phù-địa với tám vạn bốn nghìn thành quách, 
có tám vạn bốn nghìn đại thần, tám vạn bốn nghìn cung [8l4c| 
nhân thể nữ. Mỗi một thê nữ có bốn người hầu. Bấy giờ Thanh 
vương Âm Hưởng không có con. Vị Đại vương này nghĩ như 
vầy, “Nay ta thống lãnh bờ cõi này, trị hóa mà không làm trái 
đạo lý. Nhưng nay ta không có người nối đõi. Nếu sau khi ta 
chết, gia đình, dòng họ sẽ đoạn tuyệt." Vì để có con nên quốc 
Vương quy y nơi các trời, rồng, thần, mặt trời, mặt trăng, các 
Sao; tự quy ÿ Đề Thích, Phạm thiên, Tứ thiên VƯƠN, thần núi, 
thần cây, cho đến thần cỏ thuốc, cây trái: “Nguyện cầu phước 
cho tôi sanh con.” Lúc bấy giờ trên trời Tam thập tam có một 
thiên tử tên Tu-bồ-đề, mạng sắp dứt, năm điềm báo tự nhiên 
bức bách. Những gì là năm? Hoa quan của chư thiên không hề 
héo úa, nhưng hoa quan của thiên tử này tự nhiên héo húa. Y 
phục của chư thiên không có cáu bân, nhưng y phục của thiên 
tử đã cáu bắẩn.Thân thể của chư thiên Tam thập tam thường 
thơm tho, tinh khiết, có ánh sáng rọi suốt; thân thể thiên này 
này bấy giờ có mùi hôi không ai gần được. Chư thiên Tam thập 
tam luôn luôn có ngọc nữ vây quanh trước sau để ca, múa, 
xướng hát, vui thú với ngũ dục; thiên tử này khi sắp mạng 
chung các ngọc nữ ly tán. Chư thiên Tam thập tam có tòa ngồi 
tự nhiên, sâu xuống đất bốn thước, và khi thiên tử đứng dậy thì 
tòa này rời khỏi mặt đất bốn thước; nhưng thiên tử này sắp 
mạng chung nên không thích chỗ ngồi cũ nữa. Đó là năm điềm 
báo tự nhiên bức cách. 


“Khi thiên tử Tu-bbồ-đề có điềm báo này, Thích Đề-hoàn Nhân 
bảo một thiên tử: 'Ông hãy đến Diêm-phù-địa nói với vua Âm 
Hưởng rằng, Thích Đề-hoàn Nhân có lời thăm hỏi vô lượng, 
mong Vua đi đứng nhẹ nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Ở Diêm- 
phù-địa không có người có đức để làm con của Vua. Nhưng 
nay trời Tam thập tam có vị thiên tử tên là Tu-bồ-đề đã có năm 
niềm báo bức bách, sẽ giáng thần xuống để làm con của Vua. 
Nhưng rồi khi tuôi tráng niên đang thịnh người này sẽ xuất gia 


học đạo, tu phạm hạnh vô thượng.” VỊ thiên tử vâng lời, nói 
“Kính vâng, Thiên vương! Xin vâng lời dạy của Thiên vương.” 
Rồi trong khoảnh khắc bằng như lực sỹ co duối cánh tay, biên 
mất khỏi Tam thập tam, hiện đến Diêm-phù-địa. Lúc bấy giờ 
Đại vương Âm Hưởng đang ở trên lầu cao, cùng với một người 
cầm lọng hầu. Khi ấy vị trời này đứng giữa hư không nói với 
vua rằng, “Thích Đề-hoàn Nhân có lời thăm hỏi vô lượng, 
mong Vua đi đứng nhẹ nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Ở Diêm- 
phù-địa không có người có đức để làm con của Vua. [815a]. 
Nhưng nay trời Tam thập tam có vị thiên tử tên là Tu-bồ-đề đã 
có năm niềm báo bức bách, sẽ giáng thần xuống để làm con 
của Vua Nhưng rồi khi tuổi tráng niên đang thịnh người này sẽ 
xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thượng.” Vua Âm Hưởng 
nghe được lời này, hoan hỷ phấn khởi không thể dừng được, 

liên trả lời vị trời rằng, “Nay ngài đến báo cho biết, thật đại 
hạnh! Chỉ mong giáng. thần làm con của tôi. Con muốn cầu 
xuất gia, tôi sẽ không hề trái ý." Rồi thiên tử ấy trở về, đến chỗ 
Thích Đè- hoàn Nhân tâu lại, “Tâu Thiên vương, vua Âm 
Hưởng rất mừng rỡ.” Và thuật lại lời vua Âm Hương, “Chỉ 
mong giáng thần làm con của tôi. Con muốn cầu xuất gia, tôi 
sẽ không hề trái ý. 

“Bây giờ Thích Đề-hoàn Nhân đi đến chỗ thiên tử Tu-bồ-đẻ, 

nói với thiên tử Tu-bồ-đề rằng, “Ông hãy phát nguyện sanh vào 
trong cua vua loài người là Âm Hưởng. Vì sao vậy? Vua Âm 
Hưởng không có con. Nhưng luôn luôn cai trị đúng theo chánh 
pháp. Ông xưa có phước, tạo các công đức, nay nên giáng thần 
vào trong cung đó.” Thiên tử Tu-bồ-đề tâu, “Thôi, thôi, tâu 
Thiên vương! Tôi không thích nguyện sanh vào cung vua. Ý 
tôi muốn xuất gia học đạo. Nhưng ở trong cung thì sự học đạo 
rất khó.” Thích Đề hoàn Nhân nói, “Ông chỉ cần phát nguyện 
sanh vào cung vua kia. Ta sẽ giúp đỡ để ông xuất gia học đạo.” 

“Tỳ kheo, nên biết, thiên tử Tu-bồ-đề khi ấy liền phát nguyện 
sanh vào cung vua. Bấy giờ vua Âm Hưởng cùng với Đệ nhất 
phu nhân giao hội. Bà liền cảm thấy mình mang thai, liền tâu 


với vua Âm Hưởng, “Đại vương, nên biết, tôi nay cảm giác 
mình đang mang thai.” Vua nghe vậy rồi, hoan hỷ phấn khởi 
không thể dừng được. Vua liền đặc biết sai trải lót chỗ ngồi rất 
đẹp đẽ, ăn các thứ ngon ngọt như vua không khác. Qua tám 
chín tháng, sinh một đứa con trai cực kỳ xinh đẹp, hiểm có trên 
đời. Vua Âm Hương bèn triệu các bà-la-môn ngoại đạo cùng 
các quần thần xem tướng. Vua đem hết nguồn gốc nhân duyên 
kế hết cho các tướng sư. Các bả-la-môn đáp: “Tâu Đại vương, 
hãy xét lý này. Nay sanh Thái tử hiếm có trên đời. Xưa tên là 
Tu-bồ-đề, nay theo như trước mà đặt tên là Tu-bồ-đề.” Các 
tướng sư sau khi đặt tên rồi, ai nấy đứng dậy ra về. 

“Vương tử Tu-bồ- đề bây giờ được vua rất - quý trọng, chưa từng 
rời khỏi [815b] mắt. Rồi một lúc, vua Âm Hưởng suy nghĩ, 
“Xưa ta không có con. Vì không có con nên cầu đảo các trời để 
có một đứa con. Sau một thời gian nay mới sanh con. Nhưng 
Thiên Đề đã báo trước, nó sẽ xuất gia học đại. Ta nay hãy bảy 
phương tiện để nó không xuất gia học đạo.” Rồi vua Âm 
Hưởng cho dựng cung điện ba mùa cho Thái tử. Mùa lạnh, có 
cung điện ấm. Mùa nóng có cung điện mát. Khi không lạnh 
không nóng, có cung điện thích thời. Lại cho dựng bốn chỗ ở 
cho cung nữ. Cung thứ nhất có sáu vạn thê nữ. Cung thứ hai có 
sáu vạn thê nữ. Cung thứ ba có sáu vạn thể nữ. Cung thứ tư có 
sáu vạn thê nữ. Mỗi cung có bốn người hầu dọn trải thảm ngồi 
để cho thái tử ngồi nằm trên đó. Nếu ý vương tử Tu-bồ-đề 
muốn dạo chơi phía trước, tức thì có các thể nữ đứng phía 
trước, khi ấy thảm ngôi tùy thân chuyên tới. Phía trước có sáu 
vạn thê nữ và bốn người hầu. Nếu muốn dạo chơi phía sau, 
thảm ngồi liền tùy thân chuyển theo. Nếu muốn cùng vui thú 
với các thể nữ, kho ấy thảm ngôi cùng tùy thân chuyền theo. 
Khiến cho vương tử Tu-bồ-đề tâm ý đắm nơi ngũ dục mà 
không muốn xuất gia. 

“Cho đến một lúc, vào lúc nửa đếm, lúc không có người, Thích 
Đề-hoàn Nhân đi đến vương tử Tu-bồ-đề, ở giữa hư không mà 
nói với vương tử, “Vương tử, há không phải xưa kia đã có ý 


nghĩ này, “Ta sống tại gia cho đên tuổi tráng thịnh sẽ xuất gia 
học đạo” chăng? Nay sao lại vui thú trong ngũ dục, ý không 
còn ý nguyện xuất gia nữa? Nhưng ta cũng đã có nói, sẽ 
khuyến khích Vương tử xuất gia học đạo. Nay đã đúng lúc, nếu 
không xuất gia học đạo, sau hối tiếc vô ích.” Thích Đề-hòan 
Nhân nói xong, biến mất. 


“Lúc bấy giờ Vương tử Tu- bồ-đề ở trong cung suy nghĩ như 
vầy, “Vua Âm Hưởng giăng lưới ái dục cho ta. Do bởi lưới ái 
dục này mà ta không. xuất gia học đạo được. Nay ta phải cắt 
đứt lưới này không để bị lôi kéo bởi những thứ ô trược. Bằng 
chí tín kiên cổ mà xuất gia học đạo, sông chỗ nhàn tĩnh, siêng 
năng tu tập nghiệp học để cho cảng ngày càng tiến." Rồi vương 
tử Tu-bồ-đề lại suy nghĩ thêm, “Phụ vương Âm Hưởng cho sáu 
vạn thê [815c] nữ vây quanh trước sau. Ta hãy quán sát lý này, 
thử xem có ai tồn tại mãi ở đời chăng?” Rồi vương tử Tu-bồ-đề 
quán sát khắp trong cung, không thấy có nữ nhân nào sống mãi 
ở đời. Rồi Tu-bồ-đề lại nghĩ, “Ta nay sao lại quán vật bên 
ngoài? Hãy quán sát nội thân, do nhân duyên gì mà có. Nay 
trong thân này, các thứ như tóc, lông, móng, răng, xương, tủy, 
có cái nào còn mãi ở đời chăng? Từ đầu đến chân, quán sát ba 
mươi sáu thứ, thấy là ô uế bát tịnh. Từ quán sát thấy không một 
thứ đáng tham. Cũng không có cài gì chân thật, mà chỉ là 
huyễn ngụy giả dối, thảy đều trở về không, không còn mãi Ở 
đời.` Rồi Vương tử Tu- bồ-đè lại suy nghĩ, “Ta nay phải cắt đứt 
cái lưới nây mả xuất gia học đạo.” 

“Bấy giờ Tu-bồ-đề quán sát thân năm thủ uẫn này. Rằng “Đây 
là sắc khô. Đây là tập khởi của sắc. Đây là sắc diệt tận. Đây là 
xuất yếu của sắc.” Thọ, tưởng, hành, thức khổ. Đây là tập khởi 





° Bảy xứ thiện, được nói rất nhiều trong các A-hàm cũng như Nikãya. Nói 
đủ (CT. 74p 2, kinh 42, tr. 10a05): sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc diệt đạo, sắc vị, 
sắc hoạn, sắc ly. Pali, S. xxii. 57 Sattatthäna (R. iii. 6l) : rñpam, 
rũpasamudayam, rñpanirodham, rupanirodhagaminim palpadam, ripassa 
assãdam, rupassa äđinavdm, rñpassa nissarana. 


của thức. Đây là diệt tận của thức. Đây là xuất yếu của thức. 
Sau khi quán thân năm thủ uẫn này rồi, biết rằng những gì là 
pháp tập khởi đều là pháp diệt tận, tức thì ngay trên chỗ ngôi 
mà đắc quả Bích-chi-phật. Lúc bấy giờ Bích-chi-phật Tu-bồ-đề 
biết mình đã thành Phật, liền nói bài kệ: 

Này Dục, ta biết ngươi. 

Ý do tư tưởng sanh. 

Ta không tư tưởng ngươi; 

Thì người không tốn tại. 
“Sau khi nói bài kệ xong, Bích-chi-phật liền bay lên hư không 
mà đi, rồi một mình bát-niết-bản trong Vô dư Niết-bàn giới 
dưới một gốc cây trong một núi nọ. 
“Bấy giờ vua Âm Hưởng bảo kẻ tả hữu, Ngươi hãy đi đến 
cung của Tu-bồ-đề, xem Vương tử có ngủ giấc yên ôn không?” 
Quan đại thần vâng lệnh vua, đi đến cung của Thai tử. Nhưng 
cửa phòng ngủ đã khóa chặt. Đại thần quay trở lại tâu vua, 
"Vương tử ngủ yên. Cửa phòng đã khóa chặt." Vua lặp lai ba 
lần hỏi, “Ngươi đến xem Vương tử ngủ có ngon không." Quan 
đại thần lại đến trước cửa cung. Nhưng cánh cửa đóng chặt 
Ông quay trở lại, tâu vua, “Vương tử ở trong cung ngủ say 
không biết gì. Cửa cung khóa chặt, đến giờ vẫn chưa mở." Khi 
ấy vua Âm Hưởng nghĩ thầm, 'Con ta, Vương tử, khi thiếu thời 
còn không mê ngủ. Sao nay tuôi tráng niên lại mê ngủ? Ta nên 
tự mình đến đó xem để biết con ta cát hung, hay có bệnh hoạn 
gì không.” 
“Rồi vua Âm Hưởng đi đến cung của Tu-bồ-đề [816a], đứng 
ngoài cửa, bảo một người, “Ngươi bắc thang leo vào trong cung 
mà mở cửa cho ta." Người ấy vâng lệnh vua, tức thì bắc thang, 
leo tường vào bên trong, mở cửa cho vua. Khi vua vào bên 
trong, quán sát bên trong cung, thấy chăn đệm trống không mà 
không có vương tử. Không trông thấy vương tử, vua hỏi các 
thê nữ, “Vương tử Tu-bồ-đề hiện ở đâu?' Thể nữ đáp, “Chúng 


tôi cũng không biết Vương tử hiện đang ở đâu.” Nghe nói thế, 
Vua Âm Hưởng gieo mình xuống đất, giây lâu mới tỉnh. 

“Khi ấy, vua Âm “Hưởng nói với quần thần, “Con ta khi còn 
nhỏ đã có ý nghĩ rằng, 'Lớn lên con sẽ cạo bỏ râu tóc, khóac ba 
pháp y, với tín tâm kiên cố xuất gia học đạo." Nay chắc chắn 
Vương tử đã bỏ ta mà xuất gia học đạo. Các người hãy đi khắp 
bốn phương tìm xem Vương tử rốt cuộc đang ở tại đâu.” 

Quân thần tức thì cho xe cộ dung ruỗi khắp mọi nơi tìm kiếm 
Khi ây có một vị đại thần đi vào trong núi kia, nửa đường chợt 
nghĩ, 'Nếu Vương tử Tu-bồ-đề xuất gia học đạo tất phải ở 
trong núi này.” Rồi thì, ông đại thần từ xa trông thấy vương tử 
Tu-bồ-đề ngồi kiết già dưới một gốc cây. Ông liền nghĩ thâm, 
“Đây chính là Vương tử Tu- bồ-đề.” Nhìn kỹ, rồi quay trở về 
Vua, tâu rằng, “Vương tử Tu- bồ-đề đang ở gân đây, đang ngồi 
kiết già dưới một gôc cây trong núi.” Vua Âm Hưởng nghe nói 
thế, liền đi đên núi đó. Từ xa trong thấy Tu- bồ- đề ngôi kiết giả 
dưới một gốc cây, tức thì vua gieo mình xuống đất, nói rằng, 
“Con ta ngày xưa đã tự thề nguyền rằng, Con đến 20 tuổi sẽ 
xuất gia học đạo. Nay quả không sai. Vả lại, trời đã có báo với 
ta rằng, con ta sẽ học đạo.” 

“Bấy giờ Vua Âm Hưởng đi thắng đến trước, nói với Tu- bồ-đề 
rằng, “Con nay sao bỏ cha mà xuất gia học đạo? Khi â ấy Bích- 
chi-phật im lặng không trả lời. Vua lại nói, 'Mẹ con rất buồn 
lo. Phải gặp con mới chịu ăn. Hợp thời thì con nên về cung.” 
Bích-chi-phật vẫn ngồi im lặng. Vua Âm Hướng liền bước tới 
nắm tay, cũng không lay động. Vua mỚI NÓI VỚI quần thân, 
“Vương tử hôm nay đã mạng chung rồi. Thích Đề-hoàn Nhân 
trước đây đã có báo ta, rằng ta sẽ có con, nhưng con ta sẽ xuất 
gia học đạo. Nay Vương tử đã xuất gia học đạo. Giờ hãy rước 
xá-lợi này về trong nước.” 


“ Trong lúc đang hỏa thiêu,” các vị thần kỳ trong núi đó, 
[816b] hiện nửa thân hình, tâu vua rằng, “Đây là Bích-chi-phật, 
chứ không phải là Vương tử. Ta là đệ tử của chư Phật quá khứ. 
Chư Phật cũng có dạy rằng, ở đời có bốn hạng người xứng 
đáng dựng tháp” thờ. Những gì là bốn? Như Lai, Chí chân, 
Đăng chánh giác xứng đáng dựng tháp thờ. Bích-chi-phật xứng 
đáng dựng tháp thờ. A-la-hán lậu tận, đệ tử của Như Lai, xứng 
đáng dựng tháp thờ. Chuyên luân Thanh vương xứng đáng 
dựng tháp thờ.” Hỏa thiêu thân của Chuyên luân Thánh vương 
như hế nào, thì hỏa thiêu thân của Như Lai và Bích-chi-phật 
cũng như vậy.” Vua Âm Hưởng hỏi chư thiên, 'Cúng dường 
hỏa thiêu thân của Chuyên luân Thánh vương như thế nào?? 
Thần cây đáp: “Làm quách bằng sắt cho Chuyển luân Thánh 
vương, bên trong chứa đầy dầu thơm. Tắm gội thân thể Chuyên 
luân Thánh vương, lấy vải lụa kiếp-ba trắng quấn quanh thân; 
rồi lấy vải thêu màu phủ lên trên; sau đó bỏ vào trong quách. 
Dùng nắp bằng sắt đậy lên. Đóng đinh khắp nhiều chỗ. Lại lấy 
một trăm tấm vải mịn quấn quanh quách. Dùng các thứ tạp 
hương rải lên đất, rồi để quách bằng sắt vào giữa. Bảy ngày 
bảy đêm, cúng dường hương, hoa, lụa là, phướn, lọng, ca nhạc. 
Sau bảy ngảy, đưa thân Vua đi hỏa thiêu để lẫy xá-lợi. Lại trải 
qua bảy ngảy, bảy đêm cúng dường không dứt. Dựng tháp tại 
các ngả tư đường. Lại lẫy hương, hoa, phướn, lọng, các thứ 
cúng dường. Đại vương, nên biết, sự việc cúng dường xá-lợi 
của Chuyển luân Thánh vương là như vậy. Cúng dường chư 
Phật Như Lai, Bích-chi-phật, A-la-hán, cũng giống như vậy.” 

“Vua Âm Hưởng hỏi vị trời ấy rằng, “Do nhân duyên gì mà 
cúng dường thân của Chuyên luân Thánh vương? Lại do nhân 
duyên gì mà cúng dường thân của chư Phật, Bích-chi-phật, A- 
la-hán?' Trời đáp: “Chuyển luân Thánh vương cai trị đúng 





3 Nguyên Hán: xà-tuần #È 5, một âm khác của trà-tì. Pali: /hapeii. 
* Nguyên hán; thâu-bà ft *, phiên âm của s/ø (Skt.) hay £hzpa (Pall). 
” Để bản chép thiêu mục số 4 này. 


pháp, tự mình không sát sanh, lại dạy người khác không sát 
sanh; tự mình không lấy của không cho, lại dạy người khác 
không trộm cướp; tự mình không dâm dật, lại dạy người khác 
không xâm phạm vợ người; tự mình không nói dối, không Ở 
ngữ, không ác khẩu, không hai lưỡi gây đấu loạn đây kia, 
không tật đố, sân nhuế, ngu s1; tự mình chuyên hành chánh 
kiến, lại làm cho người khác cũng tập theo chánh kiến. Đại 
vương, do nhân duyên này Chuyển luân Thánh vương xứng 
đáng dựng tháp thờ. 

“Vua lại hỏi, “Do nhân duyên gì A-la-hán lậu tận xứng đáng 
[816c[ dựng tháp thờ?ˆ Trời đáp: “Fỳ kheo A-la-hán lậu tận, ái 
dục đã dứt sạch, sân hận, ngu si đã diệt trừ, tự mình đã độ 
thoát, đạt đên Vô vị, là ruộng phước của thế gian. Do nhân 
duyên này, A-la-hán lậu tận xứng đáng dựng tháp thờ.” 

“Vua lại hỏi, “Do nhân duyên gì Bích-chi-phật xứng đáng dựng 
tháp thờ? Trời đáp: “Bích-chi-phật không Thầy mà tự mình 
giác ngộ, xuất hiện đời thật khó gặp, được báo ngay trong hiện 
pháp, thoát khỏi đường dữ, khiến người được sanh lên trời. Do 
nhân duyên này, Bích-chi-phật xứng đáng dựng tháp thờ.” 

“Vua lại hỏi, “Do nhân duyên gì Như Lai xứng đáng dựng tháp 
thờ?' Trời đáp: “Như Lai có đầy đủ mười lực. Mười lực ay 
không phải là những pháp mà Thanh văn, Bích-chi-phật có thể 
đạt được. Như Lai có bốn vô sở úy, ở giữa đại chúng mà rồng 
tiếng sư tử, vận chuyển Phạm luân. Như Lai độ những ai chưa 
được độ, giải thoát những ai chưa được giải thoát, khiến bát- 
niết-bàn những ai chưa bát-niết-bàn; che chở những ai cô khổ, 
làm con mắt cho kẻ mù, làm đại y vương cho người bệnh; hết 
thảy chư thiên, người đời, Ma và Ma thiên, thảy đều tuân 
phụng, tôn kính, quý trọng, xoay chuyển nẻo dữ quay sang nẻo 
lành. Đại vương, do nhân duyên này Như Lai xứng đáng dựng 
tháp thờ. Đại vương, đó là nhân duyên gốc ngọn mà bốn hạng 
người xứng đáng dựng tháp thờ. 


“Bấy giờ Vua Âm Hưởng nói với vị thiên thần này, “Lành thay, 
lành thay, Thiên thân! Nay tôi sẽ theo lời ông dạy để cúng 
dương xá-lợi này theo phép cúng dường Bích-chi-phật. 

“Sau đó, Vua Âm Hưởng bảo mọi người, “Các người hãy rước 
xá-lợi của Bích-chi-phật Tu bồ- đề vê trong nước) Quần thần 
vâng lệnh vua, đặt lên kim sàng rồi rước về trong nước. Khi ấy 
Vua Âm Hương liền ra lệnh là cái quách bằng sắt, bên trong 
chứa đầy dầu thơm. Tắm gội thân thể Bích-chi-phật, lấy vải lụa 
kiếp-ba trắng quấn quanh thân; rồi lấy vải thêu nhiều màu phủ 
lên trên; sau đó bỏ vảo trong quách. Dùng nắp bằng sắt đậy lên. 
Đóng đinh khắp nhiều chỗ cho chắc chắn. Lại lấy một trăm tắm 
vải mịn quấn quanh quách. Dùng các thứ tạp hương rải lên, rồi 
để thân Bích-chi-phật vào giữa. Bảy ngày bảy đêm, cúng 
dường hương, hoa, lụa là, phướn, lọng, ca nhạc. Sau bảy ngảy, 
đưa xá-lợi Bích-chi-phật đi hỏa thiêu. Lại trải qua bảy ngày, 
bảy đêm cúng dường ca nhạc. Tại [817a] ngả tư đường dựng 
một ngôi tháp. Lại lây hương, hoa, phướn, lọng, các thứ và tấu 
nhạc cúng dường. 

“Tỳ kheo, nên biết, những chúng sanh nào cúng dường xá-lợi 
của Bích-chi-phật, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên 
trời Tam thập tam. Có chúng sanh tư duy vô thường tưởng, 
quay khỏi ba đường dữ mà chuyển sanh vào cõi người, trên 
trời. 

“Các Tỳ kheo, các ông chớ nghĩ Vua Âm Hưởng bấy giờ là ai 
khác. Đó là thân Ta vậy. Những ai tư duy vô thường tưởng, sẽ 
được nhiều lợi ích. Nay Ta xét nghĩa này nên nói với các Tỳ 
kheo, hãy tư duy vô thường tưởng, quảng bá vô thường tưởng. 
Do tư duy vô thường tưởng mà đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc 
á1; vô minh, kiêu mạn cũng vĩnh viễn diệt trừ. Cũng như ngọn 
lửa đôt cháy cỏ cây trước cửa số giảng đường cao đẹp, cháy 
sạch không còn gì. Tỳ kheo tư duy vô thường tưởng cũng vậy, 
đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái. dứt sạch không còn tàn dư, 


“Cho nên, Tỳ kheo, hãy chuyên nhất tâm ý chớ để sai trái.” 


Khi pháp này được thuyết, 60 tỳ kheo ngay trên chỗ ngồi dứt 
sạch các lậu, tâm giải thoát. 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 4” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Tỳ kheo, Tỳ kheo ni nào không đoạn năm tệ của tâm, ˆ không 
từ năm kết của tâm,” với Tỳ kheo, Tỳ kheo ni ấy pháp thiện 
giảm chứ không tăng. 

“Những gì là năm tệ của tâm mà không đoạn trừ? Ở đây, Tỳ 
kheo có tâm hô nghĩ đối với Như Lai, không giải thoát, ` không 
nhập chánh pháp. '” Do vậy, tâm người ấy không chuyên phúng 
tụng. Đó là Tỳ kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ. 

“Lại nữa, Tỳ kheo có tâm hồ nghỉ đối với chánh pháp, không 
giải thoát, không nhập chánh pháp. Do vậy, tâm người ây 
không chuyên phúng tụng. Đó là Tỳ kheo có tệ của tâm mà 
không đoạn trừ. 

“Lại nữa, Tỳ kheo có tâm hồ nghi đối với Thánh chúng, không 
giải thoát, cũng không dụng ý hướng đên chúng hòa hiệp, cũng 





° Tham chiếu Pali, M.16 Cetokhila (R. ¡. 101). hán, 7g 5ó, kinh 106 
(Tâm uề »>#%). 

“Nguyên Hán: tâm ngũ tệ s›_# #Ÿ. Cf. 77g 56: tâm ngũ uế s> '† ##Ä;7áp 
đị 11 (tr 416b29): ngũ tâm tài # +›‡|Ä. Pali: pañca cefokhila, năm trạng thái 
hoang đã của tâm. 

* Hán: tâm ngũ kết ^›_# #. Trung 56: tâm ngũ phược »v '† ##Ÿ; Tập đj 11 
(tr. 0418a13): ngũ tâm phực # s #Š +. 

? Hiểu là khôntg cởi mở, không quyết đoan. 

'° Hiểu là không có tịnh tín. 


không ở trng pháp đạo phẩm. Đó là Tỳ kheo có tệ của tâm mà 
không đoạn trừ. 

“Lại nữa, Tỳ kheo phạm cắm giới cắm giới mà không tự mình 
sám hôi lôi lâm. Tỳ kheo đã phạm giới mà không tự mình sám 
hôi lỗi lâm, nên không đê tâm nơi pháp đạo phâm. Đó là Tỳ 
kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ. 

“Lại [817b] nữa, Tỳ kheo có tâm ý bất định mà tu phạm hạnh, 
răng “Với công đức tu phạm hạnh này, mong ta sanh lên trời, 
hoặc sanh làm các thân kỳ.` Với tâm ây mà tu phạm hạnh, tâm 
không chuyên nhât vào trong đạo phẩm. Do tâm không ở trong 
đạo phâm, nên đó là tệ của tâm mà không đoạn trừ. 

“Như vậy, Tỳ kheo có năm tệ của tâm mà không đoạn trừ. 

“Thế nào là năm kết của tâm không được đoạn trừ? Ở đây, Tỳ 
kheo biêng nhác, không tìm câu phương tiện. Tỳ kheo kia do 
biêng nhác, không tìm câu phương tiện, nên nói là Tỳ kheo có 
kêt của tâm không được đoạn trừ. 

“Lại nữa, Tỳ kheo thường hay quên lãng, tham ngủ nghỉ. Tỳ 
kheo ây do thường hay quên lãng, tham ngủ nghỉ, nên nói là Tỳ 
kheo có kêt thứ hai của tâm không được đoạn trừ. 

“Lại nữa, Tỳ kheo mà ý không định, thường xuyên hay tán 
loạn. Tỳ kheo kia do tâm loạn bât định, nên nói Tỳ kheo có kêt 
thứ ba của tâm không được đoạn trừ. 

“Lại nữa, Tỳ kheo mà căn môn bất định. Tỳ kheo ấy do căn 
môn bât định, nên nói là Tỳ kheo có kết thứ tư của tâm không 
được đoạn trừ. 

“Lại nữa, Tỳ kheo hằng ưa ở tại thị tứ, không thích ở chỗ vắng 
tĩnh. Đó là Tỳ kheo có kêt thứ năm của tâm không được đoạn 
trừ. 

“Tỳ kheo, Tỳ kheo ni có năm kết của tâm này mà không được 
đoạn trừ, với Tỳ kheo, Tỳ kheo ni ây ngày đêm pháp thiện 
đoạn tuyệt chứ không tăng trưởng. 


“Cũng như gà có tám hoặc mười hai trứng'' mà không tùy 
kheo đựoc bao che, được ấp ủ, được chăm sóc; dù gà mẹ có ý 
ngĩ rằng, 'Mong cho các con của ta được an toàn không gì 
khác." Nhưng các gà con ấy không được an ôn. Vì sao vậy? Vì 
không được tùy thời chăm sóc. Về sau chúng bị hư, không nở 
gà con. Ở đây cũng vậy, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni mà năm kết của 
tâm không được đoạn, năm tệ của tâm không được trừ, thì ngày 
đêm pháp thiện giảm chứ không tăng ích. 

“Nếu Tỳ kheo mà năm kết của tâm được đoạn, [817c | năm tệ 
của tâm được trừ, thì ngày đêm pháp thiện tăng ích chứ không 
tốn giảm. Cũng như gà có tám hoặc mười hai trứng, tủy thời 
chăm sóc, tùy thời nuôi nắng, tùy thời che chở, gà tuy có nghĩ 
rằng, 'Mong các con của ta toàn không thành tựu. Nhưng các 
gà con kia vẫn thành tựu an ồn, vô vi. Vì sao vậy? Tùy thời 
được nuôi lớn khiến được vô vi, cho đến khi các gà con được 
ra khỏi ngoài. Đây cũng vậy, Tỳ kheo, Tỳ kheo mà năm tệ của 
tâm được đọan, năm kết của tâm được trừ, với Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni ấy, ngày đêm pháp thiện tăng ích chứ không tốn giảm. 
“Cho nên, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, hãy an lập tâm không có do dự 
hồ nghi đối với Phật, do dự hồ nghi đối với Pháp, do dự hồ 
nghỉ đối với Chúng, đầy đủ giới, tâm ý chuyên chánh không có 
thác loạn, cũng không khởi ý mong câu pháp khác, cũng không 
tu phạm hạnh câu may rằng “Ta do hành pháp này sẽ sanh làm 
thân người trời, thần diệu, tôn quý.) 

“Nếu Tỳ kheo, Tỳ kheo ni không có hồ nghi do dự đối với 
Phật, Pháp, Thánh chúng, cũng không phạm giới, cũng có điều 
gì sai sót, Ta nói với các ngươi, dặn dò thêm nữa các ngươi, Tỳ 
kheo kia có hai nơi để đến, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh trong 
loài người. 

“Cũng như người ở trong chỗ cực nóng, lại bị đói khát; mà gặp 
được chỗ có bóng mát, được nước suối mát lạnh mà uống: 

















'! Hán: kê tử #Éƒˆ, gà con. Cũng có thê hiểu là trứng. 


người ấy dù có nghĩ rằng, “Ta tuy gặp được bóng mát, nước 
lạnh của suối mà uống, nhưng không dứt đói khát.” Nhưng 
người ấy vần hết nóng bức, trừ được đói khát. Đây cũng vậy. 
Tỳ kheo, Tỳ kheo ni mà không hồ nghỉ do dự đối với Như Lai, 
Tỳ kheo ấy có hai chỗ để đến, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh 
vào loài người. 

“Cho nên, Tỳ kheo, Tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện đoạn 
năm kết của tâm, trừ năm tệ của tâm. Như vậy, các Tỳ kheo, 
hãy học điều này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hanh. 


KINH SỐ 5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Hoặc có khi uy quyền của vua không phổ cập, trộm cướp 
tranh nhau nôi lên. Khi trộm cướp nôi lên, nhân dân trong các 
thôn xóm, thành thị, thảy đêu bị bại vong. Hoặc có người gặp 
phải đói khát mà mạng chung. Giả sử chúng sanh ây vì đó khát 
mả mạng chung, đều rơi vào ba nẻo đữ. 

“Ở đây, với Tỳ kheo tính tấn cũng vậy. Nếu sự trì giới bị sút 
kém, khi ây ác Tỳ kheo tranh nhau khởi lên làm ác. Khi Tỳ 
kheo tranh nhau nôi lên làm ác, Chánh pháp dân dân suy giảm, 
[818a| phi pháp tăng trưởng. Khi phi pháp tăng trưởng, chúng 
sanh ở đó đêu rơi vào ba nẻo dữ. 

“Hoặc khi uy quyền của vua lan xa, khiến cho giặc cướp lần 
trôn. Do uy quyên của vua lan xa mà nhân dân trong thành thị, 
thôn xóm trở nên đông đúc. Ở đây, với Tỳ kheo tinh tân cũng 
vậy. Nêu trì giới trọn vẹn, Tỳ kheo phạm giới dân dân suy 
giảm, Chánh pháp hưng thịnh. Bây giờ, chúng sanh sau khi 
mạng chung thảy đêu sanh lên trời, sanh trong loài người. 


“Cho nên. Tỳ kheo, hãy tâm niệm giới luật cho đầy đủ; uy 
nghi, lễ tiệt, không có điêu gì khuyêt giảm. Như vậy, Tỳ kheo, 
hãy học điêu này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 6 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Chăng thà cứ thường hay ngủ nhiều, chớ đừng trong khi thức 
mả tư duy loạn tưởng, đê rôi thân hoại mạng chung sanh vào 
nẻo đữ. 

“Chẳng thà để cho dùi sắt đang rực cháy ¡n vào mắt, chứ không 
để nhìn sắc mà nổi lên loạn tưởng. Tỳ kheo khởi tưởng như vậy 
bị bại hoại bởi thức. Tỳ kheo bị hủy hoại bởi thức sẽ rời vào ba 
nẻo dữ, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Điêu Ta muôn nói là như 
vậy. 

“Người kia chẳng thà cứ thường hay ngủ, chứ đừng khi thức 
mà tư duy loạn tưởng. Thà lây dùi bén đâm vào lô tai cho nó 
hư hoại chứ không đê vì nghe tiêng mà nôi lên loạn tưởng. Tỳ 
kheo nối lên loạn tưởng sẽ bị bại hoại bởi thức. 

“Chẳng thà cứ thường xuyên ngủ chứ đừng để khi thức mả tư 
duy loạn tưởng. Chăng thả lây kìm nóng làm hư hoại mũi, chứ 
đứng vì ngửi mùi mà nôi lên loạn tưởng. Tỳ kheo nôi lên lọan 
tưởng thì bị bại hoại bởi thức. Do bị bại hoại bởi thức mà rơi 
vào ba nẻo dữ, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. 

“Điều mà Ta muốn nói là như vậy. 

“Chẳng thà lấy gươm bén cắt đứt lưỡi, chứ không để vì lời nói 
hung dữ, thô bạo, mà rơi vào ba nẻo đữ, địa ngục, súc sanh, 
ngạ quỷ. 


“Chẳng thà thường ngủ, chứ đừng đề trong khi thức mà nỗi lên 
tư duy loạn tưởng. Chăng thà lây tâm lá đông nóng đỏ quân 
quanh thân mình, chứ không giao thông với phụ nữ của trưởng 
giả, cư sỹ, bả-la-môn. Nêu cùng giao thông, qua lại chuyện trò, 
tầt phải rơi vào ba nẻo dữ, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. 

“Điều Ta muốn nói chính là như vậy. 

“Chẳng thà thường hay ngủ, chứ đừng để trong khi thức mà có 
ý ngĩ muôn phá họai Thánh chúng. Đã phá hoại Thanh chúng, 
đọa tội ngũ nghịch, thì dù có đên ức nghìn chư Phật cũng 
không thê cứu chữa. Những ai gây đâu loạn giữa Chúng, người 
ây sẽ đọa tội không thê cứu chữa [818b|. Vì vậy ở đây Ta nói, 
chăng thà cứ hay ngủ, chứ đừng đê trong khi thức mà có ý 
muôn phá hoại Thánh chúng, chịu tội không thê cứu chữa. 
“Cho nên, Tỳ kheo, hãy gìn giữ sáu tình chứ để sai sót. Như 
vậy, Tỳ kheo, hãy học điêu này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 7 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ trưởng Cấp Cô Độc ” có bốn người con. '` Chúng 
không thờ Phật, Pháp, Thánh chúng, không tự quy y Phật, 


Pháp, Thánh chúng. Trưởng giả Cấp Cô Độc nói với bốn người 
CON: 

“Các con, hãy tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng, để được 
phước vô lượng lâu dài.” 

Các con thưa: 





























'? A-na-bân-đề JnJ7š2Ñl. Để bản chép nhằm là A-na-bân-kỳ J*[ JJ§254Ji. 
!` Theo nguôn Pali, ông có một con trai tên Kaãla, và 3 người con gãi: 
Maha-Subhdda, Cnla-Subhadda, Sumana. 


“Thưa cha, chúng con không thể tự quy y Phật, Pháp, Thánh 
chúng.” 

Cấp Cô Độc nói: 

“Cha sẽ các con mỗi đứa một nghìn lượng vàng ròng, nếu nghe 
lời cha mà tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng.” 

Các con thưa: 

“Chúng con cũng không thể tự quy y Phật, Pháp, Thánh 
chúng.” 

Người cha lại nói: 

“Cha cho các con hai nghìn” Rồi cứ thêm: ba nghìn, bốn nghìn, 
năm nghìn lượng vàng, “Các con, hãy tự quy y Phật, Pháp, 
Thánh chúng, đê được phước vô lượng lâu dài.” 

Các con sau khi nghe nói vậy, 1m lặng nhận lời. Rồi chúng hỏi: 

“Chúng con sẽ tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng như thế 
nào?” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đáp: 

“Các con tất cả theo cha đi đến Thế Tôn. Thế Tôn có dạy điều 
øì, các con hãy ghi nhớ mà vâng làm.” 

Các con thưa với cha: 

“Như Lai nay đang ở đâu, cách đây gần xa?” 

Người cha đap: 

“Như Lai, Chí chân, Đăng chánh giác, nay đang ở tai nước Xá- 
vệ, trú trong vườn của cha.” 


Rồi thì, Cấp Cô độc dẫn bốn người con đi đến chỗ Thế Tôn. 
Đến nơi, cúi đầu lạy dưới chân, rồi đứng sang một bên. Khi â Ấy, 
trưởng gia Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn răng: 

“Bốn đứa con của con đây chưa tự quy y Phật, Pháp, Thánh 
chúng. Gần đây, con cho mỗi đứa năm nghìn lượng càng, 
khuyến khích thờ Phật, Pháp, Thánh chúng. Cúi mong Thế Tôn 
thuyết pháp cho chúng, để chúng được phước vô lượng lâu 
dài.” 


Bấy giờ Thế Tôn lần lượt thuyết pháp cho bốn người con của 
ông trưởng giả, khiên cho được hoan hỷ. Các người con của 
ông trưởng giả sau khi nghe pháp, hoan hỷ phân khởi không 
thê dừng được, quỳ mọp trước Phật, bạch Thê Tôn răng: 
“Chúng con mỗi đứa tự quy y Thế Tôn, Chánh pháp, Thánh 
chúng. Từ nay về sau không sát sanh, cho đến không uống 
rượu.” 

Nói như vậy [818e] ba lần. Khi ấy trưởng giả Cấp Cô Độc bạch 
Thê Tôn răng: 

“Nếu có ai xuất tài vật thuê người thờ Phật, người ấy được 
phước như thê nào?” 

Thế Tôn nói: 

“Lành thay. lành thay, Trưởng giả! Vì để người trời được an 
lạc mà ông hỏi Như Lai nghĩa này. Hãy khéo suy nghĩ, Ta sẽ 
nói cho ông nghe.” 

Trưởng giả vâng lời Phật, lắng nghe. 

Thế Tôn nói: 

“Có bốn kho báu lớn.” Những gì là bốn? Kho của rồng Y-bát- 
la ở nước Càn-đả-vệ, là một kho. Trong cung này chứa đây vô 
sô vật trân bảo. Kho Ban-trù Ở TƯỚC Mật-đê-la, chứa trân bảo 
nhiêu vô lượng không thê kê hêt. Kho Tân-già-la tại nước Tu- 
lại-tra, chứa trân bảo nhiêu không thê kê. Kho Tương-khư tại 
nước Bà-la-nại chứa trân bảo nhiêu không thê kê. Giả sử trai 
gái lớn nhỏ trong cõi Diêm-phù-địa mỗi người đến khuân vắc 
trong suốt bốn năm, bốn tháng, bốn ngày, kho Y-bát- la vẫn 
không hề vơi bớt. Mỗi người đến lấy nơi kho Ban-trù, suốt bốn 
năm, bôn tháng, bôn ngày, kho vân không vơi bớt. Mỗi người 
đên lây nơi kho Tân-già-la tại nước Tu-lại-tra, suôt bôn năm, 
bôn tháng, bôn ngày, kho vân không vơi bớt. Mỗi người đên 





'* Xem kinh 3 phẩm 4§ trên. 


lấy nơi kho Tương-khư tại nước Bả-la-nại, suốt bốn năm, bốn 
tháng, bốn ngày, kho vẫn không vơi bớt. 

“Này Trưởng giả, đó là bốn kho lớn, mà trai gái lớn nhỏ trong 
cõi Diêm-phủ-địa mỗi người đến khuân vác trong suốt bốn 
năm, bốn tháng, bốn ngày, vẫn không hề vơi bớt. 

“Trong đời tương lai có Phật hiệu Di-lặc xuất hiện ở đời. Quốc 
giới bấy giờ có tên là Kê-đầu, đó là chỗ vua cai trị, đông sang 
tây 12 do-tuần; nam đến bắc 7 do-tuần. Nhân dân đông đúc. 
Thóc lúa dỗi dảo. Chung quanh thành Kê- đầu nơi vua cai trị có 
bảy lớp ao nước, mỗi cái rộng một do-tuần, mà đây là cát vàng. 
Trong ao mọc các loại hoa sen ưu-bát, câu-vật- -đầu, phân-đà- 
lợi. Nước tượng màu vàng, màu bạc, màu thủy tính, màu lưu 
ly. Khi nước bạc đông cứng, nó trở thành bạc. Khi nước vàng 
đông cứng, nó trở thành vàng. Khi nước thủy tinh đông cứng, 
nó trở thành thủy tình. Khi nước lưu ly đông cứng, nó trở thành 
thủy tinh. 

“Này ông Trưởng giả, nên biết, thành có bốn cửa. Trong ao 
nước bạc, bực cửa được làm bằng vàng. Trong ao nước vàng, 
bực cửa được làm bằng bạc. Trong ao thủy tình, bực cửa được 
làm bằng lưu ly. Trong ao lưu ly, bực cửa được làm băng thủy 
tinh. 

“Trưởng giả, nên biết, chung quanh thành Kê-đầu bấy giờ treo 
các linh. Tiếng linh khi được nghe [819a] đều phát ra âm thanh 
năm loại nhạc. Trong thành này thường xuyên có bảy loại 
tiếng. Những gì là bảy? Đó là tiếng tiếng loa, tiếng trồng, tiếng 
đàn, tiếng trống nhỏ, tiêng trồng tròn, ` ° tiếng trồng trận, ` ° tiếng 
ca múa. 

“Trong thành Kê-đầu lúc bấy giờ sanh thứ lúa tự nhiên dài ba 
tắc, rất là thơm ngon, cho ra các mùi vị thượng hạng; vừa gặt 
xong thì sanh trở lại, không thấy chỗ đã bị cắt lẫy. 





'Š Hán; viên cổ Ñ 3. 
'* Hán: bề cô ‡# 3*. 


“Vua thời bấy giờ tên là Tương-khư, 'ˆ cai trị bằng pháp, có đầy 
đủ bảy báu. Trưởng giả, nên biệt, vị đại thân điện tàng lúc đó 
tên là Thiện Bảo, đức cao, trí tuệ, thiên nhãn đệ nhât. Ông có 
thê biệt chỗ nào có kho tàng bảo vật. Nêu kho có chủ, ông tự 
nhiên giữ gìn. Nêu là kho vô chủ, ông lây đem dâng cho vua. 
trong lúc đó, Long vương Y-bát-la, Long vương Ban-trù, Long 
Vương Tân-gìa- -la, Long vương Tương- -khư; bốn Long vương 
này quản lý bốn kho báu. Các VỊ này đến nói với quan điển 
tàng Thiện Bảo: 
“Cần gì, chúng tôi sẽ cung cấp.” 
Khi ẫy bốn Long vương nói:'Š 
“Xin nguyện dâng hiến bảo vật trong bốn kho để tự ý sử dụng.” 
Điển tàng Thiện Bảo liền lấy bảo vật trong bốn kho dâng lên 
vua Tương-khư, cùng với xe lông chim'” băng vàng.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Y-la ở Kiến-đà; 

Ban-trủ tại Mật-si;ˆ° 

Tán-già nước Tu-lại; 

Tương khư, Ba-la-nại. 

Đây là bốn kho báu, 

Tràn đây các bảo vật, 

Báy giờ thường xuất hiện, 

Do công đức mà có; 

Đem dâng Thánh vương kia, 

Vàng, bạc, xe bảo vũ. 

Các thân đêu hộ vệ, 

Ngày đêm được hưởng phước. 





'” Xem kinh3 phẩm 48. 

'3 Bản hán có thể nhảy sót nên đoạn văn thiếu mạch lạc. 

'” Bảo vũ xa ?Ÿ #l 3#, xe có gắn lông chim; xem kinh 1 phẩm 23. 
? Mật-si # đấ, trên kia chép Mật-đề. 


“Bấy giờ có Phật xuất hiện ở đời giáo hóa nhân dân, hiệu là Di- 
lặc, Chí chân, Đẳng chánh giác, Minh hành túc, Thiện thệ, Thế 
gian giải, Vô thượng sỹ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, 
hiệu Phật Thế Tôn. 

“Trương giả, nên biết, quan điển tàng Thiện Bảo lúc đó há là ai 
khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Chủ kho bấy giờ chính 
là Trưởng giả hiện nay vậy. 

“Bấy giờ vua Tương-khư đem vàng bạc đi làm phước đức rộng 
rãi. Vua dẫn theo tám vạn bốn nghìn đại thần vây quanh trước 
sau đi đến chỗ Di-lặc mà xuất gia học đạo. Quan điển tàng 
cũng làm phước đức rộng rãi, rỖi cũng xuất gia học đạo, chấm 
dứt biên tế khổ. Đấy đều là do Trưởng giả dắt [819b] dẫn bốn 
con khiến tự quy y Phật, Pháp, Tăng Tỳ kheo. Do bởi công đức 
này mà không rơi vào ba nẻo dữ. Lại do duyên đức này mà 
được bốn kho báu lớn. Cũng do bởi báo ứng này mà làm người 
quản lý kho tảng cho vua Tương-khư, rồi ngay trong đời ấy mà 
chấm dứt biên tế khổ. Vì saovậy? Công đức quy y Phật, Pháp, 
Tăng không thể lường hết được. Những ai tự quy y Phật, Pháp, 
Chúng, phước đức đều như vậy. 

“Cho nên, này Trưởng giả, hãy thương tưởng đến các loài hữu 
hình, tìm câu phương tiện hướng đến Phật pháp. Như vây, 
Trưởng giả, hãy học điều này.” 


Trưởng giả Cấp Cô Độc khi â ây hoan hỷ phần khởi không thê 
dừng được, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng, 
làm lễ rồi lui đi. Bốn người con của ông cũng vậy. 


Bấy giờ trưởng giả Cấp Cô Độc cùng với bốn con nghe những 
điêu Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

KINH SÓ 8” 

Tôi nghe như vây: 





?' Tham chiếu Pali, M. 143. Anäthapindikoväda (R. iii. 257). Hán, 7ng 6, 
kinh 28. 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy ØiỜ trưởng Cấp Cô Độc thân mang trọng bệnh. Xá-lơi- 
phất, bằng thiên nhãn thanh tịnh không bợn dơ, thấy trưởng giả 
Cấp Cô Độc thân mang trọng bệnh, bèn nói với A-nan: 

“Thầy cùng tôi đi đến thăm Trưởng giả Cấp Cô Độc.” 

A nan đáp: 

“Nên biết bây giờ là đúng lúc.” 

Lúc bẩy giờ, đến giờ, A-nan khóac y ôm bát vào thành Xá-vệ 
khất thực; lần hồi đi đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc, ngồi lên 
chỗ ngồi. Khi ấy Xá-lợi-phất đang ở trên chỗ ngồi, nói với 
trưởng giả Cấp Cô Độc: 

“Bệnh của ông nay có thêm bớt gì không? Có thấy đau nhức 
bớt dần mà không tăng thêm nặng không?” 

Trưởng gia đáp: 

“Bệnh của con giờ rất ít hy vọng. Chỉ cảm thấy tăng chứ không 
cảm thấy giảm.” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Bây giờ Trưởng giả hãy nhớ tưởng Phật, rằng Như Lai là bậc 
Chí chân, Đăng chánh giác, Minh hành túc, Thiện thệ, Thế gian 
giải, Vô thượng sỹ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, hiệu 
Phật Thế Tôn. Ông cũng hãy nhớ tưởng Pháp, rằng Pháp của 
Như Lai rất sâu thăm, đáng tôn, đáng quý, không gì sánh bằng, 
là điều mà Hiền Thánh tu hành. Ông cũng hãy nhớ tưởng Tăng, 
rằng Thánh chúng của Như Lai hòa thuận trên dưới, không 
tranh tụng, thành tựu pháp tùy pháp. Thánh chúng ấy thành tựu 
giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, 
thành tựu giải thoát tri kiến. Tăng ấy gồm bốn đôi tám hạng. 
Đấy gọi là Thánh chúng của Như Lai đáng tôn, đáng quý, là 
ruộng phước vô thượng của thế gian. 


“Này Trưởng giả, nếu ai tu hành niệm Phật, [819c| niệm Pháp, 
niệm Tăng Tỳ kheo, phước đức ấy không thể tính kể, đạt đến 
chỗ cam lộ diệt tận. 

“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, niệm Tam tôn Phật, Pháp, 
Thánh chúng, mà đọa vào ba nẻo dữ, không có trường hợp ấy. 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân ây tu niệm Tam tôn chắc chăn đi 
đến cõi lành, sanh lên trời, trong loài người. 

“Rồi sau đó, này Trưởng giả, không khởi nơi sắc,” cũng không 
y sắc mà khởi nơi thức°”` không khởi nơi thanh, cũng không y 
thanh mà khởi nơi thức; không khởi hương, cũng không y 
hương mà khởi nơi thức; không khởi nơi vị, cũng không y vị 
mả khởi nơi thức; không khởi nơi xúc trơn mịn, cũng không y 
xúc trơn mịn mà khởi nơi thức; không khởi nơi ý, cũng không 
y ý mà khởi nơi thức. Không khởi đời này, đời sau; ”” cũng 
không y đời này, đời sau mà khởi nơi thức. Không khởi nơi ái, 
cũng không y ái mà khởi nơi thức. Vì sao vậy? Duyên ái mà có 
thủ; duyên thủ mà có hữu; duyên hữu mà có sanh, chết, sầu ưu 
khổ não không thể kể hết. Đó là có năm khô thủ uẫn này. 
“Không có ngã, nhân, thọ mạng, sĩ phu, manh triệu, các loải 
hữu hình.” Khi mắt khởi thì khởi, không biết nó từ đâu đến. 
Khi mắt diệt thì diệt, không biết nó đi về đâu. Không có, mà 
mắt sanh; đã có, rồi mắt diệt; thảy đều do nhân duyên của các 
pháp tụ hội. Nói là pháp nhân duyên, đó là, duyên cái này mà 





? Hán: bất khởi ư sắc ®4eZ‡* &,. Pali: na cakkhum upädiyissämi, tôi 
klhông chấp thủ sắc; nhưng bản Hán đọc là zdessami, tôi sẽ không khởi 
3 Pali: na ca me cakkhumissitam viãñãnam bhavissati, tôi cũng không có 
thức y nơi mắt. 

”! Hán: kim thế, hậu thế. Pali: /2;4/okam, paralokam, thê giới này, thễ giới 
khác. 

” Các từ khác nhau chỉ tự ngã: ngã ‡š (Pali: zZ, Skt. Zønan), nhân 
(Pali: puggala, Skt. pudeala), thọ mạng z#fầ (Pali, Skt.: 7a), sĩ phu -:Z 








(Pali: purisa, Skt. purusa), manh triệu ÑÑ3Ök (Cbằng triệu? có dấu hiệu nảy 
mầm, Pali, Skt. 5/i/a, mầm sống, sinh vật, linh vật). 


có cái kia; cái này không thì cái kia không. Tức là, duyên vô 
minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, 
duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc*, duyên xúc có 
thọ*, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ*, duyên thủ có hữu, 
duyên hữu có sanh, duyên sanh có chết, duyên chết có sầu ưu 
khổ não không thể kế xiết. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy. 
Không có, mà sanh; đã có, rồi diệt; không biết nó từ đâu đến 
cũng không biết nó đi về đâu; thảy đều do nhân duyên của các 
pháp tụ hội. Này Trưởng giả, đó gọi là pháp hành Không đệ 
nhất.” 

Bấy giơ trưởng giả Cấp Cô Độc buôn rầu rơi lệ không thể tự 
dừng. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Cấp Cô Độc: 

“Vì nhân duyên gì mà ông bị cảm như vậy?” 

Trưởng giả đáp: 

“Không phải con bi cảm. Vì sao? Xưa con đã nhiều lần thừa sự 
Phật, cũng tôn kính các Tỳ kheo trưởng lão, nhưng chưa hề 
nghe được pháp tôn quý như vậy, như những điều mà Xá-lợi- 
phất giảng dạy.” 

Khi ấy A-nan nói với Cấp Cô Độc: 

“Trưởng giả, nên biết, thế gian có hai hạng [820a] người được 
Như Lai nói đến. Những gì là hai? Một là biết lạc, hai là biết 
khổ. Người đã quen sống với lạc kia, như thiện gia nam từ Da- 
thâu-đề. Người quen sống với khổ kia như Tỳ kheo Bà-già-ê. 
Lại nữa, này Trưởng giả, Tỳ kheo Da-thâu-đề giải Không đệ 
nhất. Người được tín giải thoát là Tỳ kheo Bà-già-lê. Lại nữa, 
này Trưởng giả, người biết khổ và người biết lạc, cả đều tâm 
được giải thoát, cả hai đều là đệ tử của Như Lai, không ai có 
thể sánh bằng. Bởi vì họ không chìm mắt (chết), cũng không 
sanh.” Cả hai đều tỉnh cần vâng lời Phật dạy không biếng 





° Pali, A-nan hỏi Cấp Cô Độc: oljzasỉ kho tam, gahapdti, samsidasi kho 
tam, gahapat? “Giả chủ, ông đang bám chặt lây (sự sông), hay đang chìm 
lĩm (chêt)?” 


nhác, bỏ phế. Nhưng vì tâm có sự tăng giảm, nên người ta có 
kẻ biết, có kẻ không biết. Đúng như Trưởng giả đã nói, “Xưa 
con đã nhiều lần thừa sự Phật, cũng tôn kính các Tỳ kheo 
trưởng lão, nhưng trước đây chưa hề nghe được pháp tôn quý 
như vậy, như những điều mà Xá-lợi-phất giảng dạy. Tỳ kheo 
Da-thâu-đề nhìn nơi đất mà tâm được giải thoát. Tỳ kheo Bà- 
giả-lÊ quán sát nhìn con dao mà tức thì tâm được giải thoát. 
Cho nên, này Trưởng giả, nên làm như Tỳ kheo Bà-già- lê.” 
Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp một cách rộng rãi, khiến 
ông hoan hý, khiến phát tâm vô thượng. Sau đó, ngài rời chỗ 
ngồi đứng dậy mà đi. 
Xá-lợi-phất đi chưa bao lâu, giây lát Cấp Cô Độc mạng 
chung,sanh lên trời Tam thập tam. Thiên tử Cấp Cô Độc này có 
năm công đức hơn hẫn chư thiên kia. Những gì là năm? Thọ 
mạng cõi trời, nhan sắc cõi trời, lạc thú cõi trời, oai thần cõi 
trời, và ánh sáng cõi trời. Thiên tử Cấp Cô Độc khi ấy suy nghĩ 
như vầy, “Ta có được thân này là do ân đức của Như Lai. Nay 
ta không nên an trú mà hưởng thụ nơi ngũ dục. Trước hết, hãy 
đến Thể Tôn lễ bái, thăm hỏi. 
Rồi thiên tử Cấp Cô Độc với các thiên tử khác vây quanh trước 
sau cầm hoa trời rải lên thân Như Lai. Như Lai lúc ấy đang ở 
trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Vị thiên 
tử này đứng giữa hư không, chắp tay hướng về Thế Tôn mà nói 
bài kệ: 

Đây là cõi Kỳ-hoàn, 

Chúng Tiên nhân” đang ở. 

Nơi Pháp vương ngự trị; 

Khiến phát tâm hoan hỷ. 





*” Tiên nhân chúng; Tiên nhân ở đây chỉ Phật. Chúng, dịch nghĩa của Tăng. 
PälI: /sisangha. 


Thiên tử Cấp Cô Độc nói xong bài kệ này, Như Lai im lặng ân 
khả. Liên khi ây, vị thiên tử này nghĩ, “Như Lai đã im lặng ân 
khả, ta nên xả thân túc đê xuông hâu một bên. 
Bấy giờ Thiên tử Cấp Cô Độc bạch [820b] Thế Tôn rằng: 
“Con là Tu-đạt, lại tên là Cấp Cô Độc mà mọi người đều rõ, lại 
cũng là đệ tử của Như Lai, vâng lời dạy của Thánh Tôn. Nay 
con đã mạng chung, sanh lên trời Tam thập tam.” 
Thế Tôn nói: 
“Ông do ân đức gì mà nay được thân trời này?” 
Thiên tử bạch Phật: 
“Con mông nhờ oal lực của Phật mà được thân trời.” 
Rồi thiên tử Cấp Cô Độc rải hoa trời lên trên thân Như Lai, và 
cũng rải lên trên thân của A-nan và Xá-lợi-phât. Sau đó, đi 
nhiêu khắp Kỳ-hòan bảy vòng, và biên mât. 
Bấy giờ Thế Tôn nói với A-nan: 
“Đêm qua có thiên tử đến chỗ Ta, nói bài kệ sau đây.: 

Đây là cõi Kỳ-hoàn, 

Chúng Tiên nhân đang ở. 

Nơi Pháp vương ngự trị; 

Khiên phát tâm hoan hỷ. 
“Ròi thiên tử ấy đi nhiều khắp Kỳ-hoan bảy vòng, và lui mất. 
A-nan, ông có biệt thiên tử ây không?” 
A nan đáp: 
“Tất nhiên là Trưởng giả Cấp Cô Độc.” 
Phật nói: 
“A-nan, đúng như lời ông nói. Lành thay, ông bằng trí vị trí” 
mà biệt được thiên tử ây. Vì sao vậy? VỊ đó là thiên tử Câp Cô 
Độc.” 
A nan bạch Phật: 





? Vị tri trí 4#, trí chư biết, chỉ trí tuệ của bậc hữu học. Pali: azññã¡a. 


“Cấp Cô Độc nay sanh lên trời, tên là gì?” 

Phật đáp: 

“Vẫn tên là Cấp Cô Độc. Vì sao vậy? Vị thiên tử này ngay 
ngày mới sanh chư thiên ở đó ai cũng nói, “Thiên tử này khi 
còn ở loài người là đệ tử của Như Lai, luôn luôn với đăng tâm 
mà bô thí rộng khắp, giúp đỡ hêt thảy những người nghèo khô. 
Do công đức này, ở trên trời Tam thập tam vẫn gọi tên cũ là 
Câp Cô Độc.” 

Bấy giờ Thế Tôn ói với các Tỳ kheo: 

“Tỳ kheo mà có công đức lớn, thành tựu trí tuệ, đó là A-nan. 
Nay đang ở địa vị hữu học mà trí tuệ không ai sánh băng. Vì 
sao vậy? Điêu mà A-la-hán cân phải biệt, thì A-nan cũng biệt. 
Điêu cân học nơi chư Phật quá khứ, A-nan cũng đêu biết rõ. 
Thời quá khứ có người nghe rôi mới hiêu rõ, còn như Tỳ kheo 
A-nan hiện nay mới nhìn ngăm cũng biệt rõ, răng “Như Lai cân 
như vậy, Như Lai không cân như vậy. Đệ tử của chư Phật quá 
khứ nhập định rôi mới biệt sự việc chưa xảy ra. Còn như Tỳ 
lheo A-nan của Ta ngày nay nhìn đên là tỏ rõ.” 

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Trong hàng Thanh văn của Ta, hiểu biết rộng rãi, có tinh tấn 
dũng mãnh, niệm không thác loạn. đa [820c| văn đệ nhât, có 
khả năng châp sự, đó là Tỳ kheo A-nan.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 97? 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 





” Tham chiếu Pali, A. VII 59 Sattabhariyä (R. ¡v. 91). 


Bấy giờ trưởng Cấp Cô Độc có người con dâu tên là Thiện 
Sanh,°° dung mạo xinh đẹp, mặt như màu hoa đào, là con gái 
của vị đại thân của vua Ba-tư-nặc, `" Ỷ vào dòng họ, cậy thê hào 
tộc, không cung kính cha mẹ chông và chông, cũng không thờ 
Phật, Pháp, Tăng Tỳ kheo, không kính phụng Tam tôn. 

Bấy giờ trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy 
dưới chân, rồi ngôi xuông một bên. Ông trưởng giả bạch Thế 
Tôn rằng: 

“Gần đây con cưới vợ cho con trai. Nàng ấy là con gái của vị 
đại thân của vua Ba-tư-nặc, tự thị dòng tộc trọng vọng, không 
thừa sự Tam tôn, không biệt trưởng lão, tôn ti. Cúi mong Thê 
tôn thuyêt pháp đê nàng sanh hoan hỷ, tâm ý khai tỏ.” 

Như Lai khi ấy im lặng hứa khả điều mà trưởng giả nói. Ông 
trưởng giả lại bạch Phật: 

“Cúi mong Thế Tôn nhận lời thỉnh của con, cùng với Tăng Tỳ 
kheo.” 

Khi ông trưởng giả thấy Thế Tôn im lặng nhận lời, liền rời chỗ 
ngôi đứng dậy, lạy Phật, nhiêu ba vòng, rôi lui vê. 

Về đên nhà, ông cho sửa soạn các thứ ầm thực, trải dọn chỗ 
ngôi tôt đẹp. Khi đên giờ, ông bạch Phật: 

“Cui xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con. Cơm dã dọn đủ.” 

Bấy giờ Thế Tôn dẫn các Tỳ kheo vây quanh trước sau đi đến 
nhà ông trưởng giả, ngồi lên chỗ ngồi dọn sẵn. Ông trưởng giả 
lấy lẫy một cái ghế nhỏ, ngồi trước Như Lai. Rồi Thế Tôn nói 
với cô Thiện Sanh: 

“Này con gái ông Trưởng giả, nên biết, chồng đối với vợ có 
bốn việc. `” Những gì là bổn? Có người vợ như là mẹ. Có người 





3° Thện Sanh ‡#“E, Pali: Sujãtã. 

3! Theo tài liệu Pali, cô là em gái út của bà Visakhã, con của Trưởng giả 
DhanañJayasetthi. 

3* Pali: có bảy loại vợ 


vợ như là bạn thân, có người vợ như là giặc, có người vợ như 
là nô tỳ. 

“Cô nên biết, vợ như mẹ, ây là tùy thời chăm sóc chồng không 
để thiếu thốn, thờ kính, phục vụ. Người ấy được chư thiên hộ 
vệ; người và loài phi nhân không thể rình cơ hội. Này con gái 
ông trưởng giả, đó gọi là vợ như mẹ. 

“Người vợ kia như thế nảo gọi là bạn thân? Ở đây, này con gái 
ông trưởng giả, sau khi thấy chồng rồi, tâm không tăng giảm, 
cùng chung vui hay khổ. Đó gọi là vợ như bạn thân. 

Thể nào gọi vợ như giặc? Ở đây, này Cô, khi thấy chồng, trong 
lòng sân nhuế, [821a], ganh ghét chồng, không phục vụ, không 
thờ kính, không cung kính, thấy là muốn hại, mà tâm để nơi 
người khác. Chồng không thân vợ, vợ cũng không thân chồng. 
Người ấy không được mọi người yếu kính; không được chư 
thiên hộ vệ, sẽ bị ác quỷ xâm hại; thân hoại mạng chung sanh 
vào địa ngục. Người như vậy gọi là vợ như giặc. 

“Thế nào là vợ như nô tỳ? Ở đây, người vợ hiền lương, thấy 
chồng thì tùy thời chăm sóc, nhẫn nhịn lời nói, không bao giờ 
cãi lại; nhẫn chịu khô lạnh, hằng có tâm từ ái, Đối với Tam tôn 
thì sanh niệm tưởng này. “Kia còn thì tôi còn. Kia suy thì tôi 
suy.' Do sự việc ây, người ấy được chư thiên hộ vệ; người và 
loài phi nhân đều yêu mến; thân hoại mạng chung sanh vào 
chỗ lành, sanh lên trời. 

“Đó là, này con gái ông Trưởng giả, có bố loại vợ này. Nay Cô 
thuộc vào loại nào?” 

Cô gái ấy sau khi nghe Thế Tôn nói, liền đến trước Phật, lạy 
dưới chân rồi bạch Thế Tôn răng: 

“Cúi lạy Thế Tôn, con nay xin sửa đôi viêc đã qua, tu tập việc 
sẽ đến. Không còn dám như trước nữa.. Từ nay vỀ sau, con sẽ 
thường hành lễ pháp như là nô tỳ vậy.” 


Rồi nàng Thiện Sanh trở lại chỗ chồng, cúi đầu lạy dưới chân: 
“Nay xin nguyện chăm sóc người như là nô tỷ.” 


Sau đó, nàng Thiện Sanh lại đến Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân, rồi ngôi xuông một bên. Thê Tôn lân lượt thuyêt pháp, 
nÓI VỆ gIỚI, vê thí, vê sanh thiên, dục là bât tịnh tưởng, dâm là 
đại ô uê. Khi Thê Tôn biệt tâm ý cô đã khai tỏ, như pháp mà 
chư Phật thường thuyêt là Khô, Tập, Tận, Đạo; bây giờ Thê 
Tôn cũng nói hệt cho cô nghe. Tức thì ngay trên chỗ ngôi, cô 
được pháp nhãn thanh tịnh. Như tâm vải mới dê nhuộm mảu. 
Đây cũng như vậy, cô phân biệt các pháp, khéo hiệu ý nghĩa 
thâm diệu, tự quy y Tam tôn, thọ năm giới. 

Bấy giờ cô gái Thiên Sanh nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SỐ 19 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi- phất đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy 
dưới chân rồi ngồi xuống một bên. Giây lát, rời chỗ ngồi, bạch 
Thế Tôn rằng: 

“Thế Tôn thường khen ngợi địa vị cao, hào tộc tôn quý mà 
không nói đên hạng thâp hèn. Còn con, bạch Thê Tôn, không 
khen ngợi hào tộc tôn quý, cũng không nói đến hạng thấp hèn. 
Con giữ bực trung mà nói, khiến người được xuất gia học đạo.” 


Phật nói với Xá-lợi-phất: 


“Ông tự nói là không khen ngợi [821Ib| hào tộc tôn quý, không 
nói hạng thấp hèn, giữ bực trung mà nói, để khiến người được 
xuất gia học đạo. Nhưng Ta nay không nói thượng, trung, hạ 
dẫn đến thọ sanh”. Vì sao vậy? Phàm sanh là rất khổ, không 
đáng để ước nguyện. Như đồng phân kia, một ít mà còn rất hôi 
thối, huống chi là chứa nhiều. Nay sự thọ sanh cũng vậy. Một 
đời hay hai đời còn là khô nạn, huống nữa lưu chuyên vô cùng 





* Hán: thọ sanh phần Z#”E2}. 


mà lại có thể cam chịu. Do hữu mà có sanh. Do sanh mà có già. 
Do già mà có bệnh, có chết, sầu ưu khỏ não, có øì vui mà tham 
đắm? Như thế thành thân năm thủ uẫn. 

“Ta nay sau khi quán sát nghĩa này, nên nói một đời, hai đời, 
còn là khổ nạn, huống nữa lưu chuyên vô cùng mà lại có thể 
cam chịu. 

“Này Xá-lợi-phất, nếu có ý muốn thọ sanh, nên phát nguyện 
sanh vào nhà hào quý chứ không sanh thấp hèn. Vì sao vậy? 
Xá-lợi-phất, chúng sanh đêm dài bị tâm trói buộc chứ không 
phải bị hào quý trói buộc. Nhưng này, Xá-lợi-phất, Ta vốn ở 
nhà hào quý, là dòng sát-lời, xuất từ Chuyển luân Thánh 
vương. Giả sử không xuất gia học đạo, Ta làm Chuyển luân 
Thánh vương. Nay xả ngôi vị Chuyên luân Thánh vương mà 
xuất gia học đạo, thành Đạo vô thượng. Phàm sanh vào nhà 
thấp hèn, không được xuất gia học đạo, ngược lại phải rơi vào 
nẻo dữ. Cho nên, Xá-lợi-phất, hãy tìm cầu phương tiện hàng 
phục tâm. Như vậy, Xá-lợi-phất, hãy học điều này.” 

Bấy giờ Xá-lợi-phất nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





** Bản hán, hết quyền 49. (30 Chạp, Giáp thân). 


PHẨM 82: ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT-NIÉT-BÀN 
KINH SỐ 1 
Nghe nhe vầy: 
Một thời Phật trú tại Tỳ-xá-ly, trong giảng đường Phổ Tập, 
cùng với chúng đại Tỳ kheo 500 vỊ. 
Bấy giờ Đại Ái Đạo' đang trú tại thành Tỳ-xá-ly, trong chùa 
Cao đài” cùng với chúng đại Tỳ kheo ni 500 vị, thảy đều A-la- 
hán, đã dứt sạch các lậu. 
Đại Ái Đạo nghe các Tỳ kheo ni [821e] nói, “Như Lai không 
bao lâu nữa, không quá ba tháng, sẽ diệt độ, giữa đôi cây sa-la, 
tại Câu-di-na-kiệt.” Bà liên suy nghĩ, “Ta không kham thây 
Như Lai diệt độ. Vậy nay Ta nên diệt độ trước.” Rôi Đại AI 
Đạo đi đên Thế Tôn,` cúi đầu lạy dưới chân, và ngôi xông mọt 
bên. Khi ây Bà bạch Phật: 
“Tôi nghe Thế Tôn không bao lâu nữa, không quá ba tháng, sẽ 
nhập Niêt-bàn giữa đôi cây sa-la, tại Câu-di-na-kiệt. Tôi nay 
không kham thây Thê Tôn và A-nan diệt độ. Cúi mong Thê 
Tôn cho phép tôi diệt độ.” 
Lúc bấy giờ Thế Tôn im lặng Đại Ái Đạo lại bạch Phật” 
“Từ nay trở đi, cúi mong Thế Tôn cho Tỳ kheo ni thuyết giới.” 





' Đại Ái Đạo Z3, đi mẫu của Phật. Nguyên Skt. MahãprajãpatT (Pali: 
Mahãñpajãpati), phiên âm là Ma-ha Ba-xà-ba-đề /# 3†»* Bl 4‡‡, dịch là Đại 
Sanh Chủ & # ‡. Một số Hán dịch là Đại Ái Đạo, có lẽ Skt đọc là 
MahäpriyapatI (?). 

? Cao đài tự 3Š. Pali: Kũtagarasälã (Kũftagãra-vihãra?), tại đây, Bà 
cùng 500 Thích nữ lần đầu tiên trờ thành Tỳ kheo ni. Nhưng không thấy nói 
có chùa ni ở đâu đây. 

3 Tài liệu Pali nói, khi dừng chân tại miếu Cãpãla, Phật báo hiệu sẽ nhập 
Niết-bàn. Miếu Cãpãla ở gần Vesäli, nhưng không rõ bao xa. Lúc này, Bà 
đã 120 tuổi. 


Phật nói: 

“Nay Ta cho phép Tỳ kheo ni thuyết cắm giới cho Tỳ kheo nị, 
đúng như câm giới mà Ta đã ban hành, chớ đề sai phạm.” 

Đại Ái Đạo đến trước lạy dưới chân Phật, rồi đứng trước Phật. 
Bà bạch Phật: 

“Nay tôi không còn thấy nhan sắc của Như Lai, cũng không 
thấy chư Phật tương lai, không còn chịu bào thai nữa, vĩnh viễn 
ở trong Vô vi. Hôm nay từ biệt Thánh nhan, không bao giờ còn 
gặp lại nữa.” 

Rồi Đại Ái Đại nhiễu quanh Phật ba vòng, và lui đi. Trở về 
trong Ni chúng, Bà nói với các Tỳ kheo nĩ: 

“Nay ta muốn nhập Niết-bàn giới Vô vi. Sở dĩ như vậy vì Như 
Lai không bao lâu nữa sẽ diệt độ. Các ngươi hãy tùy thời thích 
hợp làm những điêu cân làm.” 

Khi ấy Tỳ kheo ni Sai-ma, Tỳ kheo ni Ưu-bát Sắc, Tỳ kheo nỉ 
Cơ-lợi-thí, Tỳ kheo ni Xá-cừu-lê, Tỳ kheo ni Xa-ma, Tỳ kheo 
ni Bát-đà-luyện-chá, Tỳ kheo mi Bà-la-chá-la, Tỳ kheo ni Ca- 
chiên-diên, Tỳ kheo ni Xà-da,ˆ cùng 500 Tỳ kheo ni, đi đên 
chô Thê Tôn, đứng sang một bên. Khi ây Tỳ kheo Ni Sai-ma, 
Thượng thủ của 500 Tỳ kheo mi, bạch Phật răng: 

“Chúng con nghe Như Lai không bao lâu nữa sẽ diệt độ. Chúng 
con không nỡ thây Thê Tôn và A-nan diệt độ trước. Cúi mong 
Thê Tôn cho phép chúng con diệt độ trước. Chúng con nay vào 
Niêt-bàn chính là đúng lúc.” 

Khi ấy |823a| Thế Tôn im lặng hứa khả. Tỳ kheo ni Sai-ma 
cùng với 500 Tỳ kheo ni thây Thê Tôn đã im lặng hứa khả, liên 





* Các Tỳ kheo ni danh tiếng, Sai-ma š/#, Uu-bát Sắc †##‡ ở,, Cơ-lợi-thí 
*X#| 2È, Xá-cừu-lê uất, Xa-ma 2#7#, Bát-đà-luyện-chá #kF# B|‡z, Bà- 
la-chá-la 3 lễ ‡ø lễ, Ca-chiên-diên 3»2#Z#, Xà-da B]Ö, xem phẩm 5. 
Nhưng phiên dịch không thống nhất. 


đến trước lạy dưới chân Phật, đi nhiễu ba vòng, rồi lui đi, trờ 
về thất của mình. 

Lúc bấy giờ Đại Ái Đạo đóng cửa giảng đường, gióng kiền 
chùy, trải tọa cụ trên đất trồng. Sau đó, Bà bay lên hư không, 
ngồi, nằm, hoặc kinh hành, hoặc phát ra ngọn lửa, dưới thân 
bốc khói, trên thân bốc lửa, hoặc dưới thân bốc lửa, trên thân 
bốc khói, hoặc toàn thân bốc lửa, hoặc toàn thân bốc khói; hoặc 
hông trái phun nước, hông phải phun lửa; hoặc hông trái phun 
lửa, hông phải phun nước; hoặc phía trước phun lửa, phía sau 
phun nước; hoặc phía trước phun nước, phía sau phun lửa; 
hoặc toàn thân phun lửa, hoặc toàn thân phun nước. Sau khi 
thực hiện các biến hóa như vậy, Đai Ái Đạo trở về chỗ ngôi, 
kiết già mà ngôi, thân ngay, ý chánh, buộc niệm trước mắt, 
nhập sơ thiền; xuất sơ thiền no nhị thiền; xuất nhị thiền nhập 
tam thiền; xuất tam thiền nhập tứ thiền, xuất tứ thiền nhập 
không xứ; xuất không xứ nhập thức xứ; từ thức xứ nhập vô sở 
hữu xứ; từ vô sở hữu xứ nhập phi tưởng phi phi tưởng; xuất phi 
tưởng phi phi tưởng nhập tưởng thọ diệt; xuất tưởng thọ diệt 
trở lại nhập phi tưởng phi phi tưởng; xuất phi tưởng phi phi 
tưởng trở lại nhập vô sở hữu xứ; xuất vô sở hữu xứ trở lại nhập 
thức xứ; xuất thức xứ trở lại nhập không xứ; xuất không xứ trở 
lại nhập tứ thiền; xuất tứ thiền trở lại nhập tam thiền; xuất tam 
thiền trở lại nhập nhị thiền; xuất nhị thiền trở lại nhập sơ thiền; 
xuất sơ thiền nhập nhị thiền; xuất nhị thiền nhập tam thiền; 
xuất tam thiền nhập tứ thiền. Sau khi nhập tứ thiền, liền diệt 
độ. Khi ây trời đất rung động lớn; phía đông vọt lên, phía tây 
chìm xuông; phía tây vọt lên, phía đông chìm xuống; bốn bên 
đều vọt lên, ở giữa chìm xuống; lại bốn mặt có gió mát nổi lên. 
Chư thiên trong hư không tấu nhạc. Chư thiên Dục giới buồn 
khóc, nước mắt rơi xuống như mùa xuân trời tuôn nưỡc mưa 
ngọt. Các vị trời thần diệu nghiền nát hoa ưu-bát làm bột thơm; 
lại nghiền nát chiên đản, rải lên phía trên. Lúc bấy giờ, Tỳ kheo 
ni Sai-ma, Tỳ kheo ni Ưu-bát Sắc, Tỳ kheo ni Cơ-lợi-thí Cù- 
đàm-di, Tỳ kheo ni Xá-cù-li, Tỳ kheo ni Xa-ma, Tỳ kheo ni 


Bất. đà-lan-giá-la, Tỳ kheo ni Ca-chiên-diên, Tỳ kheo ni Xả- 
da;` các Tỳ kheo ni này là [822b| Thượng thủ của 500 Tỳ kheo 
n1; mỗi VỊ trải tọa cụ trên đất trồng, sau đó, bay lên hư không, 
ngồi, nằm, hoặc kinh hành, thực hiện 18 biến hóa, cho đến 
nhập tưởng tri diệt, rồi diệt độ.” 

Lúc bây giờ trong thành Tỳ-da-ly có vị đại tướng tên là Da- 
thâu-đề, dẫn năm trăm đồng tử tụ tập tại giảng đường Phố hội, 
cùng bàn luận một số vấn đề. Du-thâu-đề và 500 đồng tử từ xa 
thây 18 biên hóa của 500 Tỳ kheo ni. Thây như vây, họ rât 
hoan hỷ phân khởi không thê dừng được, thảy đêu chấp tay 
hướng về phía đó. Lúc đó, Thê Tôn nói với A-nan: 

“Ông hãy đến chỗ tướng quân Da-thâu-đề, bảo rằng: Hãy 
nhanh chóng sửa soạn 500 khăn trải giường, 500 khăn trải 
ngôi, 500 hủ bơ, 500 hủ dâu mè, 500 cô xe tang, 500 bó hương, 
500 xe củi.” 

A-nan bước lên trước hỏi: 

“Không rõ Thế Tôn muốn làm gì?” 

Phật nói: 

“Đại Ái Đạo đã diệt độ. Năm trăm Tỳ kheo ni cũng nhập Niết- 
bàn. Chúng ta sẽ cúng dường xá-lợi.” 

A-nan nghe nói thế, buồn thương giao cảm không cầm được: 
“Đại Ái Đạo sao diệt độ vội thế?” 

Rồi A-nan lây tay gạt lệ, đi đến chỗ đại tướng Da- thâu- đề. Da- 
thâu-đề thấy A-nan từ xa đi lại, liền đứng dậy đón tiếp, cùng 
nói lời chào đón: 

“Kính chảo A-nan! Có điều gì dạy bảo mà đến bất thường như 
vậy?”A nan đáp: 





” Danh sách đã nêu trên, nhưng đây lại có vài phiên âm khác, không thống 
nhất. 

° Bản Hán kết vẫn tắt nên có vẻ thiếu. A-la-hán không nhập Niết-bàn trong 
Diệt tận định. 


Tôi là sứ giả của Phật, có điều yêu cầu.” 

Đại tướng liền hỏi: 

“Ngài có điều gì dạy bảo?” 

A nan nói: 

“Thế Tôn sai nói với Đại tướng: Hãy nhanh chóng sửa soạn 
500 khăn trải gl1ường, 500 khăn trải ngôi, 500 hủ bơ, 500 hủ 
dâu mè, 500 cô xe tang, 500 bó hương, 500 xe củi. Đại A1 Đạo 
cùng năm trăm Tỳ kheo mi đêu đã diệt độ. Chúng ta sẽ cúng 
dường xá- lợi.” 

Khi ấy đại tướng buồn khóc thương cảm, nói rằng: 

“Đại Ái Đạo cùng năm trăm Tỳ kheo ni sao điệt độ sớm. vậy 
thay! AI sẽ răn dạy chúng tôi, khuyên khích chúng tôi bô thí 
vật thực?”” 

Đại tướng Da-thâu-đề liền sửa soạn 500 khăn trải giường, 500 
khăn trải ngồi, 500 hủ bơ, 500 hủ dâu mè, 500 cô xe tang, 500 
bó hương, 500 xe củi và các dụng cụ để hỏa thiêu. Xong rỒi, 
ông đên Thê Tôn, cúi lạy dưới chân và đứng sang một bên. Đại 
tướng Da-thâu-đề bạch Thê Tôn: 

“Theo như Như Lai dạy, hôm nay chúng con đã sửa soạn đủ 
các dụng cụ đê cúng dường.” 

Phật nói: 

[822c] “Các ông mỗi người mang di thể của Đại Ái Đạo và của 
500 Tỳ kheo mi ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, đi đên chỗ đông trông. 
Ta muôn đên đó cúng dường xá-lợi.” 

Đại tướng bạch Phật: 

“Thưa vâng, Thế Tôn.” 

Khi ấy đại tướng đi đến chỗ Đại Ái Đạo, bảo một người: 





Nguyên bản: phân-đàn bó thí. 
ở Da-duy Ä§#È, trên kia, kinh 3 phẩm 51 âm là xà-tuần, đều là phiên âm 
khác của trả-tỳ, tức hỏa thiêu. 


“Ngươi hãy bắc thang leo tường mả vào bên trong, từ từ mới 
công chớ có gây tiếng động.” 

Người ấy vâng lệnh, leo vào bên trong, mở cửa. Đại tướng lại 
sai 500 người đưa các di thê đặt lên giường. Bây gờ có hai sa- 
di-ni ở đó. Một, tên là Nan-đà, và hai, tên là Ưu-ban-nan-đà. 
Hai sa-di-nI nói với đại tướng: 

“Thôi, thôi, Đại tướng! Chớ quấy nhiều các Sư.” 

Đại tướng Da-thâu-đề nói: 

“Không phải Thầy của các Cô ngủ, mà diệt độ cả rồi.” 

Hai sa-di-mi nghe nói các Sư đã diệt độ, trong lòng kinh sợ, liền 
nghĩ thầm: “Xem thế thì, pháp gì tập khởi, đều là pháp diệt 
tận.” Tức thì, ngay trên chỗ ngồi mà được ba minh, sáu thông. 
Hai sa-di-ni liền bay lên hư không, trước hết, đến chỗ đồng 
hoang thực hiện 18 biên hóa, ngôi, năm, kinh hành, thân tuôn 
nước, bôc lửa, biên hóa vô lượng. Rôi ngay đó mà bát-niêt-bàn 
trong Niêt-bàn-giới vô dư. 

Bấy giờ Thế Tôn dẫn các Tỳ kheo vây quanh trước sau đi đến 
chỗ Đại AI Đạo, trong chùa ni. Thê Tôn bảo A-nan, nan-đà, 
La-hâu-la: 

“Các ngưỡi hãy khiêng di thể của Đại Ái Đạo. Ta sẽ tự thân 
cúng dường.” 

Khi ấy Thích Đề-hoàn Nhân biết những điều suy nghĩ trong 
lòng Thê Tôn, tức thì, khoảnh khắc như lực sỹ co duôi cánh 
tay, từ Tam thập tam thiên hiện đên Tỳ-da-li, đên chỗ Thê Tôn, 
cúi đâu lạy dưới chân, rồi đứng sang một bên. Trong đây, các 
Tỳ kheo lậu tận đêu trông thây Thích Đê-hoàn Nhân và chư 
thiên Tam thập tam. Còn các Mộ, kheo, Tỳ kheo n1, ưu-bả-tãc, 
ưu-bà-di chưa dứt sạch các lậu đêu không thây Thích Đê-hoàn 
Nhân. 

Khi ấy Phạm thiên từ xa biết được những điều suy nghĩ trong 
lòng Thê Tôn, liên dân chư thiên từ trên cõi Phạm thiên biên 


mất, hiện đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân rồi đứng 
sang một bên. 

Khi ấy Tỳ-sa-môn Thiên vương biết được ý nghĩ của Thế Tôn, 
dân các quỷ thân Dạ-xoa đên chô Thê Tôn, cúi đâu lạy dưới 
chân rôi đứng sang một bên. 

Bấy giờ Đê-đầu-lại-tra Thiên vương dẫn các Càn-thát-bà, từ 
[823a| phương đông đên chô Như Lai, cúi đâu lạy dưới chân 
rôi đứng sang một bên. 

Tỳ-lũ-lặc-xoa Thiên vương dẫn vô số Câu-bàn-trà từ phương 
nam đên chỗ Thê Tôn, cúi dâu lạy dưới chân rôi đứng sang một 
bên. 

Tỳ-lũ-ba-xoa Thiên vương dẫn các thần Rồng đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đâu lạy dưới chân rôi đứng sang một bên. 

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân, Tỳ-sa-môn Thiên vương lên 
trước bạch Phật răng: 

“Cúi mong Thế Tôn không phải nhọc sức. Chúng con sẽ tự 
thân cúng dường xá-lợi.” 

Phật nói với chư Thiên: 

“Thôi, thôi, thiên vương! Như Lai tự biết thời. Đây là điều Như 
Lai cần phải làm; không phải là điều mà trời, rồng, quỷ, thần 
có thể làm được. hội sao vây? Cha mẹ sanh con đã cho nhiều lợi 
ích, ân nuôi lớn rât nặng, cho bú mớm, bông ăm. Cân phải báo 
đáp ân, không thê không báo đáp. Nhưng, này chư thiên, nên 
biết, cha mẹ của chư Phật Thế Tôn quá khứ đều diệt độ trước, 
nhiên hậu chư Phật Thế Tôn thảy đều tự thân cúng dường trà-tỳ 
xá-lợi. Cha mẹ của chư Phật Thê Tôn tương lai cũng diệt độ 
trước, nhiên hậu chư Phật thảy đêu tự thân cúng dường. Do 
phương tiện này mà biệt Như Lai cân phải tự thân cúng dường, 
chứ không phải việc chư thiên, quỷ thân có thê làm.” 

Bấy giờ Tỳ-sa-môn Thiên vương nói với 500 quỷ thần: 

“Các ngươi đi vào trong rừng chiên-đàn lấy củi thơm về đây để 
cúng dường trà-tỳ.” 


Năm trăm quý thần vâng lệnh Thiên vương, đi vào rừng chiên- 
đàn lây củi chiên-đàn, mang đên chỗ đông hoang. Khi ây Thê 
Tôn tự thân khiêng một đâu chân giường, La-hâu-la khiêng 
một chân, A-nan khiêng một chân, Nan-đà khiêng một chân, 
bay lên hư không mà đi đên bài tha ma. Còn chúng bôn bộ, Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, ưu-bả-tắc, ưu-bả-di, khiêng dị thê 500 Tỳ 
kheo mi đi đên bãi tha ma. 
Bấy giờ Thế Tôn nói với đại tướng Da-thâu-đề: 
“Ông hãy sửa soạn thêm hai bộ khăn trải dường, hai bộ khăn 
trải ngồi, hai xe củi, cũng hương hoa, để cúng dường di thể hai 
sa-di-nI.” 
Đại tướng Da-thâu-đề bạch Phật: 
“Kính vâng, Thế Tôn.” 
Ngay sau đó ông sắm sửa các dụng cụ để cúng dường. 
Bấy giờ Thế Tôn lẫy gỗ chiền đàn chuyển cho từng vị chư 
thiên. Thê Tôn lại bảo đại tướng: 
“Ông cho mỗi người đưa 500 di thể, phân biệt từng vị mà 
[823b| cúng dường, Hai vị sa-di-ni cũng vậy.” 
Đại tướng vâng lời Phật dạy, phân biệt từng vị mà cúng dường, 
sau đó thì hỏa thiêu. 
Bấy giờ Thế Tôn lấy gỗ chiên-đàn chất lên di thể Đại Ái Đạo. 
Rôi Thê Tôn nói bài kệ này: 

Hết thảy hành vô thường; 

Có sanh thì có diệt. 

Không sanh thì không chết. 

Diệt áy là tôi lạc. 
Khi ấy, chư thiên và nhân dân đều vân tập vào bãi tha ma. 
Người trời đại chúng có đên mười ức caI-na-thuật. 
Sau khi hỏa thiêu, đại tướng đưa xá-lợi đi dựng tháp. Phật nói 
với đại tướng: 


“Giờ ông hãy đưa 500 xá-lợi đi dựng tháp, đề trong lâu dài thọ 
phước vô lượng. Vì sao vậy? Thê gian có bôn người được dựng 
tháp thờ. Những gì là bôn? Những ai dựng tháp thờ Như Lai, 
Chí chân, Đăng chánh giác; thờ Chuyên luân Thánh vương, 
Thanh văn và Bích-chi-phật, được phước vô lượng.” 

Bấy giờ Thế Tôn nói pháp vi diệu cho chư thiên và nhân dân, 
khiên phát tâm hoan hỷ. Khi ây trời và người, có đên một ức, 
dt sạch trân câu, được pháp nhãn thanh tịnh. 

Bấy giờ chư thiên, nhân dân, càn-thát-bà, a-tu-la, chúng bốn 
bộ, nghe những điêu Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

KINH SÓ 2 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà, cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vỊ. 

Bấy giờ trong thành Xá-vệ có Tỳ kheo ni tên là Bà-đà, dẫn 
500 Tỳ kheo ni đên chỗ kia du hóa. Trong khi ở tại chỗ nhàn 
tĩnh, Tỳ kheo mi tự tư duy, ngôi kiệt già, buộc niệm trước mắt, 
nhớ lại sự việc vô sô đười trước, liên cười một mình. Có một 
Tỳ kheo mi từ xa trông thây Tỳ kheo mi Bà-đà cười, liên đi đên 
chô các Tỳ kheo m1, nói: 

“Hôm nay Tỳ kheo ni Bả-đà ngồi cười một mình dưới gốc cây. 
Không biết có duyên cớ gì.” 

Năm trăm Tỳ kheo ni liền cũng nhau đi đến chỗ Tỳ khoe ni Bà- 
đà, cúi đâu lạy dưới chân, rồi hỏi Tỳ kheo ni Bà-đà: 

“Có nhân duyên gì mà ngồi cười một mình dưới gốc cây?” 

Tỳ kheo mi Bà-đà nói với các Tỳ kheo m1: 

“Vừa rồi ngồi dưới gốc cây, tôi nhớ lại xự việc vô số đười 
trước. Lại thây ngày xưa [823c| đã trải qua bao nhiêu thân 
hình, chêt đây sanh kia; thảy đêu thây hệt.” 





? Tức Bạt-đà Ca-tỳ-ly, xem kinh 2 phẩm 5 trên. 


Năm trăm Tỳ kheo mi lại bạch: 

“Cúi mong kể lại nhân duyên ngày xưa.” 

Tỳ kheo mi Bà-đà nói với các Tỳ kheo:” 

“Chín mươi mốt kiếp quá khứ xa xưa có Phật xuất thế hiệu Tỳ- 
bà-thi, Như Lai, Chí chân, Đăng chánh giác, Minh hành túc, 
Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sỹ, Điều ngự trượng phu, 
Thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn. Thế giới khi ấy tên là Bàn- 
đầu-ma. Nhân dân đông đúc không thể kế xiết. Bấy giờ Như 
Lai du hóa tại quốc giới đó, thuyết pháp đại chúng gồm cho 
mười sáu vạn tám nghìn Tỳ kheo vây quanh trước. Danh hiệu 
Phật được truyền rộng khắp nơi. Phật Tỳ-bà- thi có đầy đủ các 
tướng, là ruộng phước tốt cho hết thảy mọi người. Trong quốc 
giới ấy bấy giờ có một đồng tử tên là Phạm Thiên, dung mạo 
xinh đẹp ít có trên đời. 

“Bấy giờ, đồng tử kia, tay cầm lọng báu, đi vào trong ngỏ. 
Trong lúc đó, có vợ cư sỹ, cũng xinh đẹp, cũng đi trên đường 
đó. Mọi người đều ngắm nhìn. Đồng tử khi ấy nghĩ thầm, “Ta 
đây cũng xinh đẹp, tay cầm lọng báu, nhưng mọi người không 
nhìn ngắm thân ta. Những người này đều nhìn ngắm bà kia. Ta 
cần phải làm cách nào đó để mọi người nhìn ngắm ta.” Rồi thĩì 
đồng tử ấy ra khỏi thành, đi đến chỗ Phật Tỳ-bà-thi, tay cầm 
lọng báu, cúng dường bảy ngày bảy đếm, và cũng phát thệ 
nguyện rằng, “Nếu như Phật Tỳ-bà-thi có thần túc như vậy, có 
thần lực như vậy, là ruộng phước trên hết của người, trời, thì 
mong nhờ công đức này khiến cho con đời tương lai sanh làm 
thân nữ, mọi người thấy không ai là không hoan hý phấn khởi. 
Đồng tử ấy sau bảy ngày bảy đêm cúng dường Phật, tùy theo 
thọ mạng văn dài, về sau sanh lên trời Tam thập tam, ở đó làm 
thân nữ, cực kỳ xinh đẹp, đệ nhất trong các ngọc nữ. Cô có 
năm công đức vượt hơn các thiên nữ khác. Những gì là năm? 
Đó là, tuôi thọ trời, sắc đẹp trời, lạc thú trời, oai phước trời, tự 
tại cõi trời. Các trời Tam thập tam thấy cô, ai cũng nói, “Thiên 
nữ này xinh đẹp kỳ lạ không ai sánh bằng.” trong đó, có thiên 


tử nói, “Ta phải được thiên nữ này làm thiên hậu.” Các thiên tử 
bèn giảnh nhau. Khi ấy Đại thiên vương, nói, 'Các ngươi chớ có 
tranh cãi nhau. Trong các ông, ai thuyết pháp hay nhất, ta sẽ 
cho lấy thiên nữ này [824a] làm vợ.” Bấy giờ có một thiên tử 
nói bài kệ: 

Hoặc đứng, hoặc lại ngôi, 

Thức ngủ, đều chẳng vui. 

Chỉ khi nào ngủ say, 

Ta mới không tưởng dục. 
“Lại có thiên tử khác nói kệ này: 

Ông nay vẫn còn vui, 

Ngủ say khong niệm tưởng. 

Tôi đáy dục niệm khởi, 

Y như đánh trồng trận. 
“Lại có thiên tử khác nói kệ: 

Giả sử đánh trồng trận, 

Còn có khi ngưng nghỉ. 

Dục nơi tôi ruồi nhanh, 

Như nước chảy không ngừng. 
“Lại thiên tử khác nói kệ: 

Như nước cuốn cây lớn 

Còn có lúc ngưng nghỉ. 

Tôi hằng tư tưởng dục, 

Như giết voi không nháy. `" 
“Bấy giờ có vị thiên tử tối tôn trong chư thiên nói bài kệ này 
cho các người trời: 

Các ông còn rồi rảnh, 

Mỗi người nói kệ ấy. 

Tôi nay còn chưa biết 

Mình còn hay là mắt. 





'° hán: như sát tượng bất hyến #⁄4:ZEllJ. Bản khác chép là “giết chim.” 


“Chư thiên nói với vị thiên tử này: “Lành thay, Thiên tử! Bài 
kệ ông nói cực kỳ tinh diêu. Nay chúng tôi phụng cống thiên 
nữ này cho Thiên vương.” Thiên nữ ấy tức thì được đưa vào 
cung của Thiên vương. 

“Các Sư muội, các cô chớ có do dự. Vì sao vậy? Đồng tử cúng 
dường Phật bằng cây lọng thượng hạng khi xưa há là ai khác 
chăng? Chớ nghĩ như vậy. Chính là thân của tôi đó. 

“Quá khứ ba mươi mốt kiếp, có Phật hiệu Thi-khí Như Lai xuất 
hiện ở đời, du hóa trong thế giới Dã mã, cùng với chúng đại Tỳ 
kheo mười sáu vạn. Bấy giờ thiên nữ kia sau khi mạng chung 
sanh vào loài người, thọ thân nữ, cực kỳ xinh đẹp hiếm có trên 
đời. Khi đức Thi-khí Như Lai, đến giờ, khóac y, cầm bát vào 
thành Dã mã khát thực. Thiên nữ kia sanh làm người, làm vợ 
ông trưởng giả. Cô dâng âm thức lên đức Thi-khí Như Lai, 
đồng thời phát thệ nguyện, 'Mong nhờ nghiệp công đức này, 
con sanh vào chỗ nào cũng không rơi vào ba nẻo dữ; được 
dung mạo xinh đẹp khác hắn mọi người." Người nữ nầy về sau 
[824b| mạng chung sanh lên Tam thập tam. Tại đó, lại làm 
thân nữ, cực kỳ xinh đẹp, có năm sự công đức vượt hẵn chư 
thiên kia. 

“Thiên nữ bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy Vì 
sao? Người nữ ấy chính là thân của tôi vậy. 

“Rồi ngay trong kiếp có Phật Tỳ-xá-phù Như Lai xuất hiện ở 
đời. Khi thiên nữ tùy theo thọ mạng dài văn mà mạng chung, 
sanh vào loài người, thọ thân người nữ, dụng mạo xinh đẹp 
hiếm có trên đời. Cô lại làm vợ ông trưởng giả. Bấy giờ vợ ông 
trưởng giả dâng y phục thượng hảo lên Như Lai, phát thệ 
nguyện rằng, “Nguyện con đời tương lai được làm thân nữ.” Cô 
nảy sai khi mạng chung sanh lên Tam thập tam, dung mạo xinh 
đẹp hơn hẵn các thiên nữ khác. Người nữ khi ấy là ai khác 
chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Người nữ lúc đó chính là 
thân của tôi vậy. 


“Cô gái ấy, tùy theo tuổi thọ văn dải, về sau mạng chung đến 
sanh trong loải người, tại đại thành Ba-la-nại, làm nô tỳ cho 
trưởng giả Nguyệt Quang, dung mạo xấu xí chẳng ai muốn 
nhìn. Từ khi Phật Tỳ-xá-phù đi mất, đời không còn có Phật 
nữa. Lúc ấy có Bích-chi-phật'' du hóa. Khi ấy vợ ông trưởng 
giả Nguyệt Quang bảo cô nữ tỳ, “Ngươi hãy đi ra ngoài, tìm 
xem có vị sa-môn nảo dung mạo xinh đẹp hợp ý ta, hãy thỉnh 
về nhà. Ta muốn cúng dường.” Cô nữ tỳ bèn đi ra ngoài tìm 
kiếm sa-môn, gặp Bích-chi-phật đang khất thực trong thành. 
Nhưng dung mạo của ngài thô kệch, xấu xí. Nữ tỳ liền đến nói 
với Bích-chi-phật: “Bà chủ con muốn gặp. Xin rước Ngài đến 
nhà." Rồi cô vào thưa với bà chủ, 'Sa-môn đã đến. Mời Bà ra 
gặp. Khi vợ ông trưởng giả trông thấy vị sa-môn, trong lòng 
không vui, bảo nữ tỳ: “Bảo ông ây về đi. Ta không muôn bồ 
thí. Vì sao? Dung mạo ông ấy xấu xí quá. Nữ tỳ liền thưa với 
bà chủ, “Nếu Phu nhân không huệ thí cho sa-môn, phần ăn hôm 
nay của con sẽ huệ thí hết cho sa-môn. Bà chủ phát cho phần 
ăn là một đấu cơm khô vụn. Nữ tỷ tiếp lẫy, đưa cho sa-môn. 
Bích-chi-Phật nhận thức ăn rồi, bay lên hư không, hiện I8 phép 
biến hóa. Khi ấy nữ tỳ của ông trưởng giả phát thệ nguyện 
rằng, “Mong nhờ công đức này, tôi sanh vào chỗ nào cũng 
không rơi vào ba nẻo dữ; đời tương lai tôi được làm thân nữ 
cực kỳ xinh đẹp. Bấy giò vị Bích-chi-phật bưng bát cơm bay 
quanh thành ba vòng. Trưởng giả Nguyệt Quang lúc đó đang 
họp với 500 thương nhân trong giảng đường Phố hội. Người 
trong thành lúc bấy giờ trai gái lớn bé, thảy đều trông thây vị 
Bích-chi-phật bưng bát cơm bay trong hư không. Thấy vậy, họ 
bảo nhau: “Công đức của ai mà được như vậy? Ai gặp đức 
Bích-chi- phật mà huệ thí bát cơm ấy vậy?' Khi á ầy cô nữ tỳ của 
ông trưởng giả nói với bà chủ: “Bà hãy ra xem thần đức của sa- 
môn. Ngài đang bay trong hư không, làm 18 phép biên hóa, 














'' Đề bản chép là các Phật +. TNM: Bích-chi-phật. Nhưng theo tài liệu 
Pali, thời bấy giờ có Phật Kassapa xuất hiện. 











thần đức không lường được." Vợ trưởng giả bèn nói vơi nữ tỳ: 
“Cơm huệ thí cho sa-môn bữa nay, có bao nhiêu công đức, 
ngươi hãy cho ta. Ta sẽ trả lại cho ngươi hai ngày ăn. Nữ tỳ 
đáp: “Tôi không kham đem phước mà cho lại Bà." Bà chủ nói, 
“Ta trả cho ngươi bốn ngày ăn.” Cho đến mười ngày ăn. Nữ tỳ 
đáp: “Tôi không kham đem phước cho lại Bà.` Bà chủ nói: 
“Nay ta cho ngươi một trăm đồng tiền vàng.” Nữ tỳ đáp: “Tôi 
cũng không cần.” Bà chủ lại nói: Ta cho ngươi hai trăm, cho 
đến một nghìn đồng tiên vàng. Nữ tỳ vẫn nói: “Tôi cũng không 
cần.” Bà chủ nói: “Ta miễn cho thân ngươi khỏi làm nô tỳ. Nữ 
tỳ đáp: “Tôi không cần làm người thường.” Bà chủ nói: “Ta cho 
ngươi làm bà chủ, con ta làm nô tỳ.” Nữ tỳ đáp: “Tôi không cầu 
làm bà chủ.` Bà chủ nói: “Giờ ta sẽ đánh đập ngươi; xẻo mũi, 
tai, chặt tay chân, cắt đầu ngươi.” Nữ tỳ đáp: “Những việc đau 
đớn đó, tôi chịu được hết. Nhưng không bao giờ đem phước 
tặng lại cho Bà. Thân tôi thuộc Bà chủ. Nhưng tâm thiện khác 
nhau.” Vợ ông trưởng giả tức thì đánh cô nữ tỳ. Trong lúc đó, 
500 thương nhân bàn với nhau rằng: “Thần nhân này hôm nay 
đến đây khất thực, chắc nhà ta có cho gì. Trưởng giả Nguyệt 
Quang sai người trở về nhà xem. Người này thấy bà chủ đang 
bắt cô nữ tỳ mà đánh đập, bèn hỏi: “Vì nhân lý do gì mà bà 
đánh roi vọt cô này? Nữ tỳ thuật lại hết nguyên do. Trưởng giả 
Nguyệt Quang khi ấy mừng rờ không cản được, liền bắt nàng 
chủ làm nô tỳ, và thay cô nữ tỳ vào chỗ bà chủ. Thời bấy giờ 
vua Phạm-ma-đạt đang trị vì trong thành Ba-la-nại. Vua nghe 
nói trưởng giả Nguyệt Quang cúng cơm cho vị Bích-chi-phật, 
trong lòng rất vui mừng, vì ông này đã gặp bậc Chân nhân, hợp 
thời mà huệ thí. Phạm-ma-đạt liền sai sứ triệu trưởng giả 
Nguyệt Quang đến bảo [825a] rằng: “Có thật ông đã bó thí cơm 
cho vị Chân nhân thần tiên không? Trưởng giả tâu: “Thật tôi 
đã có gặp vị Chân nhân mà huệ thí cơm.” Phạm-ma-đạt tức thì 
ban tặng cho, lại cất nhắc chức vị. Cô nữ tỳ của ông trưởng giả 
ấy, tùy theo tuổi thọ vắn dài, sau khi mạng chung sanh lên trời 


Tam thập tam, nhan sắc tuyệt đẹp ít có trên đời, và có năm sự 
công đức hơn hẫn các chư thiên khác. 

“Này các Sư muội, các cô chớ nghĩ cô nữ tỳ của ông trưởng giả 
khi ấy là ai khác, mà đó chính là thân của tôi vậy. 

“Trong Hiền kiếp này có Phật xuất thế hiệu Câu-lâu-tôn Như 
Lai. VỊ thiên nữ kia, tùy tuổi thọ văn dài, sau khi mạng chung, 
sanh vào loài người., làm con gái của bả-la-môn Da-nhã-đạt. 
Cô gái ấy lại cũng dường cơm cho Như Lai, và phát thệ nguyện 
cầu sanh làm thân nữ. Về sau, khi mạng chung, cô sanh lên trời 
Tam thập tam, dung mạo xinh đẹp hơn các chư thiên. Rồi từ đó 
mạng chung, sanh vào loài người. Bấy giờ Phật Câu-na-hàm- 
mâu-ni xuất hiện ở đời. Thiên nữ kia sanh làm con gái của một 
ông trưởng giả. Cô lại cúng dường hoa băng vàng cho Phật 
Câu-na-hàm-mâu-ni, đem công đức ấy ngyện sanh vào chỗ nào 
cũng không rơi xuống ba nẻo dữ, trong đời sau được làm thân 
nữ. Cô gái ây tùy theo thọ mạng văn dài, sau khi mạng chung 
sanh lên trời tam thập tam xinh đẹp vượt trên các thiên nữ, có 
năm sự công đức không vị nào sánh bằng. Người con gái của 
ông trưởng giả cúng dường Phật Câu-na-hàm-mâu-ni ấy há là 
ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Người con gái của ông 
trưởng giả bấy giờ chính là thân của tôi vậy. 

“Vị thiên nữ ấy lại tùy theo tuổi thọ văn dài, sau khi mạng 
chung sanh vào loài người, lại làm vợ ông trưởng giả, nhan sắc 
xinh đệp lạ lùng hiến có trên đời. Lúc bấy giờ đức Ca-diếp Như 
Lai xuất hiện ở đời. Bà vợ ông trưởng giả cúng dường Phật Ca- 
diếp trong bảy ngày bảy đêm, phát thệ nguyện rằng: “Mong đời 
tương lai con sẽ được làm thân nữ." rồi vợ ông trưởng giả tùy 
theo tuổi thọ văn dải mà mạng chung, sanh lên trời Tam thập 
tam, có năm sự công đức hơn các thiên nữ khác. Vợ ông trưởng 
giả cũng dường Phật Ca-diếp bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ 
nghĩ như vậy. Đó chính là thân của tôi vậy. 

“Trong Hiền kiếp này, Phật Thích-ca văn xuất hiện ở đời. 
Thiên nữ kia sau khi mạng chung sanh vào nhà bà-la-môn 


Kiếp-ti-la, '” trong thành La-duyệt, dung mạo xinh đẹp hơn hẵn 
các cô gái khác. Cô con gái của bà-la-môn Kiêp-tì-la đẹp như 
pho tượng bằng vàng tử ma, khiến cho ai đến gần cô đều 
thành đen như mực. [825b| Tâm ý cô không tham ngũ dục. 
“Này các Sư muội, các cô chớ nghĩ cô con gái của người bà-la- 
môn đó là ai khác. Con gái bà-la-môn lúc bây giờ chính là thân 
của tôi vậy. 

“Các Cô nên biết, do duyên báo ứng của công đức xưa kia mà 
cô làm vợ của Tỉ-la ma-nạp. ˆ Đó tức là Ma-ha Ca-diệp. Tôn 
giả Đại Ca-diệp tự mình xuât gia trước. Tôi sau đó mới xuât 
gia. Tự mình nhớ lại những thân nữ mà tôi đã trải qua xưa kia, 
cho nên nay tôi tự cười một mình. Tôi vì bị vô trí che lâp, cúng 
dường sáu vị Như Lai đê câu mong làm thân nữ. Vì nhân 
duyên dó, tôi cười cho những viêc trải qua trước kia.” 

Bấy giờ số đông các Tỳ kheo mi nghe Tỳ kheo ni Bà-đà tự nhớ 
lại sự việc vô sô đời quá khư, liền đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu 
lạy dưới chân rồi ngồi xuống một bên, đem nhân duyên ấy 
tường thuật đây đủ lên Thế Tôn. Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: 
“Các ông có thấy trong hàng Thanh văn có Tỳ kheo ni nào tự 
nhớ lại sự việc trong vô sô đời như cô này không?” 

Các Tỳ kheo bạch Phật: 

“Chúng con không thấy, bạch Thế Tôn.” 

Phật nói với các Tỳ kheo: 

“Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử bậc nhất tự nhớ lại sự 
việc vô số đời trước, là Tỳ kheo ni Kiếp-tì-la 'Š vậy.” 





'* Kiếp-ti-la 3) ?# 8#. Pali: Kapila. Ap.ii. 583 (kệ 57), tên cha của bà Baddhã 
Kapilãn; tên mẹ là SucImatT. Hoặc là con gái của người bả-la-môn dòng họ 
KosIyagotta. 

'3 Pho tượng vàng của công tử Pipphali, tên tại gia của Đại Ca-diếp. 

'* Tỷ-la ma-nạp. Pali: Pipphalĩ-manava (Pippali). Xen cht. trên. 

'* Kiếp-tỳ-la 3) # |. Tức tên gọi đủ là Bạt-đà Kiếp-tỳ-la. Pali: Bhaddã 
Kapilän. 


Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 3'° 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ có một Tỳ kheo đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 


chân rồi ngồi xuông một bên. Giây lát, ông đứng dây, đến 
trước bạch Phật răng: 

“Kiếp ngắn hay dài, có giới hạn không?” 

Phật bảo Tỳ kheo: 

“Kiếp rất dài lâu, Ta có thể cho ông một thí dụ. Hãy chuyên ý 
nghe. Ta sẽ nói.” 

Tỳ kheo ấy vâng lời Thế Tôn, lắng nghe. 

Thế Tôn nói: 

“Tỳ kheo, nên biết, cũng như một thành trì bằng sắt, dài rộng 
một do-tuần, ` ” trong đó chứa đây hạt cải, không chừa một lô 
hông. Giả sử có một người, một trăm năm đên lây di một hạt 
cải. Cho đên khi hạt cả trong thành băng sắt ây hêt hăn, mà một 
kiệp vân không thê tính kê hêt. Vì sao vậy? Sanh tử lâu dài 
không có bờ mé. Chúng sanh bị ân ái trói buộc mà trôi lăn 
trong sanh tử, chêt đây sanh kia, không hê cùng tận. Ta ở trong 
đó mà nhàm chán sanh tử. Như vậy Tỳ kheo, hãy tìm câu 
phương tiện đê dứt hêt tưởng ân ái này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





'° Pali, S 15.6 Sãsapã (R. ii. 182). 
'” Thiếu chiều cao. Cũng một do tuần. 
'* Bản Hán, hết quyên 50. (1 Giêng, Ất dậu) 


KINH SÓ 4'” 

[285c7] Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ có một Tỳ kheo đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân rôi ngồi xuống một bên. Khi ấy Tỳ kheo nảy bạch Phật 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn, mọt kiếp có dài lâu không?” 

Phật bảo tỳ kheo: 

“Một kiếp cực kỳ dài lâu, không thể trủ lượng được. Nay Ta 
nói cho ông một thí dụ. Hãy khéo suy nghĩ. Ta sẽ nói.” 

Tỳ kheo ấy vâng lời Phật dạy, lắng nghe. 

Thế Tôn nói: 

“Ví dụ có một núi đá lớn, dài rộng một do tuần, cao một do 
tuân. Giả sử một người tay câm một tâm lụa trời, cứ một trăm 
năm phât một cái. Cho đên khi đá mà hệt mà sô kiệp vân khó 
hạn định. Sô kiệp lâu dài không có biên tê, như vậy không phải 
một kiệp hay một trăm kiệp. Vì sao vậy? Sanh tử lâu dài, 
không thê hạn lượng, không có biên tê. Chúng sanh bị vô minh 
bao phủ, trôi nôi sanh tử không có kỳ hạn thoát ra. Chêt đây, 
sanh kia, không hê cùng tận. Ta ở trong đó mà nhàm chán sanh 
tử. Như vậy, Tỳ kheo, hãy tìm câu phương tiện dứt hêt tưởng ái 
ân này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 





'? Pali, S 15. 5 Pabbata (R. ii. 181). 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 

“Tùy thời nghe pháp, có năm công đức, không khi nào mất. 
Những gì là năm? Nghe được pháp chưa từng nghe; nghe rồi 
thì ghi nhớ; trừ dẹp hoài nghĩ; cũng không tà khiến; hiểu pháp 
sâu thắm. Tỳ kheo, đó là nói tùy thời nghe pháp có năm công 
đức này. Cho nên, Tỳ kheo, hãy chuyên niệm thường nghe 
pháp sâu thăm. Đây là giáo giới của Ta. Như vậy Tỳ kheo, hãy 
học điêu này.” 

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe nhnững điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SÓ 6” 

[826a] Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ợ tại thành Tỳ-xá-ly, trong rừng Ma-ha-bà-na,ˆ' 
cùng với chúng đại Tỳ kheo 500 vỊ. 

Bấy giờ Đại tướng Sư Tử” đi đến chỗ. Thế Tôn, cúi đầu lạy 
dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy Như Lai nói với Đại 
tướng: 

“Thí chủ đàn-việt có năm công đức.” “Những gì là năm? Ở 
đây, danh tiếng của thí chủ được truyền xa rằng, “Tại thôn kia 
cÓ người ưa bố thí, chu cấp cho những kẻ nghèo thiếu mà 
không hê tiệc lân. Này Đại tương, đó là công đức thứ nhât. 

“Lại nữa, Đại tướng, khi thí chủ. đến trong các chúng sát-lợi, 
bả-la-môn, sa-môn, không có điêu gì sợ hãi, cũng không có 
điêu gì nghi ngờ khó khăn. Này Sư Tử, đó là công đức thứ hai. 





?° Pali, A.V 34. Siha (R. iii. 38). 

?' Ma-ha-bà-na-viên Z#ñnJ##JJI[ã|. Pali Mahävana, Đại lâm, khu rừng gần 
Vesäli, chạy dài đến Hy-mã-lạp sơn. 

” Sư Tử Đại tướng lf-ƒ-2Ïff. Pali: Sfhasenäpati. 

® Thí chủ đàn-việt; Pali: đãyako dãnapaii. 

?! Pall: sandifthikam dãnaphalam, quả báo bố thí thấy ngay trong đời hiện 
tại. 























“Lại nữa, thí chủ đàn-việt được nhiều người yêu mến, thảy đều 
tôn sùng kinh ngưỡng. Như con yêu mẹ, tâm không rời xa, thí 
chủ được nhiều người yêu mến cũng vậy. 


“Lại nữa, Sư Tử, thí chủ đàn-việt khi bồ thí, phát tâm hoan hỷ. 
Do có hoan hỷ mà hân hoan,” ý tánh kiên cố; khi ấy tự thân 
giác tỏ biết có lạc, có khổ cũng không thay đôi hối tiếc,“ tự 
biết một cách như thật. Tự biết những gì? Biết có Khổ đề, Khổ 
tập, Khổ tận, Xuất yếu đế, biết một cách như thật.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

1”, hội đủ các phước; 

Lại đạt đệ nhất nghĩa.” 

Ai hay nhớ bố thí, 

Liễn phát tâm hoan hỷ. 
“Lại nữa, Trưởng giả Sư Tử, thí chủ đàn-việt khi bố thí, thân 
hoại mạng chung, sanh lên trời Tam thập tam, ở đó có năm sự 
kiện hơn hẵn các chư thiên khác. Những gì là năm? Thứ nhất, 
dung mạo hào quý, oai thần, ánh sáng. Thứ hai, tự tại với 
những gì ước muôn, không điều gì mà không thỏa mãn. Thứ 
ba, nêu đàn-việt thí chủ sanh trong loài người, thường gặp gia 
đình phú quý. Thứ tư, có nhiều của cải. Thứ năm, lời nói được 
mọi người nghe theo, làm theo. Này Sư Tử, đàn việt có năm 
công đức này dẫn vào nẻo thiện.” 
Đại tướng Sư Tử sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ 
phần khởi không thể dừng được, lên trước bạch Phật rằng: 
“Cúi xin Thế Tôn, cùng bới Tăng Tỳ kheo, nhận lời thỉnh của 


kk 


con. 





® Nguyên Hán: duyệt dự }ý?#. 

°° Để bản: biến hối #*#?: bất biến hối. Đọan văn có liên hệ đến chứng đắc 
các thiền và Thánh đề trí, nhưng không được rõ ràng. 

” Đệ nhất nghĩa: chỉ mục đích cứu cánh, tức thấy Thánh đế. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi Sư Tử biết Thế Tôn đã im lặng 
nhận lời, liền chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lạy dưới chân rồi lui 
đi, 

Về đến nhà, ông cho sửa soạn đủ các món thực phẩm, trải chỗ 
ngồi tốt đẹp, rồi đi [826b] báo đã đến giờ. Nay đã đúng lúc, cúi 
mong Đại Thánh rủ lòng thương hạ cố.” 

Bấy giờ Thế Tôn đến giờ khóac y, cầm bát, dẫn chúng Tỷ kheo 
trước sau vây quanh đi đến nhà Đại tướng. Ai nấy ngồi theo 
thứ lớp. Khi tướng quân Sư Tử thấy Phật và Tăng Tỳ kheo đã 
thứ lớp ngồi, tự tay bưng dọn các món thức ăn. Khi đai tướng 
đang bưng dọn thức ăn, chư thiên ở trên hư không nói rằng: 
“Đây là A-la-hán. Người này là hướng A-la-hán. Thí người này 
được phước nhiều. Thí người này được phước ít. Người này là 
A-na-hàm. Người này là hướng A-na-hàm. Người này là Tư- 
đà-hàm. Người này là hướng Tư-đà-hàm đạo. Người này là Tu- 
đà-hoàn. Người này là hướng Tu-đà-hoàn đạo. Người này con 
bảy lần tái sanh qua lại. Người này còn một lần tái sanh. Người 
nảy là Tùy tín hành. Người này là Tùy pháp hành. Người này là 
độn căn. Người này là lợi căn. Người này thấp kém. Người này 
tinh tấn trì giới. Người này phạm giới. Thí người này được 
phước nhiều. Thí người này được phước ít.” 

Đái tướng Sư Tử có nghe chư thiên nói thế, nhưng không để 
trong lòng. Khi thấy Như Lai ăn xong, cất dẹp bát, ông lấy một 
cái ghế nhỏ ngồi trước Như Lai. Lúc bấy giờ Đại tướng Sư tử 
bạch Phật rằng: 

“Vừa rồi con có chư thiên đến chỗ con, nói với con rằng ... Từ 
A-la-hán, cho đến người phạm giới, ông thuật lại đầy đủ lên 
Như Lai. “Con tuy có nghe những lời ấy, nhưng không để vào 
lòng, cũng không sanh ý tưởng rằng, nên bỏ vị này mà thí cho 
vị kia; bỏ vị kia mà thí cho vị này. Song con lại có ý nghĩ, nên 
bố thí cho hết thảy các loại hữu hình. Vì tất cả đều do ăn mà 
tồn tại; không ăn thì chết. Tự thân con nghe Như Lai nói bài kệ 


ấy, hằng ghi nhớ trong lòng không hề quên mất. Bài kệ ấy như 
vầy: 

Bồ thí, bình đẳng khắp, 

Không hề có trái nghịch, 

Tắt sẽ gặp Hiên Thánh, 

Nhờ đáy mà được độ. 
“Bạch Thế Tôn, bài kệ đó như vậy, mà chính con đã nghe Như 
Lai nói, hằng ghi nhớ kỹ và vâng làm theo.” 
Phật nói với Đại tướng: 
“Lành thay! Đó gọi là huệ thí với tâm bình đăng của Bồ tát. Bồ 
tát khi bố thí không khởi lên ý niệm rằng “Ta nên cho người 
này, bỏ qua người này." Mà luôn luôn huệ thí bình đăng, với 
suy niệm răng, “Hết thảy chúng sanh do ăn mà tồn tại, không 
ăn thì chết.” Bồ tát khi hành bó thí, cũng tư duy hành nghiệp 
này.” 
Rồi Phật nói bài kệ: 

|82ó6c| — Những ai tu hạnh này, 

Hành ác và hành thiện; 

Người ấy tự thọ báo, 

Hành không hê suy hao. 

Người kia theo hành nghiệp 

Mà nhận quả báo ấy; 

Làm thiện được báo thiện, 

Làm ác chịu ác báo. 

Làm ác hay làm thiện, 

Tùy theo việc đã làm. 

Cũng như năm giống thóc, 

Theo giông mà kết hạt. 
“Này Đại tướng Sư Tử, hãy bằng phương tiện này mà biết rằng 
thiện hay ác đều tùy theo những gì đã hành. Vì sao vậy? Từ sơ 
phát tâm cho đến khi thành Đạo, tâm không tăng giảm, không 
lựa chọn người, không xét đến hạng bực của người ây. Cho 
nên, này Sư Tử, nêu khi muốn huệ thí, hãy luôn niệm bình 


đăng, chớ khởi tâm thị phi. Như vậy, này Sư Tử, hãy học điều 
này.” 
Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài kệ tùy hỷ”: 

Thí vui, người yêu mỄn, 

Được mọi người khen ngợi; 

Đến đâu cũng không ngại; 

Cũng không có tâm ganh tỊ. 

Cho nên người trí thí, 

Dẹp bỏ các tưởng ác. 

Lâu đài đến cối thiện, 

Được chư thiên đón mừng. 
Thế Tôn nói bài kệ này xong rồi, rời chỗ ngồi đứng dậy mà ra 
VỆ. 
Bấy giờ Sư Tử nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vua Ba-tư-nặc đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy vua Ba-tư-nặc bạch Thế 
Tôn răng: 
“Phàm nhà bố thí, nên thí chỗ nào?” 
Thế Tôn nói: 
““Tùy theo, tâm hoan hỷ chỗ nào, bố thí chỗ đó. 
Vua lại bạch Phật: 
“Thí chỗ nào thì được công đức lớn?” 
Phật đáp: 


Là) 





” Nguyên Hán: sẵn z#, chú nguyện hồi hướng công đức sau khi ăn. Pali: 
anumodana. 


“Vua đã hói nên thí chỗ nào, nay lại hỏi được phước công 
đức.” 

Rồi Phật nói với Vua: 

“Ta nay hỏi lại Vua, tùy theo sở thích mà trả lời. 

“Này Đại vương, hoặc có con trai sát-lợi đến; hoặc con trai bà- 
la-môn đên; nhưng người đó ngu sĩ, không biệt gì, tâm ý thác 
loạn, hăng không định tĩnh. Nó đên chỗ Vua, hỏi Vua: “ Chúng 
tôi sẽ phụng sự Thánh [827a| VƯƠN, tùy thời mà ngài cân 
đến.” Thế nào, Đại vương có cần người ấy ở hai bên không?” 
Vua đáp: 

“Không cần, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Do người ấy không có 
trí tuệ sáng suôt, tâm thức không định tĩnh, không kham đôi 
phó kẻ địch bên ngoài kéo đên.” 

Phật bảo Vua: 

“Thế nào, Đại vương, nếu có người sát-lợi hay bà-la-môn có 
nhiều phương tiện, không e ngại điều gì, cũng không sợ hãi, có 
thể trừ dẹp kẻ địch bên ngoài; người ây đến chỗ Vua, tâu Vua 
rằng, “Chúng tôi tùy thời hầu hạ Đại vương. Nguyện ban ân mà 
chấp nhận.” Thế nào, Đại vương, Vua có thâu nhận người ấy 
không?” 

Vua bạch Phật: 

“Vâng, bạch Thế Tôn, con sẽ thâu nhập người ấy. Vì sao vậy? 
Do người ây có khả năng trừ dẹp ngoại địch, không e ngại, 
không sợ hãi.” 

Phât nói với Vua: 

“Ở đây, Tỳ kheo cũng vậy, các căn đây đủ, xả năm, thành tựu 
sáu, thủ hộ một, hàng phục bốn.” Bồ thí đến vị ấy được phước 
rât nhiêu.” 

Vua hỏi Phật: 





”” Xem kinh 2 phẩm 46 trên và các cht. 


“Thế nào là Tỳ kheo xả năm, thành tựu sáu, thủ hộ một, hàng 
phục bôn?” 

Phật nói: 

“Ở đây, Tỳ kheo xả bỏ năm triền cái, là triền cái tham dục, 
triên cái sân hận, triên cái thụy miên, triên cái trạo cử và nghỉ. 
Như vậy gọi là Tỳ kheo xả năm. 

“Thế nào Tỳ kheo thành tựu sáu? Đại vương, nên biết, ở đây 
Tỳ keo khi thây sắc không khởi sắc tưởng, duyên vào đó mà 
giữ gìn nhãn căn; trừ khử niệm ác bât thiện mà thủ hộ nhãn 
căn. Tai, mũi, lưỡi,`' thân, ý, không khởi ý thức ” mà thủ hộ ý 
căn. Như vậy gọi là Tỳ kheo thành tựu sáu. 

“Thế nảo là Tỳ kheo hộ trì một? Ở đây, Tỳ kheo buộc niệm 
trước mặt. Như vậy, Tỳ kheo hộ trì một. 

“Thế nào là Tỳ kheo hàng phục bốn? Ở đây, Tỳ kheo hàng 
phục thân ma, dục ma, tử ma, thiên ma. Tât cả đêu được hàng 
phục. Như vậy, Tỳ kheo hàng phục bôn. 

“Đó là, Đại vương, xả năm, thành tựu sáu, hộ trì một, hàng 
phục bôn. Bô thí đên người như vậy được phước không thê 
lường. Đại vương, tà kiên và biên kiên tương ưng, những người 
như vậy mà thí cho thì không có ích.” 

Khi ẫy Vua bạch Phật: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn, bố thí cho những vị như vậy, phước 
đức không thê lường. Nêu cho một Tỳ kheo thành tựu chỉ một 
pháp, phước còn không thê lường, hà huông cho các vị khác. 
Một pháp ây là gì? Đó là niệm thân. Vì sao vậy? NÑi-kiên Tử 





3° Nguyên Hán: điệu nghi. 

3' Đề bản chép nhàm là khâu (miệng). 

3“ Nguyên Hán: bất khởi ý thức. Có lẽ chép nhằm. Nên hiểu, ý nhận thức 
pháp, nhưng không khởi các tưởng về pháp. 


chủ trương thân hành, không chủ trương khẩu hành và ý 
hành. `” 

Phật nói: 

“Những người Ni-kiền Tử ngu hoặc, ý thường thác loạn, tâm 
[827b] thức bât định. Vì pháp của Thây họ là như vậy, nên họ 
nói như vậy. Báo ứng do bởi hành vi của thân mà họ phải chịu 
thì không đáng nói. Hành vi của ý thì vô hình, không thê thây.” 
Vua bạch Phật: 

“Trong ba hành nảy, hành nào nặng nhất, hành bởi thân, hành 
bởi miệng, hay hành bởi ý?” 

Phật nói với vua: 

“Trong ba hành này, hành bởi ý nặng nhất. Hành bởi thân và 
hành bởi miệng, không đáng đê nói.” 

Vua hỏi Phật: 

“Do nhân duyên gì mà nói hành bởi ý là tối đệ nhất?” 

Phật nói: 

“Phàm những hành vi mà con người làm trước hết được suy 
niệm bởi ý, sau đó mới phát ra miệng. Dâu phát ra miệng, 
khiên thân hành sát, đạo, dâm. Thiệt căn bât định, cũng không 
có đâu môi. Giả sử người mạng chung, thiệt căn vân tôn tại. 
Nhưng, này Đại vương, vì sao thân, miệng của người ây không 
làm được gì cả?” 

Vua bạch Phật: 

“Vì người kia không có ý căn, nên mới như vậy.” 

Phật bảo Vua: 

“Do phương tiện này mà biết rằng ý căn là tối quan trọng, còn 
hai cai kia thì nhẹ thôi.” 





3 Đề bản chép nhằm: kê thân hành và khẩu hành, không kể ý hành. Xem 
Trung 32 kinh 133: Ni-kiền Tử chủ trương thân phạt quan trọng, còn khẩu 
và ý không quan trọng. C£. Pali, M. .. 56 Ủpäli. 


Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Tam là gốc của pháp; 

lâm chủ, tâm sai sử. 

Ai với tâm niệm ác, 

Mà hành động, tạo tác, 

Theo đó mà thọ khó, 

Như vết lăn bánh xe. 

Tâm là gốc của pháp; 

lâm chủ, tâm sai sử. 

Ai trong tâm niệm thiện, 

Mà hành động, tạo tác, 

Người ây nhận báo thiện, 

Như bóng đi theo hình.`ˆ 
Khi ây vua Na-tư-nặc bạch Thế Tôn rằng: 
“Đúng như Như Lai nói, người làm ác, thân hành ác, tùy theo 
hành ây mà rơi vào đường ác.” 
Phật nói: 
“Vua quán sát ý nghĩa gì mà đến hỏi Ta, bố thí cho hạng người 
nào thì được phước nhiêu?” 
Vua bạch Phật: 
“Xưa, có lần con đến chỗ Ni-kiền Tử, hỏi Ni-kiền Tử răng, 
Nên huệ thí ở chỗ nào? Ni-kiên Tử nghe con hỏi lại luận sang 
vân đê khác chứ không trả lời. Khi ây NÑi-kiên Tử nói với con 
răng, Sa-môn Cù-đàm nói như vây: Thí cho Ta được phước 
nhiêu. Cho người khác, không có phước. Hãy bô thí cho đệ tử 
của Ta; không nên cho những người khác. Những ai bô thí cho 
đệ tử của Ta sẽ được phước đức không thê lường.” 
Phật hỏi Vua: 
“Lúc bấy giờ Vua trả lời như thế nào?” 
Vua bạch Phật: 





** Pháp cú Pali, Dhp. 1-2. 


“Lúc đó con suy nghĩ rằng, có thể có lý do đó. Huệ thí đến Như 
Lai, phước ấy không thê lường. Vì vậy nay hỏi Phật: Nên bố 
thí chỗ nảo thì phước ấy không thể lường? Song, nay Thế Tôn 
không tự khen ngợi mình, cũng không chê bai người khác.” 
Phật bảo Vua: 

“Chính từ miệng Ta không nói như vậy [827e], rằng bố thí cho 
Ta thì được phước nhiều; còn cho người khác thì không. 
Nhưng điều mà ta đã nói, thức ăn dư trong bát mang cho người, 
phước ấy không thể lường. Với tâm thanh tịnh mà đồ thức ăn 
dư vào trong nước sạch, luôn luôn khởi lên tâm niệm rằng, các 
loài hữu hình ở trong nước này được nhờ ơn vô lượng. Huống 
chỉ là loài người.” 

“Nhưng, Đại vương, ở đây Ta cũng nói, bố thí cho người trì 
giới, phước ấy khó lường. Cho người phạm giới, không đủ để 
nÓI. 

“Đại vương, nên biết, ví dụ như con trai nhà nông khéo cày XỚI 
đất, dọn dẹp các thứ uế tạp, rồi mang giông thóc gieo vào 
ruộng tốt, ở đây rồi sẽ gặt hái hạt không thể hạn lượng. Còn 
như con nhà nông kia không chịu dọn đất, không trừ bỏ các thứ 
uế tạp, mà gieo gống thóc vào đó, thì lượng thu hoạch không 
đáng để nói. 

“Ở đây, với Tỳ kheo cũng vậy. Nếu Tỳ kheo nảo xả năm, thành 
tựu sáu, hộ trì một, hàng phục bốn; huệ thí cho vị đó, phước ấy 
không thê lường. Cho người tà kiến, không đáng để nói. 

“Cũng như, Đại vương, người bả-la-môn mà ý không e sợ, có 
khả năng hàng phục kẻ địch bên ngoài; nên ví dụ người này với 
A-la-hán. Còn người bà-la-môn kia, mà ý không chuyên định, 
hãy ví dụ cho người tà kiến.” 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn rằng: 





3 Đoan văn này để bản chép sót. Xem kinh 3 phẩm 47. 


“Bồ thí cho người trì giới, phứớc ấy không thể lường. Từ nay 
về sau, có ai đều cầu xin, con Sẽ không bao giờ trái nghịch.” 
Nếu chúng bốn bộ có ai đến cầu xin thứ gì, con cũng không 
nghịch ý, mà tùy thời cung câp cho áo chăn, đô ăn uông, 
giường chõng tọa cụ; và cũng bô thí cho các vị phạm hạnh.” 
Phật nói: 

“Chớ nói như vậy, Vì sao vậy? Bồ thí cho súc sanh mà phước 
ây con khó lường, huông chi bô thí cho người. Điêu mà hôm 
nay Ta nói, là bô thí cho người trì giới thì phước khó tính kê 
hơn cho người phạm giới.” 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

“Hôm nay một lần nữa con xin tự quy Y. Bởi vì, nay Thế Tôn 
ân cần cho đến cả những người ngoại đạo hằng phí báng Thế 
Tôn. Lại nữa, Như Lai không tham lợi dưỡng. Quốc sự ngồn 
ngang, nay con muôn vê nghỉ.” 

Phật bảo Vua: 

“Nên biết đúng lúc.” 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SỐ 8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳy-đà. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc sau khi giết một trăm người con của bà 
mẹ kế,  “ lòng sanh hôi hận: 





*° Đoan văn này có nhảy sót nên không phù hợp với câu trả lời của Phật tiếp 
theo. Văn đầy đủ, xem kinh 3 phẩm 47 trên. 

3” Theo truyền thuyết Pali, Vua nghe lời sàm tấu giết Bandhula và 32 người 
con trai của ông này. Nhưng do thái độ không hận thù của vợ Bandhula là 
bà Mallika-bandhula, vua khám phá ra sự sai lầm của mình nên rất hối hận. 


[828a| “Ta gây nên nguồn ác thật quá nhiều. Ta cần gì nữa? Do 
ngôi vua mà ta giêt một trăm người ây. Ai có thê trừ nôi sâu ưu 
này cho ta?” 

Vua Ba-tư-nặc lại nghĩ: 

“Chỉ có Thế Tôn mới trừ được ưu phiền này cho ta.” 

Rồi Vua lại nghĩ: 

“Ta không nên ôm mối sầu ưu này. Hãy im lặng mà đến chỗ 
Thê Tôn. Nên đi đên Thê Tôn với uy nghi của một ông Vua.” 
Khi ấy vua Ba-tư-nặc bảo quân thần: 

“Các ngươi hãy nghiêm chỉnh xe lông chim, như Vương pháp 
từ trước. Ta muốn ra khỏi thành Xá-vệ đề thân cận Như Lai.” 


Quần thần vâng lệnh vua, tức thì nghiêm chỉnh xe bảo vũ, sau 
đó đên tâu vua: 

“Xa giá đã nghiêm chỉnh. Tâu Đại vương biết thời.” 

Vua Ba-tư-nặc liền ngự xe lông chim, gióng chiêng, đánh 
trông, treo lụa là phướn lọng, quân hâu đêu mang khôi giáp, 
binh khí; quân thân vây quanh trước sau, ra khỏi thành Xá-vệ, 
đi đên tính xá Kỳ hoàn, rôi đi bộ vào trong. Như Vương pháp 
từ trước, vua dẹp bỏ năm thứ nghi trượng là lọng, mão thiên 
quan, quạt, kiêm và hài, rôi đi đên chỗ Thê Tôn, cúi đâu lạy 
dưới chân, úp mặt sát dât, lại lây tay vuôt bàn chân của Như 
Lai, và trân thuật hêt chuyện của mình: 

“Con nay hối lỗi, sửa đổi lỗi lầm cũ, tu sửa điều sắp tới. Con 
ngu hoặc, không phân biệt chân ngụy, đã giêt một trăm người 
con của mẹ kê vì quyên lực làm Vua. Hôm nay con đên sám 
hôi. Cũi xin châp nhận.” 

Phật bảo: 

“Lành thay, Đại vương! Hãy trở về vị trí cũ. Nay Ta sẽ nói 
pháp.” 

Vua Ba-tư-nặc liền đứng dậy, cúi lạy dưới chân Thế Tôn, rồi 
trở về chỗ ngôi của mình. Phật nói với vua: 


“Mạng người mong manh, thọ lâu lắm không quá trăm năm. 
Không mấy ai sống đến trăm tuổi. Một trăm năm ở đây kế là 
một ngày một đêm trên trời Tam thập tam. Tính theo sô ngày 
trên đó, 30 ngày là một tháng. 12 tháng là một năm. Trời Tam 
thập tam kia thọ chính thức một nghìn tuổi. Tính theo tuôi loài 
người, ẫy là thọ được mười hai vạn năm. Ẻ 

“Lại kế một ngày một đêm trong địa ngục Hoàn hoạt. Ở đó, 30 
ngày là một tháng. 12 tháng là một năm. Tuổi thọ trong địa 
ngục Hoàn hoạt là 5 nghìn năm, hoặc thọ nửa kiếp, hoặc thọ 
một kiếp, tùy theo những điều đã làm; cũng có kẻ yêu nửa 
chừng. Tính theo năm loài người, ấy là thọ một trăm ức tuôi. ” 
“Người trí hằng suy nghĩ mà tu tập đầy đủ hành này, sao lại 
còn làm ác để làm gì? Vui ít, khổ nhiều, tai ương không kê hết. 
Cho nên, Đại vương, chớ vì thân mình, cha mẹ, vợ con, quốc 
thổ, nhân dân, mà thi hành nghiệp tội ác. Chớ thân của Vua mà 
tạo gốc rễ tội ác. Cũng như một chút đường,” mới nếm thì 
ngọt, nhưng sau đó khổ. Đây cũng [828b| vậy, ở trong cái tuổi 
thọ ngắn ngủi ấy, sao lại làm ác? 


“Đại vương, nên biết, có bốn sợ hãi lớn hằng truy bức thân 
người, không bao giờ có thể ức chế; cũng không thể dùng chú 
thuật, chiến đấu, cỏ thuốc, mà có thể ức chế được. Đó là, sanh, 
già, bệnh, chết. Cũng như bốn: hòn núi lớn từ bốn phương ập 
đến với nhau, làm gãy đồ cây cối, tất cả đều bị hủy diệt. Bốn sự 
kiện này cũng vậy. 

“Đại vương, nên biết, khi sanh ra, cha mẹ ôm lòng sầu lo, khổ 
não, không thể kê hết. Khi sự giả đến, không còn trai trẻ nữa, 
thân hình bại hoại; tay chân, gân khớp lỏng lẻo. Khi bệnh đến, 





** Đề bản: mười vạn. TNM: mười hai vạn. Nhưng, con số không phù hợp 
với kinh 10 phẩm 17, nói “tuổi thọ trời Tam thập tam là một nghìn năm; 
cũng có vị nửa chừng yêu. Tính số năm theo loài người là ba mười sáu ức 
năm...” 

?° Cọn số này không phù hợp với số được kê trong kinh 10 phẩm 47 trên. 

*° Đến bản chó thể chép sót. Nên hiểu là một chút mật đầu lưỡi dao. 


lúc đang trai trẻ, mà không còn khí lực, mạng sống rút ngắn 
dân. Khi chêt đên, mạng căn bị cắt đứt, ân ái biệt ly, năm âm 
tan rã. Đại vương, đó là bôn sợ hãi lớn, khiên cho không được 
tự tại 

“Lại có người quen làm việc sát sanh, gây các căn nguyên tội 
ác. Nêu sanh trong loài người, tuôi thọ rât ngăn. 

“Người quen thói trộm cướp, về sau sanh nhằm nghèo khốn, áo 
không đủ che thân, ăn không đây miệng. Đó là do lây tài vật 
của người, nên mới chịu như vậy. Nêu sanh trong loài người, 
phải chịu vô lượng khô. 

“Nếu người dâm vợ người khác, sau sanh trong loài người thì 
gặp vợ không trinh lương. 

“Người nói dối, sau sanh làm người thì lời nói không ai tin, bị 
mọi người khi dê. Ấy là do trước kia lừa dôi đời, nói điêu hư 
nguy. 

“Người ác khẩu, chịu tội địa ngục. Nếu sanh trong loài người 
thì nhan sắc xấu xí, ấy là do tiền thân ác khâu nên chịu báo ứng 
này. 

“Người nói ỷ ngữ, chịu tội địa ngục. Nếu sanh trong loài người, 
trong nhà bât hòa, thường hay đâu loạn nhau. Sở dĩ như vậy, do 
báo ứng của việc làm bởi tiên thân. 

“Người nói hai lưỡi, gây đấu loạn đây kia, thọ tội địa ngục. 
Nêu sanh trong loài người, gia thât bât hòa, thường có chuyện 
gây gô. Sở dĩ như vậy, đêu do đời trước gây đâu loạn đây kia. 
“Người hay ganh tị kẻ khác, chịu tội địa ngục. Nếu sanh trong 
loài người, thường bị người ghét. Thảy đêu do hành vi đời 
trước mả ra như vậy 

“Người khởi tâm mưu hại, chị tội địa ngục. Nếu sanh trong loài 
người, ý không chuyên định. Sở dĩ như vậy, đêu do đời trước 
móng tâm như vậy. 


“Hoặc người quen theo tà kiến, chịu tội địa ngục. Nếu sanh 
trong loài người, phải điếc, mù, câm ngọng, không ai muốn 
nhìn. Ấy là do nhân duyên bởi việc làm đời trước. 

“Đó là, Đại vương, do báo ứng của mười điều ác này |828e] 
mà dẫn đến tai ương như vậy, chịu vô lượng khổ; huống nữa là 
ngoài đó ra. 

“Cho nên, Đại vương, hãy cai trị đúng pháp, chứ đừng phi 
pháp. Lấy chánh lý mà trị dân, chứ đừng phi lý. Đại vương, nêu 
cai trị dân bằng chánh pháp, sau khi mạng chung thảy đều sanh 
lên trời. Đại vương sau khi mạng chung được nhân dân tưởng 
nhơ không hề quên, tiếng tốt lưu truyền xa. 

“Đại vương, nên biết, những ai cai trị nhân dân bằng phi pháp, 
sau khi chết đều sanh vào địa ngục. Bấy giờ ngục tốt trói lại 
năm chỗ, ở trong đó chịu khổ không thể lường hết được; hoặc 
bị rol, hoặc bị trói, hoặc bị nện; hoặc chặt tay chặt chân, hoặc 
nướng trên lửa, hoặc rót nước đòng sôi lên thân, hoặc lột da, 
hoặc mô bụng, hoặc rút lưỡi, hoặc đâm vào thân, hoặc bị cưa 
xẻ, hoặc bị giã trong cối sắt hoặc cho bánh xe cán nát thân, hay 
đuôi chạy trên núi dao rừng kiếm, không cho ngừng nghỉ; hoặc 
bắt ôm cột sắt cháy, hoặc móc mắt, hoặc xẻ tai, xẻo mũi, chặt 
tay chân; cắt rồi mọc trở lại. Hoặc bị bỏ cả thân mình vào trong 
vạc lớn; hoặc bị chỉa sắt quay lăn thân thể không cho ngừng 
nghỉ; hoặc bị lôi từ trong vạc ra mà rút gân xương sống làm 
dây buộc thân vào xe.”' sau đó lại cho vào địa ngục Nhiết 
chích.” Lại vào địa ngục Nhiệt thỉ. Lại vào địa ngục Thích. Lại 
vào địa ngục Hôi. Lại vào địa ngục Đao thọ. Lại bắt nằm ngữa, 
đem hòn sắt nóng bắt nuốt, lăn từ trên xuống khiến ruột, dạ dày 
bị cháy rục hết. lại rót nước đồng sôi vào miệng, từ trên chảy 





= Nguyên Hán: trì dụng trị xa, “dùng làm roi đánh xe (?) Nhưng, tham 
chiêu, Trưởng 79 (tr. 124c28), nòi vê hình phạt trong địa ngục Vô gián. 

! Tên các địa ngục: Nhiệt chích ##£, nướng. Nhiệt thỉ #1J#, phân nóng. 
Thích #l|, gai nhọn. Hôi )X, tro. Đao thọ JJöÏ, rừng dao. Tên tương đương 
và chỉ tiết, 7zưởng 19, kinh 30 Thế ký, phẩm 4: Địa ngục. 


xuống dưới. Trong đó, chịu khổ không cùng tận. Chỉ khi nào 
hết tội mới được thoát ra. 
“Đại vương, sự kiện chúng sanh vào địa ngục là nhà vậy. Đều 
đo đời trước cai trị không nghiêm chỉnh đúng pháp.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ: 

Trăm năm quen buông lung; 

V sau vào địa ngục. 

Vậy có gì đảng tham, 

Chịu tội không kể xiết? 
“Đại vương, cai trị đúng pháp thì tự cứu giúp được tự thân, cha 
mẹ, vợ con, nô tỳ, thân tộc, chăm lo quốc sự. Cho nên, Đại 
vương, hãy cai trị đúng pháp, chớ đừng [829a] phi pháp. Mạng 
người rất ngắn; sông trên đời chỉ trong thoáng, chốc mà thôi. 
Sanh tử lâu dài, nhiều điều đáng sợ. Khi cái chết đến, bấy giờ 
mới kêu khóc; gân cốt lia tan, thân thể đông cứng; bấy giờ 
không aI có thể cứu được; không phải có cha mẹ, vợ con, nô tỳ, 
thuộc hạ, quốc thô nhân dân, mà có thể cứu được. Gặp tai họa 
này, ai có thê chịu thay cho? Duy chỉ có sự bồ thí, trì giới, nói 
năng thường từ hòa không làm thương tổn ý người, tạo các 
công đức, hành các gốc rễ thiện.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Kẻ trí nên huệ thi, 

Được chư Phật khen ngợi. 

Cho nên, tâm thanh tịnh; 

Chớ có ý lười biếng. 

Vì sự chết bức bách, 

Chịu khổ não to lớn. 

Rơi vào đường đữ kia, 

Không giáy lát ngừng nghỉ. 

Khi sự chết sắp đến, 

Chịu khổ não vô cùng. 

Các căn tự nhiên hoại, 


Vì ác không ngừng nghỉ. 


Nếu khi thấy thuốc đến, 
Tập hợp các thứ thuốc, 
Cũng không cứu nổi thân; 
Vì ác không ngừng nghỉ. 
Hoặc khi thân tộc đến, 
Hỏi tài sản trước kia; 

Mà tai không nghe tiếng; 
Vì ác không ngừng nghỉ. 
Hoặc khi dời xuống đất, 
Người bệnh nằm lên trên; 
Thân hình như rễ khô; 

Vì ác không ngừng nghỉ. 


Hoặc khi đã mạng chung, 
Mạng, thức đã lìa thân; 
Thân hình như gạch ngói, 
Vì ác không ngừng nghỉ. 


Hoặc khi là thây chết, 

Thân tộc đến tha ma, 

Không cậy nhờ ai được; 

Duy chỉ cậy nhờ phước. 
“Cho nên, Đại vương, hãy tìm cầu phương tiện thi hành phước 
nghiệp, nay không làm, sau ăn năn vô ích.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Như Lai do phước lực, 

Hàng phục Ma, quyên thuộc; 

Nay đã được Phát lục. 

Nên phước lực tôi tÔn. 
“Cho nên, Đại vương, hãy nhớ nghĩ tạo phước. Đã làm điều ác, 
hãy ăn năn, chớ đừng tái phạm.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 


Tuy là nguồn cực ác, 

Sám hồi, vơi mỏng dán. 

Khi ây ở thê gian, 

Góc rê đếu diệt hết. 
“Cho nên, Đại vương, chớ vì thân mình mà thi hành việc ác. 
Chớ vì cha mẹ, vợ con, sa-môn, bà-la-môn, mà thi hành việc 
ác, tập quen hành ác. Như vậy, Đại vương, hãy học điêu này.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Phi cha mẹ, anh em, 

Cũng không phải thân tộc, 

Mà tránh khỏi nạn ` này; 

tát cả bỏ, theo chết. 
“Cho nên, Đại vương, từ nay trở đi hãy theo đúng pháp mà cai 
trị, chớ theo phi pháp. Như vậy, Đại vương, hãy học điêu này.” 
Bấy giờ vua Ba-tư-nặc nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
KINH SÓ 9 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vua Ba-tư-nặc chiêm bao thấy mười sự kiện. Vua tỉnh 
giâc, hêt sức kinh sợ, lo mât nước, mật thân mạng, vợ con. 
Sáng ngày, vua triệu các công khanh, đại thân, đạo ÿ và bà-la- 
môn minh trí, những ai có thê giải các điêm mộng, thảy đêu 
được triệu tập. Rôi vua kê lại mười sự kiện chiêm bao hôi đêm, 
hỏi “A1 có thê giải được?” Có vị Bà-la-môn nói: 
“Tôi giải được. Nhưng sợ vua nghe xong rồi không vui.” 
Vua bảo: 
“Cứ nói đi.” 





*' Đề bản chép là ác. TNM: hoạn. 


Bà-la-môn nói: 

“Vua sẽ mất nước, mất Thái tử, và vợ.” 

Vua nói: 

“Sao, các người có thể cầu đảo trừ yêm đi được không?” 
Bà-la-môn nói: 

“Viêc ấy có thể trừ yêm được. Hãy giết Thái tử và vị Phu nhân 
mà Vua quý trọng, cũng những kẻ thị tùng hai bên, và vị đại 
thần mà Vua quý mến, để đem tế Thiên vương. Có những ngọa 
cụ, bảo vật trân quý gì, đem đốt hết để cúng tế Trời. Như vậy, 
Vua và quôc thô không có gì đôi khác.” 

Vua nghe bà-la-môn nói mà hết sưc lo rầu, không vui. Vua trở 
lại trai thât suy nghĩ về việc ây. Vua có vị Phu nhân tên Ma-lợi, 
đi đên chô Vua, hỏi: 

“Vua ÿ gì mà sầu lo không vui? Thần thiếp có điều gì lỗi lầm 
đôi với Vua chăng?” 

Vua nói: 

“Khanh không có lỗi gì đối với ta. Nhưng chớ hỏi đến sự việc 
ây. Khanh mà nghe thì sẽ kinh sợ.” 

Phu nhân trả lời Vua: 

“Không dám kinh sợ.” 

Vua nói: 

“Không cần phải. Nghe rồi sẽ kinh sợ.” 

Phu nhân nói: 

“Tôi là phân nửa thân của Đại vương, có việc gấp rút cần giết 
một người như thiệp đê Vua được an ôn, chăng [829c| có gì 
phải sợ.” 

Vua liền kể cho Phu nhân nghe mười sự kiện chiêm bao hồi 
đêm: 


“Một, thầy ba cái vạc; hai cái vạc bên thì đầy; vạc giữa trồng 
không. Hai vạc bên sôi sục, hơi bôc giao nhau, nhưng không 
vào cái vạc trông không ở giữa. 

“Thứ hai, mộng thấy con ngựa mà miệng cũng ăn, hậu môn 
cũng ăn. 

“Thứ ba, mộng thấy cây lớn trổ hoa. 

“Thứ tư, mộng thấy cây nhỏ sanh trái. 

“Thứ năm, mộng thấy một người cầm sợi dây, sau đó có con 
dê. Chủ dê ăn sợi dây. 

“Thứ sáu, mộng thấy con cáo ngồi trên giường bảng vàng, ăn 
băng chén bát vàng. 

“Thứ bảy, mộng thây con bò lớn trở lại bú sữa con bê con. 
“Thứ tám, mộng thấy bầy trâu đen, từ bốn mặt vừa rống vừa 
chạy đên, muôn húc nhau; đang hiệp, chưa hiệp, không biệt 
chỗ của trâu. 

“Thứ chín, mộng thây chăm nước lớn, giữa đục, bốn bên trong. 
“Thứ mười, mộng thấy khe nước lớn, dòng nước nỗi sóng màu 
đỏ. 

“Thấy xong, giật mình tỉnh dậy, hết sức kinh sợ, e rằng nước 
mât, bản thân, vợ con, nhân dân cũng mật. Sáng nay triệu tập 
công khanh đại thân. đạo nhân, bả-la-môn. hỏi xem al giải 
mộng được. Có một người bà-la-môn nói, hãy giêt Thái tử, và 
Phu nhân mà Vua quý trọng, cùng với đại thân, nô tỳ, đê tê tự 
Trời. Vì vậy mà ta sâu lo.” 

Phu nhân nói: 

“Đại vương chớ sầu lo chiêm bao. Như người đi mua vàng, lấy 
lửa đôt, rôi đê trên đá mà mài; tôt hay xâu tự nó hiện. Nay Phật 
ở gân đây, trong tinh xá Kỳ-hoàn. Nên đên hỏi Phật. Phật giải 
thuyêt như thê nào, tùy theo đó mà làm. Sao lại đi tin lời ông 
Bà-la-môn cuông sI ây đê rôi tự mình sâu khô, cho đên nôi như 
vậy?” 


Vua nghe mới tỉnh ngộ, liền gọi quân hầu nghiêm chỉnh xa giá. 
Vua ngự trên một cỗ xe có lọng che cao; thị tùng cỡi ngựa đi 
theo có vài vạn, ra khỏi thành Xá-vệ, đến tinh xá Kỳy-hoàn, rối 
xuống đi bộ, đến chỗ Phật, cúi đầu lạy dưới chân, quỳ thăng, 
chăp tay bạch Thế Tôn: 

“Đêm qua nằm mộng thấy mười sự. Nguyện Phật thương xót 
giải thuyết cho con từng sự kiện một.” 

Phật nói: 

“Lành thay, Đai vương! Những điều Vua chiêm bao là điềm 
báo việc đời sau trong tương lai. Nhân dân đời sau sẽ không 
còn sợ cắm pháp. phổ biến dâm dật, ham muốn vợ con người, 
phóng tình dâm loạn mà không biết nhàm chán; đồ ky, ngu SI, 
không biết tàm, không biết quý; điều trinh khiết thì bỏ, gian 
nịnh, siêm khúc loạn cả nước. 

“Vua mộng thấy ba cái vạc. Hai cái vạc bên thì đầy; Vạc giữa 
trồng không. Hai vạc bên sôi sục, hơi bốc giao nhau, nhưng 
không vào cái vạc trống không ở giữa; đó là, nhân dân đời sau 
sẽ không cấp [830a| dưỡng người thân, kẻ khốn cùng; đồng 
thân thích thì không thân, ngược lại thân người dưng giàu sang, 
giao du với nhau, biếu tặng lẫn nhau. Sự kiện thứ nhất mà Vua 
mộng thấy, chính là như vậy. 

“Thấy con ngựa mà miệng cũng ăn, hậu môn cũng ăn. Đó là, 
đời sau, nhân dân, đại thần, trăm quan trưởng lại, công khanh, 
vừa ăn lộc nhà quan, lại vừa ăn của dân. Thu thuế không 
ngừng. Quan lại cấp dưới làm chuyện gian; dân không yên, 
không ở yên nơi quê cũ. Sự kiện thứ hai mà Vua mộng thấy, 
chính là như vậy. 

“Vua mộng thấy gốc cây lớn trổ hoa. Đời sau, nhân dân phần 
nhiều bị sưu dịch, lòng dạ héo hon, thường có sự lo rầu, sợ hãi; 
tuổi mới ba mươi mà đầu bạc trắng. Sự kiện thứ ba mà Vua 
mộng thấy, chính là như vậy. 


“Vua mộng thấy cây nhỏ sanh trái. Đời sau, con gái tuổi chưa 
đầy 15 mà đã cầu mong lấy chồng, ăm con về nhà mà không 
biết xấu hỗ. Sự kiện thứ tư mà Vua mộng thấy, chính là như 
vậy. 

“Vua mộng thấy một người cầm sợi dây, sau đó có con dê. Chủ 
đê ăn sợi dây. Đời sau, khi người chồng đi buôn xa, hoặc vào 
quân đội chinh chiến, hoặc giao du với bạn bè đầu xóm cuối 
ngỏ; người vợ mất nết ở nhà tư thông với đàn ông, ăn ngủ trên 
tài sản của chồng, phóng túng tình dục mà không biết xấu hỗ. 
Chồng cũng biết nhưng bắt chước người giả bộ ngu. Sự kiện 
thứ năm mà Vua mộng thấy, chính là như vậy. 

“Vua mộng thấy con cáo ngồi trên giường bàng vàng, ăn bằng 
chén bát vàng. Đời sau, kẻ hèn sẽ giàu sang, ngồi trên giường 
vàng mà ăn uống mỹ vị. Dòng họ quý tộc trở thành người hầu 
hạ. Nhà lành làm nô tỷ. Nô tỳ trở thành nhà lành. Sự kiện thứ 
sáu mà Vua mộng thấy, chính là như vậy. 

“Vua mộng thấy con bò lớn trở lại bú sữa con bê con. Đời sau, 
mẹ làm mai cho con gái, dẫn đàn ông vào buồng, rồi đứng canh 
cửa, để nhận được tài vật để tự nuôi thân. Cha cũng đồng tình, 
giả điếc không hay biết. Sự kiện thứ bảy mà Vua mộng thấy, 
chính là như vậy. 

“Vua mộng thấy bầy trâu đen, từ bốn mặt vừa rống vừa chạy 
đến, muốn húc nhau; đang hiệp, chưa hiệp, không biết chỗ của 
trâu. Đời sau, quốc vương, đại thần, trưởng lại, nhân dân, đều 
không sợ luật pháp đại cấm, tham dâm, đa dục, cất chứa tài 
sản; vợ con lớn nhỏ chẳng ai liêm khiết; dâm dật, tham lam 
không biết chán; ganh tị, ngu si, không biết tàm quý; trung hiếu 
thì không làm, mà siêm nịnh, phá nước, không sợ gì trên dưới. 
Mưa sẽ không đúng thời, khí tiết không thuận, gió bụi nỗi lên, 
cát bay, cây đồ; sâu rầy [830b] cắn lúa không để cho chín. Vua 
chúa, nhân dân đều làm như vậy, nên trời khiến như vậy. Bốn 
bên mây nổi; Vua Chúa nhân dân vui mừng, nói: Mây nổi tứ 
phía, chắc chăn sẽ mưa. Nhưng trong chốc lát, mây tan hết, mà 


hiện ra những chuyện quái dị. Đó là muốn cho vạn dân sửa đổi 
hành vi, thủ điều thiện, trì giới, kính sợ trời đất, không vào 
đường dữ; trinh khiết tự thủ, một vợ một chồng, tâm từ không 
giận. Sự kiện thứ tám mà Vua mộng thấy, chính là như vậy. 
“Vua mộng thấy chằm nước lớn, giữa đục, bốn bên trong. Đời 
sau, con người trong cõi Diêm-phù-địa, bề tôi thì bất trung; làm 
con thì bất hiếu; không kính trọng bậc trưởng lão, không tin 
Phật đạo; không kính đạo sỹ thông suốt kinh. Bè tôi thì tham ân 
tứ; làm con thì tham của cải của cha; không biết đền ơn, không 
đoái nghĩa lý. Ở biên quốc thì lại trung hiếu, biết kinh bậc tôn 
trưởng, tin ưa Phật đạo, cấp dưỡng đạo sỹ thông suốt kinh, nhớ 
nghĩ đên ơn báo đáp. Sự kiện thứ chín mà Vua mộng thấy, 
chính là như vậy. 

“Vua mộng thấy khe nước lớn, dòng nước nỗi sóng màu đỏ. 
Người đời sau, các đề vương, quốc vương, không biết đủ với 
đất nước của mình, cất quân đánh nhau; sẽ chế tạo binh xe, 
binh ngựa, công phạt lẫn nhau; giết nhau máu chảy thành sông 
nên đỏ như vậy. Sự kiện thứ mười mà Vua mộng thấy, chính là 
như vậy. 

“Tất cả đều là việc đời sau. Người đời sau, nếu ai để tâm nơi 
Phật đạo, phụng sự bậc đạo nhân thông suốt kinh, khi chết sẽ 
sanh lên trời. Nếu làm chuyện ngu sĩ, lại tàn hại lẫn nhau, chết 
rơi vào ba đường dữ không thê kề hết.” 

Vua nghe xong, quỳ dải chắp tay nhận lãnh lời Phật dạy, trong 
lòng hoan hỷ, được định huệ, không còn điều gì đề kinh sợ. 
Vua bèn cúi đầu lạy dưới chân Phật, rồi quay trở về cung; ban 
ân tứ cho Phu nhân, cất lên làm Chánh hậu, cấp cho nhiều tài 
bảo để bà bố thí cho mọi người, đất nước được trù phú. Rồi 
tước đọat bổng lộc của các công khanh, đại thần, bà-la-môn, 
trục xuất khỏi nước, không còn tin dùng nữa. Hết thảy nhân 
dân đều hướng về Đạo chánh chân vô thượng. Vua và Phu 
nhân lễ Phật rồi lui về. 


Bấy giờ Vua Ba-tu-nặc nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.” 





*“ Bản Hán, hết quyên 51. (3 Giêng, Ất dậu). 


